Tương Ung Bộ Kinh 


(Samyutta Nikàya) 


Tập IV 
Thiên Sáu Xứ 


Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ 


Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất 


I. Phẩm Vô Thường 

1.I. Vô Thường (1) Nội (S. 1v.l) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anàthapindika. 

2) Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "-- Này các Tỷ- 
kheo" -- "Thưa vâng, bạch Thê Tôn". Các Tỷ-kheo ây vâng 
đáp Thê Tôn. 

3) Thế Tôn nói như sau: 

= Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô thường 
là khô. Cái gì khô là vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật 
quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

4) Tai là vô thường... 

5) Mũi là vô thường... 

6) Luỡi là vô thường... 

7) Thân là vô thường... 

8) Ý là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái gì khô 
là vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí 
tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". 


6 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán 
đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, 
nhàm chán đôi với ý. Do nhàm chán, vị ây ly tham. Do ly 
tham, vị ây giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biệt 
răng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 

2.II. Khổ (1) Nội (S.iv,I) 

1-2)... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô 
ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ 
là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 

4-7) Tai là khô... Mũi là khô... Lưỡi là khổ... Thân là khỏ.... 

8) Ý là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”. 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo... "... không còn trở lại 
trạng thái này nữa". 

3.IIL. Vô Ngã (1) Nội (S.1v,2) 

1-2}... 

3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 7 





4-7) Tai là vô ngã... Mũi là vô ngã... Lưỡi là vô ngã... 
Thân là vô ngã... 

8) Ý là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
4.IV. Vô Thường (2) Ngoại (S.1v,2) 
1-2)... 


3) -- Sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Cái gì vô 
thường là khô. Cái khô là vô ngã. Cái gì vô ngã cân phải như 
thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là vô thường. Cái gì vô thường là khổ. Cái 
gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật quán với 
chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với các tiếng, 
nhàm chán đối với các hương, nhàm chắn đối với các vị, 
nhàm chán đối với các xúc, nhàm chán đối với các pháp. Do 
nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong 
sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: "Ta đã giải thoát". Vị ấy 
biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


5.V. Khổ (2) Ngoại (S.iv.3) 
ZJy 


8 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, là khổ. Cái gì khổ là vô 
ngã. Cái gì vô ngã cân phải như thật quán với chánh trí tuệ 
là: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. 

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

8) Các pháp là khổ. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái nầy nữa". 
6.VI. Vô Ngã (2) Ngoại (S.1v.3) 
1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cân phải như thật quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". 

4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 

8) Các pháp là vô ngã. Cái gì vô ngã cần phải như thật 
quán với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
7.VII. Vô Thường (3) Nội (S.1v.4) 
|2}... 


3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kê cả quá khứ 
và vị lai, còn nói gì (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với mắt quá 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 9 





khứ, không còn hoan hỷ đối với mắt tương lai, đối với mắt 
hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

4-7) Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là vô 
thường... Thân là vô thường... 

8) Ý là vô thường, kế cả quá khứ và vị lai, còn nói gì 
đến (ý) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn 
Thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có 
hoan hỷ đôi với ý tương lai, đối với ý hiện tại; đã thực hành 
sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


8.VIH. Khỗ (3) Nội (S.iv,4) 
J2 


3-7) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ, kể cả quá khứ và 
vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử, không tiếc nuối đối với mắt 
quá khứ, không hoan hỷ đối với mắt tương lai, đối với mắt 
hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt... 

Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

8) Ý là khổ, kể cả ý quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (ý) 
hiện tại. Thấy. vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không có hoan hỷ đối với 
ý tương lai, đối với ý hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


9.IX. Vô Ngã (3) Nội (S.iv.,4) 
Í⁄21°ö, 


3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kê cả quá khứ và 
vị lai, còn nói gì đến (mắt) hiện tại. Thây vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không có tiếc nuối đối với mắt 


10 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





quá khứ, không có hoan hỷ đối với mắt vị lai, đối với mắt 
hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 

4-7) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân.... 

8) Ý là vô ngã, kế cả quá khứ và vị lai, còn nói gì đến 
(ý) hiện tại. -Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử không tiếc nuối đối với ý quá khứ, không hoan hỷ đối với 


ý VỊ lai, đối với ý hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


10.X. Vô Thường (4) Ngoại (S.1v,ŠS) 
1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kế cả quá 
khứ và vị lai, còn nói gì đến (sắc) hiện tại. “Thấy vậy, này các 
Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối đối với các 
sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối với các sắc 
hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô thường, kế cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì (các pháp) hiện tại. Thây 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối 
đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị 
lai, đối với các pháp hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


11.XI. Khổ (4) Ngoại (S.iv,5) 

1-2)... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, kế cả (các sắc) 
quá khứ và vị lai, còn nói gì (các sắc) hiện tại. Thây vậy, này 
các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không tiệc nuôi đôi với 
các sắc quá khứ, không hoan hỷ đôi với các sắc tương lai, đôi 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 TI 





với các sắc hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là khổ, kế cả (các pháp) 
quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) hiện tại. Thây 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối 
đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với các pháp vị 
lai, đôi với các pháp hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt. 


12.XII. Vô Ngã (4) Ngoại (S.1v,6) 
1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kế cả (các 
sắc) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các sắc) hiện tại. Thây 
vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không tiếc nuối 
đối với các sắc quá khứ, không hoan hỷ đối với sắc vị lai, đối 
với các sắc hiện tại; đã thực hành sự nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt. 


4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc.... 


8) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, kế cả (các 
pháp) quá khứ và vị lai, còn nói gì đến (các pháp) hiện tại. 
Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử không 
tiếc nuối đối với các pháp quá khứ, không hoan hỷ đối với 
các pháp vị lai, đối với các pháp hiện tại; đã thực hành sự 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. 


12 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





IH. Phẩm Song Đối 
13.1. Chánh Giác (1) (S.iv,6) 
1) Sàvatthi... 


2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy 
nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là 
xuất ly của mắt? Cái gì là vị ngọt... của tai? Cái gì là vị 
ngọt... của mũi? Cái gì là vị ngọt... của lưỡi? Cái gì là vị 
ngọt... của thân? Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì 
là xuất ly của ý?" 


3-7) Này các Tỷ-kheo, về vấn đề này Ta suy nghĩ như 
sau: "Do duyên với mắt, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của 
mắt. Mắt vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đây là nguy 
hiểm của mắt. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đôi 
với mắt là xuất ly của mắt... của tai... của mũi... của lưỡi... 
của thân... 


8) Do duyên với ý, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của 
ý. Ý vô thường, khô, chịu sự biến hoại, đấy là nguy hiểm của 
ý. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục tham đối với ý là xuất 
ly của ý". 


9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu nội 
xứ này, Ta chưa như thật liễu trí vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, cho đến khi ấy, này các 
Tỷ-kheo, đối với các thế giới gồm có Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, đối với quần chúng gồm có Sa-môn, Bà-la- 
môn, chư Thiên và loài Người, Ta không xác chứng Ta đã 
chứng Vô thượng Chánh đắng Chánh giác. 


10) Và cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
nội xứ này, Ta đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 13 





hiểm là nguy hiểm và xuất ly là xuất ly, thời khi ấy, đối với 
các thế ĐIỚI gồm có Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, đối 
với quần chúng gồm có Sa-môn, Bà-la-môn chư Thiên và 
loài Người, Ta xác chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 


11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sông cuôi cùng, nay không 
còn tái sanh nữa". 

14.11. Chánh Giác (2) (S.1v,8) 


}.. 

2) -- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, khi Ta chưa giác 
ngộ, chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy 
nghĩ như sau: "Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái z là 
xuất ly của các sắc?... của các tiếng... của các hương... của 
các vị... của các xúc? Cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, 
cái gì là xuất ly của các pháp?" 

3) Về vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như 
sau: "Do duyên các sắc, khởi lên lạc hỷ gì, đấy là vị ngọt của 
các sắc. Các sắc vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, đấy là 
nguy hiểm của các sắc. Nhiếp phục dục tham, đoạn trừ dục 
tham đối với các sắc, đấy là xuất ly của các sắc. 


4-7) ... các tiếng... các hương... các vị... các xúc... 


8) Do duyên các pháp, khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt 
của các pháp. Các pháp vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
đấy là nguy hiểm của các pháp. Nhiếp phục dục tham, đoạn 
tận dục tham đối với các pháp, đấy là xuất ly của các pháp". 

9-10) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
ngoại xứ này, Ta không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi 


14 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





ấy, này các Tý-kheo, đối với các thế giỚI gồm có Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới và đối với quần chúng gồm có Sa- 
môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài Người, Ta không xác 
chứng Ta đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác... Ta 
xác chứng Ta đã chứng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

11) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không 
còn tái sanh nữa". 

15.IIH. Vị Ngọt (1) (S.1v,8) 

ll 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của 
mắt. Có vị ngọt nào của mắt, Ta đều thực nghiệm. VỊ ngọt 
của mắt như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ- 
kheo, Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của mắt. Có nguy hiểm 
nào của mắt, Ta đều thực nghiệm. Nguy hiểm của mắt như 
thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ- kheo, Ta đã 
sông tìm cầu xuất ly của mắt. Có xuất ]y nào của mắt, Ta đều 
thực nghiệm. Xuất ly của mắt như thế nào, Ta đã khéo thấy 
với trí tuệ. 

3-6) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của 
tai... của mũi... của lưỡi... của thân... 


7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của ý. 
Có vị ngọt nào của ý, Ta đều thực nghiệm. VỊ ngọt của ý như 
thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã 
sống tìm cầu nguy hiểm của ý. Có nguy hiểm nào của ý, Ta 
đều thực nghiệm. Nguy hiểm của ý như thế nào, Ta đã khéo 
thấy với trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu xuất ly 
của ý. Có xuất ly nào của ý, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly của 
ý như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 l5 





8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu nội 
xứ này, Ta chưa như thật liêu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiệm là nguy hiêm, xuât ly là sự xuât ly... 


10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sông cuôi cùng, nay không 
còn tái sanh nữa". 

16.IV. Vị Ngọt (2) (S.Iv,9) 

là 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của 
các sắc. Có vị ngọt nào của các sắc, Ta đều thực nghiệm. Vị 
ngọt của các sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các sắc. 
Có nguy hiểm nào của các sắc, Ta đều thực nghiệm. Xuất ly 
của các sắc như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


3-6) ...các tiêng... các hương... các vỊ... các xúc... 


7) Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu vị ngọt của các 
pháp. Có vị ngọt nào của các pháp, Ta đều thực nghiệm. Vị 
ngọt của các pháp như thế nào, Ta đã khéo thấy. với trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo, Ta đã sống tìm cầu nguy hiểm của các 
pháp. Có nguy hiểm nào của các pháp, Ta đều thực nghiệm. 
Xuất ly của pháp như thế nào, Ta đã khéo thấy với trí tuệ. 


8-9) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, đối với sáu 
ngoại xứ này, Ta chưa như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly... 

10) Và tri kiến này khởi lên nơi Ta: "Bất động là tâm 
giải thoát của Ta. Đời này là đời sống cuối cùng, nay không 
còn tái sanh nữa". 


16 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





17.V. Nếu Không Có (1) (S.iv,10) 


l)... 


2) -- Nếu mắt không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, chúng 
sanh có thể không tham luyến mắt. Và vì rằng, này các Tỷ- 
kheo, mắt có vị ngọt nên chúng sanh tham luyến mắt. 


3) Nêu mắt không có nguy hiệm, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh có thê không nhàm chán đôi với mặt. Và vì răng 
mắt có nguy hiêm nên chúng sanh nhàm chán đôi với mắt. 


4) Nếu mắt không có xuất ly, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh không có thê xuất ly khỏi mắt. Và vì rằng mắt có 
xuất ly nên chúng sanh có xuất ly khỏi mắt. 


5-7) Nếu tai không có vị ngọt... 

8-10) Nếu mũi không có vị ngọt... 

11-13) Nếu lưỡi không có vị ngọt... 

14-16) Nếu thân không có vị ngọt... 

17) Nếu ý không có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh có thể không tham luyến đối với ý. Và vì rằng. ý 
có vị ngọt, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh có tham luyến 
đôi với ý. 

18) Nếu ý không có nguy hiểm, này các Tỷ-kheo, thời 
chúng sanh có thê không nhàm chán đôi với ý. Và vì răng ý 
có nguy hiêm, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh có nhàm 
chán đôi với ý. 

19) Nếu ý không có xuất ly, này các Tỷ-kheo, thời 


chúng sanh không xuất ly ra khỏi ý. Và vì rằng ý có sự xuất 
ly, này các Tỷ-kheo, nên chúng sanh xuất ly ra khỏi ý. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 17 





20) Cho đến khi nào, này các Tỷ-kheo, chúng sanh đối 
với sáu nội xứ này không như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, 
nguy hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho đến khi ấy, 
này các Tỷ-kheo, các chúng sanh ấy cùng với các thế giới 
như Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần 
chúng Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên và loài Người, đã 
không sống với tâm được ly chấp trước, ly hệ phược, được 
giải thoát, không bị giới hạn. 

21) Và vì rằng, này các Tý-kheo, chúng sanh đối với 
sáu nội xứ này đã như thật liễu tri vị ngọt là vị ngọt, nguy 
hiểm là nguy hiểm, xuất ly là xuất ly; cho nên, này các Tỷ- 
kheo, các chúng sanh cùng với các thế giới như Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà- 
la-môn, chư Thiên và loài Người, đã sống với tâm được ly 
chấp trước, ly hệ phược, được giải thoát, không bị giới hạn. 


18.VI. Nếu Không Có (2) (S.iv,12) 

(Như Kinh trước, chỉ thế vào sáu ngoại xứ: sắc, điếng, 
hương, vị, xúc, pháp, thay cho sâu nội xứ của Kinh trước) 

19.VII. Với Ưa Thích (1) (S.iv,13) 


ta, 


2) -- Ai ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa 
thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy không thoát khỏi 
khổ. 


AI ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... Ai ưa thích ý, 
người ấy ưa thích khổ. Ai ưa thích khổ, Ta nói người ấy 
không thoát khỏi khổ. 


3) Và ai không ưa thích mắt, này các Tỷ-kheo, người ây 
không ưa thích khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói người ấy 
thoát khỏi khô. 


18 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





AI không ưa thích tai... mũi... lưỡi... thân... AI không ưa 
thích ý, người ây không ưa thích khô. Ai không ưa thích khô, 
Ta nói người ây thoát khỏi khô. 

20.VIH. Ưa Thích (2) (S.iv,13) 

}.. 


2)-- Ai ưa thích các sắc, này các Tỷ-kheo, người ấy ưa 
thích khô. AI ưa thích khô, Ta nói người ây không thoát khỏi 
khô. 

Ai ưa thích các tiếng... các hương... các vị... các xúc... 
AI ưa thích các pháp, người ây ưa thích khô. AI ưa thích khô, 
Ta nói người ây không thoát khỏi khô. 

3) Ai không ưa thích các sắc, này các Tỷ-kheo, người 
ây không ưa thích khô. AI không ưa thích khô, Ta nói người 
ây thoát khỏi khô. 

Ai không ưa thích các tiếng... các hương... các vỊ... các 

.. Ai không ưa thích các pháp, người ây không ưa thích 
khổ. Ai không ưa thích khổ, Ta nói người ấy thoát khỏi khô. 


21.1X. Sự Sanh Khởi (1) (S.1v,14) 
là 
2) -- Này các Tỷ-kheo, mắt sanh khởi, chỉ trú, xuất 


sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết 
xuât hiện. 


3-6) Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... 

7) Ý sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là khổ sanh 
khởi, tật bệnh chỉ trú, già chết xuất hiện. 

8) Và này các Tỷ-kheo, mắt đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận 
là khô đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chêt diệt tận. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 19 





9-13)... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý đoạn diệt, chỉ tức, 
diệt tận là khô đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chêt diệt tận. 


22.X. Sự Sanh Khởi (2) (S.1v,14) 
Hs 
2) -- Này các Tỷ-kheo, các sắc sanh khởi, chỉ trú, xuất 


sanh, xuất hiện là khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết 
xuât hiện. 


3-4) Các tiếng... Các hương... 
5-6) Các vị... Các xúc... 


7) Các pháp sanh khởi, chỉ trú, xuất sanh, xuất hiện là 
khổ sanh khởi, bệnh tật chỉ trú, già chết xuất hiện. 


8) Và này các Tỷ-kheo, các sắc đoạn diệt, chỉ tức, diệt 
tận là khô đoạn diệt, bệnh tật chỉ tức, già chêt tận diệt. 


9-12) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


13) Các pháp đoạn diệt, chỉ tức, diệt tận là khổ đoạn 
diệt, bệnh tật chỉ tức, già chết diệt tận. 


II. Phẩm Tất Cả 
23.I. Tất Cả (S.iv,15) 
1) Sàvatthi... 


2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về tất cả. Hãy lắng 
nghe. 


3) Và này các Tyỷ-kheo, thê nảo là tât cả? Mặt và các 
sắc; tai và các tiêng ; mũi và các hương; lưỡi và các vị ; thân 
và các xúc; ý và các pháp. Như vậy, này các Ty-kheo, gọi là 
tât cả. 


20 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





4) Này các Tỷ-kheo, ai nói như sau: "Sau khi từ bỏ tất 
cả này, ta sẽ tuyên bố (một) tất cả khác", thời lời nói người 
ấy chỉ là khoa ngôn. Và bị hỏi, người ấy không thể chứng 
minh gì. Và hơn nữa, người ấy có thể rơi vào ách nạn. Vì 
sao? Này các Tỷ-kheo, như vậy ra ngoài giới vức (avIsaya) 
của người ấy! 

24.II. Đoạn Tận (1) (S.1v,1Š) 


li 
2) —- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đên đoạn tận tât cả. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến đoạn 
tận tât cả? 


4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận. Các sắc 
cân phải đoạn tận. Nhãn thức cân phải đoạn tận. Nhãn xúc 
cân phải đoạn tận. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây cân phải đoạn tận. 
Tai... MũI... 

7-8) Lưỡi cần phải đoạn tận. Các vị cần phải đoạn tận. 
Thiệt thức cân phải đoạn tận, thiệt xúc cân phải đoạn tận. Do 
duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât 
lạc; cảm thọ ây cân phải đoạn tận. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn 
tận tât cả. 

25.HI. Đoạn Tận (2) (S.1v,16) 


TT 

2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
pháp đưa đên đoạn tận tât cả nhờ thăng tri, liêu tri 
(abhinnàparinnà). Hãy lăng nghe. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 21 





3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn 
tận tât cả nhờ thăng trị, liêu trí? 


4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải đoạn tận nhờ thắng 
tri, liễu tri. Các sắc cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 
Nhãn thức cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Nhãn xúc 
cần phải đoạn tận nhờ thăng tri, liễu tri. Do duyên nhãn xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ây 
cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Tai... Mũi... 


7-8) Lưỡi cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Các 
vị cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt thức cần 
phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Thiệt xúc cần phải đoạn 
tận nhờ thắng tri, liễu tri. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 
thọ øì, lạc, khô, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ây cần phải 
đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. 


9) Ý cần phải đoạn tận nhờ thắng trị, liễu tri. Các pháp 
cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý thức cần phải đoạn 
tận nhờ thắng tri, liễu tri. Ý xúc cần phải đoạn tận nhờ thắng 
tri, liễu tri. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay 
bất khổ bắt lạc; cảm thọ ấy cần phải đoạn tận nhờ thắng tri, 
liễu tri. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến đoạn 
tận tất cả nhờ thắng tri, liễu tri. 


26.IV. Liễu Tri (1) (Parjànàna) (S.iv,17) 
l)... 
2) -- Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu trị, 


không ly tham, không từ bỏ tất cả, thời không có thể đoạn 
tận khô đau. 


22 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu trị, 
không ly tham, không từ bỏ tât cả cái gì thời không có thê 
đoạn tận khô đau? 


4-6) Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu trị, 
không ly tham, không từ bỏ mắt, thời không có thể đoạn tận 
khổ đau. Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ các sắc, thời không có thể đoạn tận khổ đau... 
nhãn thức... nhăn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ 
øì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; không thắng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thê 
đoạn tận khô đau... tai... mũi... 


7-8)... lưỡi... thân... 


9) Không thăng tri, không liễu tri, không ly tham, 
không từ bỏ ý, thời không có thể đoạn tận khổ đau. Không 
thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ các 
pháp... ý thức... ý xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; không thắng tri, không liễu tri, 
không ly tham, không từ bỏ cảm thọ ấy, thời không có thê 
đoạn tận khô đau. 


10) Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu trị, 
không ly tham, không từ bỏ tât cả cái ây, thời không có thê 
đoạn tận khô đau. 

11) Này các Tỷ-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ 
tât cả, thời có thê đoạn tận khô đau. 

12) Này các Tỷ-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ 
tât cả cái gì thời có thê đoạn tận khô đau? 

13-15) Này các Tỷ-kheo, thắng tri, liễu tri, ly tham, từ 
bỏ mặt, thời có thê đoạn tận khô đau ; thăng trị, liêu tri... các 
sắc... nhãn thức... nhãn xúc... có thê đoạn tận khô đau. Do 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 23 





duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 
lạc; thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ Ấy, thời có thể 
đoạn tận khổ đau... tai... các tiếng... tỷ thức... tỷ xúc... Cảm 
thọ do duyên tỷ xúc... 


16-17)... lưỡi... các vị... thiệt thức... thiệt xúc... cảm thọ 
do duyên thiệt xúc... thân... các xúc... thân thức... thân xúc... 
cảm thọ do duyên thân xúc... 


18) Thắng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ ý, thời có thê đoạn 
tận khổ đau... các pháp... ý thức... ý xúc... Do duyên ý xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khổ bất lạc; thắng tr1, 
liễu tri, ly tham, từ bỏ cảm thọ ấy, thời có thể đoạn tận khổ 
đau. 

19) Này các Tỷ-kheo, thăng tri, liễu tri, ly tham, từ bỏ 
tất cả cái ấy, thời có thể đoạn tận khổ đau. 


27.V. Liễu Tri (2) (S.iv,18) 


leo: 

2) -- Này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu trị, 
không ly tham, không từ bỏ tât cả, thời không có thê đoạn 
tận khô đau. 

3) Và này các Tỷ-kheo, không thắng tri, không liễu tri, 
không ly tham, không từ bỏ tât cả cái gì thời không có thê 
đoạn tận khô đau? 

4-6) Chính là mắt, là các sắc, là nhãn thức, là các pháp 
do nhãn thức nhận biết... ta1... mũi... 

7-8) Chính là lưỡi, là các vị, là thiệt thức, là các pháp 
do thiệt thức nhận biết... 

9) Chính là thân, là các xúc, là thân thức, là các pháp do 
thân thức nhận biết... 


24 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





10) Và chính là ý, là các pháp, là ý thức, là các pháp do 
ý thức nhận biệt... 

11) Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ tât cả cái ây, nên không có 
thê đoạn tận khô đau. 

12) Và này các Tỷ-kheo, do thắng trị, liễu tri, ly tham, 
từ bỏ tât cả cái ây, thời có thê đoạn tận khô đau. 

Này các Tý-kheo, thắng trị, liễu tri, ly tham, từ bỏ tất cả 
cái gì thời có thê đoạn tận khô đau? 

13-15) Chính là mắt, chính là các sắc, chính là nhãn 
thức, chính là các pháp do nhãn thức nhận biết... chính là 
tai... chính là mũi... 

16-17) Chính là lưỡi, chính là các vị, chính là thiệt 
thức, chính là các pháp do thiệt thức nhận biết... 

18) Chính là ý, chính là các pháp, chính là ý thức, chính 
là các pháp do ý thức nhận biết. 

19) Này các Tỷ-kheo, do thắng trị, liễu tr, ly tham, từ 
bỏ tât cả cái ây, thời có thê đoạn tận khô đau. 

28.VI. Bị Bốc Cháy (S.iv,19) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Gàya, tại Gàyasiisa cùng với 
một ngàn Tỷ-kheo. 

2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

_— Tất cả, này các Tỷ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các 
Tỷ-kheo, tât cả cái gì đêu bị bôc cháy? 

3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc 
cháy. Nhãn thức bị bôc cháy. Nhãn xúc bị bôc cháy. Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 25 





lạc; cảm thọ ây bị bôc cháy. BỊ bôc cháy bởi cái gì? BỊ bôc 
cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa s1. Ta nói răng bị bôc cháy 
bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não... Tai... MũI... 


6-7) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị 
bốc cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc 
cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sâu, 
bi, khổ, ưu, não... Thân... 


8) Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc 
cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
8Ì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị 
bốc cháy bởi cái gì? BỊ bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa 
sI. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não. 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 
chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 
lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đối 
với mũi... đối với lưỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, 
nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
8Ì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ây nhàm chắn đối với cảm 
thọ â ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị 
ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết 
rằng: "Ta đã giải thoát". VỊ ây biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
với trạng thái này nữa”. 

10) Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


26 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





11) Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 
một ngàn Tỷ-kheo ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có châp thủ. 


29.VIHI. Mù Lòa (S.1v,20) 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ 
nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Tất cả, này các Tý-kheo, là mù lòa. Và này các Tỷ- 
kheo, cái gì mù lòa? 

3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, là mù lòa. Các sắc là mù 
lòa. Nhãn thức là mù lòa. Nhãn xúc là mù lòa. Do duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; 
cảm thọ ây là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Ta nói răng mù lòa 
bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não... Tai... MũI... 

6) Lưỡi là mù lòa. Các vị là mù lòa. Thiệt thức là mù 
lòa. Thiệt xúc là mù lòa. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ 
øì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây mù lòa. Mù lòa 
bởi cái gì? Ta nói răng mù lòa bởi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khô, ưu, não. 

7) Thân là mù lòa... 

8) Ý là mù lòa. Các pháp là mù lòa. Ý thức là mù lòa. Ý 
xúc là mù lòa. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô 
hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? 
Ta nói răng mù lòa bởi sanh, già, chết, sâu, bi, khô, ưu, não. 

9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 
chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 27 





duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 
lạc; vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ 
rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


30.VIII Thích Hợp (1) (Sàruppa) (S.iv,21) 


lo 

2) = Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông con 
đường thích hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường (sabbamannità). 
Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích hợp 
đưa đên nhô lên tât cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư lường 
con mắt, không tư lường trên con mắt, không tư lường từ con 
mắt, không tư lường: "Con mắt là của ta". Vị ấy không tư 
lường các sắc, không tư lường trên các sắc, không tư lường từ 
các sắc, không tư lường: "Các sắc là của ta". Vị ấy không tư 
lường nhãn thức, không tư lường trên nhãn thức, không tư 
lường từ nhãn thức, không tư lường: "Nhãn thức là của ta". VỊ 
ấy không tư lường nhãn xúc, không tư lường trên nhãn xúc, 
không tư lường từ nhãn xúc, không tư lường: "Nhãn xúc là 
của ta". Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bất khô bất lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không tư 
lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, không 
tư lường: "Cảm thọ ấy của ta".... Tai... Mũi... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường trên 
lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: "Lưỡi là của ta". 
Vị ấy không tư lường các vị, không tư lường trên các vị, 
không tư lường từ các vị, không tư lường: "Các vị là của ta". 


28 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Vị ấy không tư lường thiệt thức, không tư lường trên thiệt 
thức, không tư lường từ thiệt thức, không tư lường: "Thiệt 
thức là của ta". Vị ấy không tư lường thiệt xúc, không tư 
lường trên thiệt xúc, không tư lường từ thiệt xúc, không tư 
lường: "Thiệt xúc là của ta". Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy không tư lường cảm 
thọ ây, không tư lường trên cảm thọ ây, không tư lường từ 
cảm thọ ây, không tư lường: "Cảm thọ ây là của ta". 


9) Vị ấy không tư lường thân... Vị ấy không tư lường ý, 
không tư lường trên ý, không tư lường từ ý, không tư lường: 
"Ý là của ta". Vị ấy không tư lường các pháp, không tư lường 
trên các pháp, không tư lường từ các pháp, không tư lường: 
"Các pháp là của ta". Vị ấy không tư lường ý thức, không tư 
lường trên ý thức, không tư lường từ ý thức, không tư lường: 
"Ý thức là của ta". Vị ấy không tư lường ý xúc, không tư 
lường trên ý xúc, không tư lường từ ý xúc, không tư lường: "Ý 
xúc là của ta". Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bất khổ bát lạc; vị ầy không tư lường cảm thọ ây, không 
tư lường trên cảm thọ ây, không tư lường từ cảm thọ ây, 
không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, tư 
lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường 
cái gì là của ta, từ đấy cái ấy bị đối khác. Ý tựa trên đôi khác, 
bám víu vào tái sanh, thế giới ưa thích tái sanh. 

10) Cho đến các uẫn, giới, xứ, này các Tỷ-kheo, vị ây 
không tư lường pháp â ấy, không tư lường trên pháp ây, không 
tư lường từ pháp ây, không tư lường: "Pháp â ấy là của ta". VỊ 
ây không tư lường như vậy nên không chấp thủ một vật gì ở 
đời. Do không chấp thủ nên không ái luyến. Do không ái 
luyến nên tự mình được hoàn toàn tịch tịnh. VỊ ẫy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 29 





11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thích hợp 
đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


31.1X. Thích Hợp (2) (S.iv,23) 


li 
2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích hợp 
đưa đên nhô lên tât cả tư lường? 


4-6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không tư lường 
con mắt, không tư lường trên con mắt, không tư lường từ con 
mắt, không tư lường: "Con mắt là của ta". Vị ấy không tư 
lường các sắc... không tư lường nhãn thức... không tư lường 
nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bắt khổ bát lạc; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, phàm tư 
lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, tư lường 
cái gì là của ta, do vậy cái ấy đôi khác. Thế giới thích thú 
hiện hữu (bhavasatto), vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng 
thế giới tham đắm hiện hữu... 


7-8)... Vị ấy không tư lường lưỡi, không tư lường trên 
lưỡi, không tư lường từ lưỡi, không tư lường: "Lưỡi là của 
ta". VỊ ẫy không tư lường các vị, không tư lường thiệt thức, 
không tư lường thiệt xúc. Do duyên thiệt xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ hay bất lạc bất khổ; vị ấy không tư lường cảm 
thọ ấy, không tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ 
cảm thọ ấy, không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các 
Tỷ-kheo, phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường 
từ cái gì, tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đôi khác. 
Thế giới thích thú hiện hữu, vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì 
rằng thế giới tham đắm hiện hữu. 


30 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





9)... Vị ấy không tư lường ý, không tư lường trên ý, 
không tư lường từ ý, không tư lường: "Ý là của ta". Vị ấy 
không tư lường các pháp, không tư lường ý thức, không tư 
lường ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bắt lạc bất khổ; vị ấy không tư lường cảm thọ ấy, không 
tư lường trên cảm thọ ấy, không tư lường từ cảm thọ ấy, 
không tư lường: "Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, 
phàm tư lường cái gì, tư lường trên cái gì, tư lường từ cái gì, 
tư lường cái gì là của ta, do vậy cái ấy đổi khác. Thế gIỚI 
thích thú hiện hữu, vì thế giới dựa trên hiện hữu, vì rằng thế 
giới tham đắm hiện hữu. 


10) Này các Tỷ-kheo, xa cho đến uân, giới, xứ, vị ấy 
không có tư lường pháp ấy, không tư lường trên pháp ấy, 
không tư lường từ pháp ấy, không tư lường: "Pháp ấy là của 
ta". Vị ấy không có tư lường như vậy nên không có chấp thủ 
một sự vật gì trong đời. Do không chấp thủ, nên không dao 
động (parifassati), do không dao động, vị ẫy tự mình được 
tịch tịnh (parinibbàyati). Vị ấy tuệ tri (pajànati): "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


_ 11) Này các Tý-kheo, đây là đạo lộ thích hợp đưa đến 
nhô lên tât cả tư lường. 
32.X. Thích Hợp (3) (S,iv,24) 
IR TT 
2) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết con đường thích 
hợp đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích hợp 
đưa đên nhô lên tât cả tư lường? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 3I 





4-6) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Các sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc là thường hay vô 
thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 


-- Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay 
bât khô bât lạc; cảm thọ ây là thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

--... Tai... Các tiếng... Nhĩ thức... Nhĩ xúc... 

... MũI... Các hương... Tỷ thức... Tỷ xúc... 

7-§) ... Thiệt... Các vị... Thiệt thức... Thiệt xúc... 


.. Thân... Các xúc... Thân thức... Thân xúc... 


32 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





9) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đôi với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán 
đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; vị 
ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... đối với tai... đối với 
mũi... đối với với lưỡi... đối với thân... nhàm chán đối với ý, 
nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khô hay bất khổ bắt lạc; vị ây nhàm chán đối với 
cảm thọ ấy. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên 
vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: 
"Ta đã giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, nay không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là con đường thích hợp 
đưa đên nhô lên tât cả tư lường. 


IV. Phẩm Sanh Pháp 
33.I. Sanh (S.iv,26) 
1) Sàvatthi. Tại đấy... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 33 





2) -- Này các Tỷ-kheo, tất cả phải bị sanh. Và này các 
Tỷ-kheo, thê nào là tât cả phải bị sanh? 


3-5) Mắt, này các Tý-kheo, phải bị sanh. Các sắc phải 
bị sanh. Nhãn thức phải bị sanh. Nhãn xúc phải bị sanh. Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bất khổ bất 
lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh... Tai... Mũi... 


6-7)... Lưỡi... Thân... 


8) Ý phải bị sanh. Các pháp phải bị sanh. Ý thức phải bị 
sanh. Ý xúc phải bị sanh. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
gì, lạc, khổ hay bắt khổ bát lạc; cảm thọ ấy phải bị sanh. 


9) Thấy vậy, này sơ Ty-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt... "... không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 


34.II. Bị Già (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tý-kheo, phải bị già... 
35.II. Bị Bệnh (S.iv,27) 

-- Tắt cả, này các Tỷ-kheo, phải bị bệnh... 
36.IV. Bị Chết (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị chết... 
37.V. Bị Sầu (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tý-kheo, phải bị sầu... 
38.VI. Bị Phiền Não (S.iv,27) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị phiền não... 
39.VII. Bị Đoạn Tận(khaya) (S.iv,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn tận... 


34 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





40.VIII. Bị Tiêu Diệt (Vaya) (S.iv,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tiêu diệt... 
41.IX. Tập Khởi (S.iv,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị tập khởi... 
42.X. Đoạn Diệt (S.1v,28) 

-- Tất cả, này các Tỷ-kheo, phải bị đoạn diệt... 


V. Phẩm Vô Thường 
43.I. Vô Thường (S.iv,28) 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 
2) -- Tất cả, này các Tỷ-kheo, là vô thường... 
44.II. Khổ... (S.iv,28) 
45.III. Vô Ngã... (S.iv,28) 
46.IV. Cần Phải Thắng Tri... (abhinneyyam) (S.iv,29) 
47.V. Cần Phải Liễu Tri... (parinneyyam) (S.iv,29) 
48.VI. Cần Phải Đoạn Tận... (S.¡iv,29) 


49. VII. Cần Phải Chứng Ngộ... (sacchikàtabbam) 
(S.1v,29) 


50.VIH. Cần Phải Thắng Tri, Liễu Tri... (abhinnà 
parinneyyam) (S.1v,29) 


51.IX. Bị Phiền Lụy... (upadduta) (S.iv,29) 
52.X. Bị Áp Đảo... (upassattha) (S.iv,29) 
1)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 35 





2) -- Tất cả, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Và này các Tỷ- 
kheo, cái gì bị áp đảo? 

3-5) Mắt, này các Tỷ-kheo, bị áp đảo. Các sắc bị áp 
đảo. Nhãn thức bị áp đảo. Nhãn xúc bị áp đảo. Do duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât lạc; 
cảm thọ ây bị áp đảo... Tai... MũI... 

5-6) Lưỡi... Thân... 

7) Ý bị áp đảo. Các pháp bị áp đảo. Ý thức bị áp đảo. Ý 
xúc bị áp đảo. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bắt khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị áp đảo. 


8) Thấy vậy, này sai Ty-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt... "... không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 


Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai 


I. Phẩm Vô Minh 

Nhân duyên ở Sàtth1. 

53.I. Vô Minh (S.1v,30) 

l) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

-- Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như thế 
nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? 

4) -- Này Tỷý-kheo, do biết, do thấy mắt là vô thường, 
vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Do biệt, do 
thây các sắc là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh 


36 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





được sanh khởi... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât lạc ; do biệt, do 
thây cảm thọ ây là vô thường, vô minh được đoạn tận, minh 
được sanh khởi. 

5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


9) Do biết, do thấy ý là vô thường, vô minh được đoạn 
tận, minh được sanh khởi... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khổ bất lạc 
: do biết, do thấy cảm thọ ây là vô thường, vô minh được 
đoạn tận, minh được sanh khởi. 

10) Do biết như vậy, này các Tý-kheo, do thấy như vậy, 
vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 


54.II Kiết Sử(1) (S.iv,31) 


le: 

3)-- Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như 
thê nào, các kiêt sử được đoạn tận? 

4-9) - Này các Tỷ-kheo, do biết, do thấy mắt là vô 
thường, các kiêt sử được đoạn tận... Các sắc... Nhãn thức... 
Nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì ; do biệt, do 
thây cảm thọ ây là vô thường, các kiêt sử được đoạn tận. 

10) Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như vậy, 
các kiêt sử được đoạn tận. 

55.III. Kiết Sử (2) (S.iv,31) 

1-2)... 

3) -- Do biết như thế nào, bạch Thế Tôn, do thấy như 
thê nào, các kiêt sử được nhô sạch? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 37 





4-6) -- Này các Tỷ-kheo, do biết, do thấy mắt là vô ngã, 
các kiết sử được nhỗ sạch... Các sắc... Nhãn thức... Nhãn 
xúc... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất 
khổ bất lạc; do biết, do thấy cảm thọ ấy là vô ngã, các kiết sử 
được nhồ sạch. 


10) Do biết như vậy, này các Tỷ-kheo, do thấy như vậy, 
các kiêt sử được nhô sạch. 


56-57.IV-V. Các Lậu Hoặc (1-2) (S.iv,32) 
(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các lậu hoặc). 
58-59.VI-VII. Các Tùy Miên (1-2) (S.iv,32) 
(Như hai kinh trên, chỉ thế vào các tùy miên). 
60.VII. Liễu Tri (Parijnnà) (S.iv,32) 


là 
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đên liêu tri tât cả châp thủ. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tý-kheo, thế nào là pháp đưa đến liễu tri 
tât cả châp thủ? 


4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 
pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này 
các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn 
thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối VỚI VỚI 
thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được 
giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy biết rõ: "Ta đã liễu tri chấp 
thủ". 


5-8) Do duyên tai và các tiêng khởi lên nhĩ thức... Do 
duyên mũi và các hương... Do duyên lưỡi và các vị... Do 
duyên thân và các xúc... 


38 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





9) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp 
này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thây vậy, này các 
Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với ý, nhàm 
chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán 
đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm chán, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ giải thoát, vị ấy 
biết rõ: "Ta đã liễu tri chấp thủ". 


10) Như vậy, này các Tý-kheo, là pháp đưa đến liễu tri 
tât cả châp thủ. 


61.IX. Được Chấm Dứt (1) (Pariyàdinnam) (S.iv,33) 


Tc, 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đên châm dứt tât cả châp thủ. Hãy lăng nghe. 


3) Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến chấm 
đút tât cả châp thủ? 


4) Do duyên con mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, 
này các Tý-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với 
mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, 
nhàm chán đối với nhãn xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm 
chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ây được giải thoát. Nhờ giải 
thoát, vị xã biết rõ: "Ta đã chấm dứt chấp thủ". 


5-0); . mỗi... lưỡi... thân... 


9) Và do mi ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp này hợp lại có xúc. Do duyên xúc có thọ. Thấy vậy, này 
các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử nhàm chắn đối với ý, 
nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối với ý thức, 
nhàm chán đối với ý xúc, nhàm chán đối với thọ. Do nhàm 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 39 





chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Nhờ 
giải thoát, vị ây biệt rõ: "”a đã châm dứt châp thủ". 


62.X. Được Chấm Dứt (2) (S.iv,34) 
lo, 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp đưa đên châm dứt tât cả châp thủ. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp đưa đến chấm 
dứt tất cả chấp thủ? 


4) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Sắc... Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc 
khởi lên cảm thọ gì... 

5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

9) Ý... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do duyên ý xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây 
là thường hay vô thường... 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 


10) -- Thây vậy, này các TỶ bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 


40 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 
lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... 

Đối với tai.. Đối với mũi... Đối với lưỡi... Đối với 
thân... 

Vị ấy nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các 
pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt 
lạc; vị ây nhàm chán đối với cảm thọ Ấy. Do nhàm chán, vị 
ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải 
thoát, trí khởi lên biết rằng: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


11) Đây, này các Tỷ-kheo, là pháp đưa đến chấm dứt 
tất cả chấp thủ. 


II. Phẩm Migajàla 
63.1. Bởi Migajàla (S.iv,35) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
2) Tôn giả Migajàla đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế Tôn: 


-- "Sống một mình! Sống một mình!", bạch Thế Tôn, được 
nói đên như vậy. Bạch Thê Tôn, cho đên như thê nào là sông một 
mình? Và cho đên như thê nào là sông có người thứ hai? 

4) -- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 1y: 


kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc ây; 
do vị ấy hoan hý, tán dương và trú với lòng tham luyến sắc 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 41 





ấy nên hý (nandi) khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham 
(sàràgo) có mặt. Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. 
Bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo 
được gọi là người sống có người thứ hai. 


5-8)... có những tiếng do tai nhận thức... có những 
hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi nhận thức... 
có những xúc do thân nhận thức... 


9) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 1= 
kheo hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến pháp ã ầy 

; d0 VỊ ấy hoan hỷ, tán dương và trú với lòng tham luyến 
ñn, ấy nên hỷ khởi lên. Do hỷ có mặt nên dục tham có mặt. 
Do dục tham có mặt nên triền phược có mặt. BỊ trói buộc bởi 
hỷ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là người 
sông có người thứ hai. 

10) Tỷ-kheo sống như vậy, này Migajàla, dầu cho đến ở 
các trú xứ xa văng, các khóm rừng, các khu rừng, ít tiếng 
động, ít ồn ào, khỏi hơi thở quân chúng (vijanavàtàni), văng 
người, thích hợp với tịnh; dầu vậy, vẫn được gọi là sống với 
người thứ hai. 


I1) Vì sao? Vì rằng ái, người thứ hai, chưa được đoạn 
tận cho nên được gọi là sông có người thứ hai. 


12-14) Và này Migajala, có các sắc do mắt nhận thức, 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với lòng 
không tham luyến pháp ấy; thời do vị ấy không hoan hỷý, 
không tán dương và trú với lòng không tham luyến pháp ấy, 
nên hỷ đoạn diệt; thời do hỷ không có mặt nên dục tham 
không có mặt. Do dục tham không có mặt nên triền phược 


42 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





không có mặt. Do không bị trói buộc bởi hỷ triền phược, này 
Migajàla, nên Tỷ-kheo được gọi là người trú một mình. 


15-16) ...Này Migajàla, có những vị do lưỡi nhận thức... 


17) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo không hoan hỷ, không tán dương và trú với tâm không 
tham luyến pháp ấy; thời do vị ấy không hoan hỷ, không tán 
dương, trú với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ đoạn 
diệt. Do hỷ không có mặt nên dục tham không có mặt. Do 
dục tham không có mặt nên triền phược không có mặt. Do 
không bị trói buộc bởi hÿ triền phược, này Migajàla, nên Tỷ- 
kheo được gọi là người trú một mình. 

18) Tỷý-kheo sống như vậy, này Migajàla, dầu có ở giữa 
làng tràn đầy những Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ, 
vua chúa, đại thần của vua, các ngoại đạo và các đệ tử các 
ngoại đạo, vị ấy vẫn được gọi là vị sống một mình. 

19) Vì sao? Vì rằng á1, người thứ hai, được đoạn tận, do 
vậy được gọi là sống một mình. 

64.II. Migajàla (S.1v,37) 


li 

2) Rồi Tôn giả Migajàla đi đến Thế Tôn... 

3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Migajàla bạch Thế 
Tôn: 

__- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 
văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp ây con sẽ sông một mình, 
an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tính cân. 

4-6) -- Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân. Nêu 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 43 





Tỷ-kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc ấy 
; do vị ấy hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến sắc 
ấy nên hỷ sanh. Này Migajàla, Ta nói rằng do hỷ tập khởi 
nên khổ tập khởi... Các tiếng... Các hương... 


7-8)... Các vị... Các xúc... 


9) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo hoan hỷ, tán dương, sống với tâm tham luyến pháp â ây ; 
do vị ấy hoan hý, tán dương sống với tâm tham luyến pháp 
ấy nên hỷ sanh. Này Migajàla, Ta nói rằng do hỷ tập khởi 
nên khổ tập khởi. 

10-12) Này Migajàla, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo không hoan hỷ, không tán dương, sông với tâm 
không tham luyến sắc ấy ; do vị ấy không hoan hỷ, không tán 
dương, sống với tâm không tham luyến, không an trú tham 
luyến sắc ấy nên hỷ diệt. Này Migajàla, Ta nói rằng do hoan 
hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt... Các tiếng... Các hương... 


13-14)... Các vị... Các xúc... 


15) Này Migajàla, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, , hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo không hoan hỷ, không tán dương, sống với tâm không 
tham luyến pháp ấy; do vị ấy không hoan hý, không tán 
dương, sông với tâm không tham luyến pháp ấy nên hỷ diệt. 
Này Migajàla, Ta nói rằng do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn 
diệt. 


16) Rồi Tôn giả Migajàla, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


44 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





17) Rồi Tôn giả Migajàla sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân, không bao lâu đạt được 
mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuât gia, từ bỏ gia 
đình, sông không gia đình, chính là mục đích cứu cánh Phạm 
hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. VỊ ây biệt rõ răng: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, không còn trở 
lui trạng thái này nữa”. 

18) Và Tôn giả MigaJàla trở thành một vị A-la-hán nữa. 

65.IH. Samiddhi (1) (S.1v,38) 

1l) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2-3) Rồi Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn... và bạch 
Thê Tôn: 

-- "Màra, Màra", như vậy được nói đến. Cho đến như 
thê nào, bạch Thê Tôn, là Màra, hay là danh nghĩa Màra 
(MàrapannattI)? 

4) -- Này Samiddhi, chỗ nào có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ây có Màra, 
hay có danh nghĩa Màra. 

5-6)... CÓ fa1... CÓ mũi... 

7-8)... có lưỡi... có thân... 

9) Chỗ nào có ý, có các pháp, có ý thức, có các pháp do 
ý nhận thức, chỗ ây có Màra, hay có danh nghĩa Màra. 

10-12) Và này Samiddhi, chỗ nào không có mắt, không 
có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do mắt 
nhận thức, tại chỗ ây không có Màra, hay không có danh 
nghĩa Màra... ta1... mũi... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 45 





13-14) Chỗ nào không có lưỡi... không có thân... 

15) Chỗ nào không có ý, không có các pháp, không có 
ý thức, không có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ây không 
có Màra, hay không có danh nghĩa Màra. 

66.IV. Samiddhi (2) (S.1v,39) 

1-2)... 

3-15)-- "Hữu tình, hữu tình (Satta)", bạch Thế Tôn, như 
vậy được nói đên. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là 
hữu tình, hay danh nghĩa hữu tình?... (như trên)... 

67.V. Samiddhi (3) (S.1v,39) 

1-2)... 

3-15) -- "Khổ, khổ", bạch Thê Tôn, như vậy được nói 
đên. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là khổ, hay là danh 
nghĩa của khô?... (như trên)... 

68.VI. Samiddhi (4) (S.1v,39) 

1-2)... 

3)... "Thế ĐIỚI, thế giới”, bạch Thế Tôn, như vậy được 


nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thế giới, hay 
là danh nghĩa thế giới? 


4-9) -- Chỗ nào, này Samiddhi, có mắt, có các sắc, có 
nhãn thức, có các pháp do mắt nhận thức, tại chỗ ấy có thế 
giới, hay danh nghĩa thế giới... (như trên)... Chỗ nào có ý, CÓ 
các pháp, có ý thức, có các pháp do ý nhận thức, tại chỗ ấy 
có thế giới hay có danh nghĩa thế giới. 

10-15) Và tại chỗ nào, này Samiddhi, không có mắt, 
không có các sắc, không có nhãn thức, không có các pháp do 
mắt nhận thức, tại chỗ ấy không có thế gIỚI, hay không có 
danh nghĩa thế giới... không có ý... tại chỗ ấy, không có thế 
giới hay không có danh nghĩa thê giới. 


46 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





69.VII. Upasena (S.1v,40) 


1) Một thời Tôn giả SàrIputta và Tôn giả Upasena trú ở 
Ràjagaha (Vương Xá), rừng Sitavana (Hàn Lâm), tại hang 
Đầu Con Rắn (Sappapon-dikapabbàra). 


2) Lúc bấy ø1ờ, một con rắn độc rơi trên thân Tôn giả 
Upasena. 


3) Rôi Tôn giả Upasena gọi các Tỷ-kheo: 

-- Chư Hiên, hãy đên và nhắc cái giường cùng với cái 
thân này của tôi đưa ra ngoài, trước khi thân này ở đây phân 
tán như một năm rơm. 

4) Được nói vậy, Tôn giả SàrIputta nói với Tôn giả 
Upasena: 


-- Nhưng chúng tôi không thấy thân Tôn giả Upasena 
đổi khác hay các căn bị biến hoại. 


5) Nhưng Tôn giả Upasena nói như sau: 

-- Này chư Hiền, hãy đến và nhắc cái giường cùng với 
cái thân này của tôi đưa ra le trước khi thân này ở đây bị 
phân tán như một nắm rơm.. 

6) Này Hiền giả Siriputi, đối với ai nghĩ rằng: "Tôi là 
con mắt", hay: "Con mắt là No tôi”... "Tôi là cái lưỡi", hay: 
"Cái lưỡi là của tôi”... "Tôi là ý”, hay: "Ý là của tôi", thời đối 
với các người ấy, này Hiền giả Sàriputta, thân có thê bị đổi 
khác, hay các căn bị biến hoại. Và này Hiền giả Sảriputffa, tôi 
không nghĩ như sau: "Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của 
tôi"... "Tôi là cái lưỡi", hay: "Cái lưỡi là của tôi”... hay: "Tôi 
là ý", hay: "Ý là của tôi", thời này Hiền giả Sảriputta, làm 
sao thân ấy của tôi lại có thể đổi khác, hay các căn có thê 
biến hoại. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 47 





7) Vì rằng. trong một thời gian dài, Tôn giả Upasena đã 
khéo nhồ tận gốc ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên, 
cho nên Tôn giả Upasena không có những tư tưởng như: 
"Tôi là con mắt", hay: "Con mắt là của tôi"... hay: "Tôi là cái 
lưỡi", hay: "Lưỡi là của tôi"... hay: "Tôi là ý", hay: "Ý là của 
tôi". 

8) Rồi các Tỷ-kheo ấy nhắc cái giường cùng với Tôn 
giả Upasena ra ngoài. 

9) Rồi thân của Tôn giả Upasena, ngay tại chỗ ấy phân 
tán như một nắm rơm. 


70.VIII. Upavàna (1) (S.iv,41) 


D« 
2) Rồi Tôn giả Upavàna đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Upavàna bạch Thế 
Tôn: 

-- "Thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại (Sanditthika)", 
bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, 
bạch Thế Tôn, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được những người 
có trí tự mình giác hiểu? 

4) -- Ở đây, này Upavàna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ- 
kheo cảm thọ sắc và cảm thọ tham sắc có nội tham đối với 
các sắc; Vị ây biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các sắc". Cho 
đến chừng nào sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo cảm thọ sắc và 
cảm thọ tham sắc, và có nội tham đối với các sắc; vị ẫy biết 
rõ: "Tôi có nội tham đối với các sắc". Như vậy, này 
Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được những người trí tự 
mình giác hiểu. 


48 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





5-6) Lại nữa, này Upavàna, Tỷ-kheo sau khi tai nghe 
tiêng... sau khi mũi ngửi hương... 


7-8) Lại nữa, này Upavàna, Tỷ-kheo sau khi lưỡi nêm 
vị... thân cảm xúc... 


9) Lại nữa, này Upavàna, sau khi ý nhận biết pháp, Tỷ- 
kheo cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối 
với các pháp; vị ấy biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các 
pháp". Cho đến chừng nào sau khi ý nhận biết pháp, Tỷ-kheo 
cảm thọ pháp và cảm thọ tham pháp, và có nội tham đối với 
các pháp; vị ấy biết rõ: "Tôi có nội tham đối với các pháp". 
Như vậy, này Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức 
thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
những người trí tự mình giác hiểu. 

10) Ở đây, này Upavàna, sau khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 
cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham sắc, và không có 
nội tham đối với sắc; vị ấy biết rõ: "Tôi không có nội tham 
đối VỚI sắc". Cho đến chừng nào, này Upavàna, sau khi mắt 
thấy sắc, Tý-kheo cảm thọ sắc, nhưng không cảm thọ tham 
sắc, và không có nội tham đối với tàn: sắc; vị ấy biết rõ: "Tôi 
không có nội tham đối với các sắc". Như vậy, này Upavàna, 
là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được những người trí tự mình giác 
hiểu. 

11-14) Lại nữa, này Upavàna, Tỷ-kheo sau khi tai li G 
tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc.. 


15) Lại nữa, này Upavàna, sau khi ý nhận thức pháp, 
Tỷ-kheo cảm thọ pháp nhưng không cảm thọ tham pháp, và 
không có nội tham đối với pháp; vị ây biết rõ: "Tôi không có 
nội tham đối với pháp". Cho đến chừng nào, này Upavàna, 
Ty-kheo sau khi ý nhận thức pháp, cảm thọ pháp nhưng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 49 





không cảm thọ tham pháp, và không có nội tham đối với 
pháp; vị ấy biết rõ: "Tôi không có nội tham đối với pháp". 
Như vậy, này Upavàna, là thiết thực hiện tại, có kết quả tức 
thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ những 
người có trí tự mình giác hiểu. 

71.1X. Sáu Xúc Xứ (1) (S.1v,43) 


l 

2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 
biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm, sự 
xuât ly của sáu xúc xứ; vị ây không thành tựu Phạm hạnh, 
còn đứng xa Pháp và Luật này. 

3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đã thất vọng (anassảsim). 
Bạch Thê Tôn, con không như thật biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của sáu xúc xứ. 

4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán 
con mắt: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 
Ong như thật thầy con mặt với chánh trí tuệ: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi"; như vậy là khéo thây. Đây là khô được đoạn 
tận... ta1... mũi... 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán ý: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


$0 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 
Ong như thật thây ý với chánh trí tuệ: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 


AzI!f!‹ 


của tôi"; như vậy là khéo thấy. Đây là khổ được đoạn tận. 
72.X. Sáu Xúc Xứ (2) (S.1v,44) 


hà 


2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly của sáu xúc xứ; vị ẫy không thành tựu Phạm hạnh, 
còn đứng xa Pháp và Luật này. 


3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, 
con không như thật biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiêm và sự xuât ly của sáu xúc xứ. 


4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán 
con mắt: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 


-- Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 
Ông như thật thấy con mắt với chánh trí tuệ: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". Như vậy là khéo thấy; như vậy xúc xứ thứ nhứt 
này sẽ LẮM A: đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong 


tương lai... . mũI.. 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo? Ông có quán ý: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi"? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 li 





-- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. 
__ Lành thay, này Tỷ-kheo. Ở đây, này Tỷ-kheo, do 
Ong như thật thây ý với chánh trí tuệ: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi"; như vậy là khéo thây. Như vậy xúc xứ thứ sáu này 
sẽ được Ông đoạn tận, không còn tái sanh nữa trong tương 
lai. 

73.XI. Sáu Xúc Xứ (3) (S.1v,44) 


là 

2) -- Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, không như thật 
biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự 
xuất ly của sáu xúc xứ; vị ấy không thành tựu Phạm hạnh, 
còn đứng xa Pháp và Luật này. 

3) Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con thất vọng. Bạch Thế Tôn, 
con không như thật biệt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
sự nguy hiêm và sự xuât ly của sáu xúc xứ. 


4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

5-8) -- Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


42 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





9) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái 
này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

10) -- Thây vậy, này Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán 
đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, 
nhàm chán đôi với ý. Do nhàm chán nên vị ây ly tham. Do ly 
tham vị ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biệt răng: "Ta đã được giải thoát". VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


II. Phẩm Bệnh 
74.1. Bệnh (1) (S.iv,46) 
1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có một 
tân Tý-kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau đớn, bị 
trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến 
Tỷ-kheo ấy vì lòng từ mẫn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 $3 





4) Rồi Thế Tôn sau khi nghe tiếng "Mới", nghe tiếng 
"Bệnh", khi biết được: "Týỷ-kheo ây ít được người biết đến" 
liền đi đến Tỷ-kheo ấy. 


5) Tỷ-kheo ấy thấy đức Phật từ xa đi đến, sau khi thấy, 
liên gượng dậy trên giường. 

6) Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 

¬ Thôi! Này Tỷ-kheo, Ông chớ có gượng dậy trên 
giường. Có những chỗ ngôi đã soạn sẵn, tại đấy Ta sẽ ngồi. 

Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. 

7) Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Này Tý-kheo, Ông có kham nhẫn được không? Ông 
có chịu đựng được không? Có phải khô thọ giảm thiêu, 
không tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiêu, 
không phải tăng trưởng? 

-- Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không thê 
chịu đựng. Mãnh liệt là khô thọ con cảm giác! Chúng tăng 
trưởng, không có giảm thiêu. Có triệu chứng tăng trưởng, 
không phải giảm thiêu. 

8) -- Này Tỷ-kheo, mong rằng Ông không có gì nghỉ 
ngờ, không có gì hôi hận. 

-- Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi ngờ, 
không có gì hôi hận. 

9) -- Nhưng đối với giới của mình, Ông có gì tự khiển 
trách không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


%4 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





10) -- Này Tỷ-kheo, nếu đối với giới của mình Ông 
không có gì để khiển trách, thời này Tỷ-kheo, Ông thế nào 
cũng có nghỉ ngờ đối với vấn đề gì, cũng có hối hận gì. 


-- Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về 
mục đích thanh tịnh trì giới. 


11) -- Này Tỷ-kheo, nếu Ông không hiểu pháp Ta dạy 
về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, Ông hiểu 
pháp Ta dạy như thế nào? 

-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là 
tham và đoạn tham. 

12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 
này Tỷ-kheo! Ông hiệu pháp Ta dạy là tham và đoạn tham. 
Với mục đích tham và đoạn tham, này Tỷ-kheo, là pháp Ta 
dạy. 

13) Ông nghĩ thế nào, này Tỷ-kheo, mắt là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn... 

- Tai.. Mũi... Lưỡi.. Thân.. Ý là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 45 





14) -- Thấy vậy, này Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đôi với mắt... "... không còn trở lui trạng thái này 


nữa 

15) Thế Tôn thuyết như vậy, Tỷ-kheo ấy hoan hý, tín 
thọ lời Thê Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, 
Tỷ-kheo ây khởi lên pháp nhãn ly trân vô câu: "Phàm cái gì 
sanh khởi, tât cả đêu chỊu sự đoạn diệt". 

75.IL. Bệnh (2) (S.1v,47) 

1-10) (Hoàn toàn giống như kinh trước). 

-— TH) - Này Tỷ-kheo, nếu Ông không hiểu pháp Ta dạy 
vê mục đích thanh tịnh trì giới, thời này Tỷ-kheo, Ông hiêu 
pháp Ta dạy như thê nào? 

-- Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với 
mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không châp thủ. 

12) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Lành thay, 
này Tỷ-kheo! Ong hiêu pháp Ta dạy là với mục đích tịch tịnh 
hoàn toàn, không có châp thủ. 


13-14) (Như kinh trước) 


15) Thế Tôn thuyết như vậy. Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tán 
thán lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, 
tâm Tỷ-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ. 


76.II. Ràdha (1) (S.iv,48) 

lR TP 

2) Rồi Tôn giả Ràdha... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ràdha bạch Thế Tôn: 


%6 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt thuyết 
pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thê Tôn con sẽ sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cân. 


4) -- Cái gì vô thường, này Ràdha, ở đây Ông cần phải 
đoạn tận lòng dục. 


5-7) Và này Ràdha, cái gì là vô thường? Mắt, này 
Ràdha, là vô thường, ở đây Ông cần phải đoạn tận lòng dục. 
Các sắc là vô thường... Nhãn thức là vô thường... Nhãn xúc.. 
Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khế 
bất lạc; cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây, Ông cần phải đoạn 
tận lòng dục... Tai... Mũi... 


8-9)... Lưỡi... Thân... 

10) Ý là vô thường, ở đây Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục. Các pháp... Y thức... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
øì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là vô thường. Ở 
đây, Ong cân phải đoạn tận lòng dục. 

- LTD Phàm cái gì là vô thường, này Ràdha, ở đây, Ông 
cân phải đoạn tận lòng dục. 

77.IV. Ràdha (2) (S.1v,49) 

1-2-3)... 

4) -- Phàm cái gì là khổ, này Ràdha, ở đây Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 

_ 5-10) Và này Ràdha, cái gì là khổ? Mắt, này Ràdha, là 
khô; ở đây, Ong cân phải đoạn tận lòng dục. Các pháp... 
Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ 
gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là khô. ỞƠ đây, 
Ong cân phải đoạn tận lòng dục. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 $7 





11) Phàm cái gì là khổ, này Ràdha, ở đây, Ông cần phải 
đoạn tận lòng dục. 

78.V. Ràdha (2) (S.1v,49) 

1-2-3)... 

4) -- Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, Ông cần phải 
đoạn tận lòng dục. 

5-9) Và này Ràdha, cái gì là vô ngã? Mắt, này Ràdha, là 
vô ngã; ở đây, Ong cân phải đoạn tận lòng dục. Các sắc... 
Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên ý xúc... 


10) Ý là vô ngã... Các pháp... Ý thức... Ý xúc... Do 
duyên ý xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 
lạc; cảm thọ ấy là vô ngã. Ở đây, Ông cần phải đoạn tận lòng 
dục. 

11) Phàm cái gì là vô ngã, này Ràdha, ở đây, Ông cần 
phải đoạn tận lòng dục. 

79.VI. Vô Minh (1) (S.1v,49) 


l):.. 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

P Có một pháp gì, bạch Thế Tôn, nếu Tỷ-kheo đoạn tận 
pháp ây, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi? 

-- Có một pháp, này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo đoạn tận 
pháp ây, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. 

4) -- Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn, nếu Tỷ-kheo 
đoạn tận pháp ây, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi? 

-- Vô minh, này Tỷ-kheo, là một pháp, nếu Tỷ-kheo 
đoạn tận pháp ây, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. 


48 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





5) -- Tỷ-kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như 
thê nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? 

6) -- Này Tỷ-kheo, Tý-kheo biết mắt, n mắt là vô 
thường nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi... . MũI.. 


7-11)... lưỡi... thân... ý... 


12) Này Tý-kheo, do Tỷ-kheo biết như vậy, thấy như 
vậy nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 


80.VII. Vô Minh (2) (S.iv,50) 
1-5) (Như kinh trước) 


6) -- Ở đây, này Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo có nghe: "Các 
pháp không nên thiên chấp". Này Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ây 
nghe như sau: "Tất cả các pháp không nên thiên chấp", vị ây 
thắng tri tất cả các pháp. Do liễu tri tất cả pháp nên thấy tất 
cả tướng có thể thay đổi... Vị ấy thấy con mắt có thể thay 
đổi... các sắc... nhãn thức... nhãn xúc... Do duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ẫy thấy cảm 
thọ ấy có thể thay đổi. 


7) Này Tỷ-kheo, do Tỷ-kheo biết vậy, thấy vậy nên vô 
minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. 


81.VIH. Tỷ Kheo (S.1v,50) 

la 

2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi 
chúng con: "Do mục đích gì, này các Hiên giả, các người sông 
Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama?" Được hỏi vậy, bạch Thê 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 49 





Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ây: "Vị mục 
đích liễu tri đau khổ, này chư Hiền, chúng tôi sống Phạm hạnh 
dưới Sa-môn Gotama". Được hỏi vậy và được trả lời vậy, 
bạch Thế Tôn, có phải chúng con đã nói lên quan điểm của 
Thế Tôn? Và có phải chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với 
điều không thực? Có phải chúng con trả lời thuận pháp và 
đúng pháp? Và ai là người đồng pháp nói đúng pháp không 
tìm được lý do để chỉ trích? 


4) -- Thật vậy, này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy và được 
trả lời vậy, các Ông đã nói lên quan điểm của Ta. Và các 
Ông không xuyên tạc Ta với điều không thực. Các Ông trả 
lời thuận pháp và đúng pháp. Và không có người đồng pháp 
nói đúng pháp nào tìm được lý do để chỉ trích. Với mục đích 
liễu tri đau khổ, này các Tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống 
dưới Ta. 

5) Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi 
các Ông như sau: "Này Hiền giả, thế nào là vì mục đích liễu 
tri đau khổ ấy, Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama?" 
Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông có thể trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: 


6-11) "Mắt, này chư Hiền, là khổ. Vì liễu tri như vậy, 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc... Do duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; vì 
liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên Phạm hạnh được sống dưới 
Thế Tôn... Y là khổ, vì liễu tri như vậy, Phạm hạnh được 
sống dưới Thế Tôn... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vì liễu tri cảm thọ ẫy là khổ, 
nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây, này chư Hiền, 
là khổ ấy. Vì liễu tri khô ấy, Phạm hạnh được sống dưới Thế 
Tôn". 


60 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





12) Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông có thê trả 
lời cho các du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 


82.IX. Thế Giới (S.iv,52) 


l2, 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Phagguna bạch Thế Tôn: 


4-6) -- Có con mắt nào, bạch Thế Tôn, do con mắt Ấy, 
có thê biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết- 
bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, 
đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau?... tai... 
mũI... 

7-8)... lưỡi... thân... 


9) Có ý nào, bạch Thế Tôn, do ý ấy, có thể biết và 
tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn các 
chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, đã chấm dứt 
luân hồi, đã vượt qua mọi khô đau? 


10-12) -- Không có con mắt nào, này Phagguna, do con 
mắt ấy, có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập 
Niết-bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung 
khát ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt mọi khổ đau... tai... 
mũi... 

13-14) ... Không có lưỡi... Không có thân... 


15) Không có ý nào, này Phagguna, do ý ấy, có thê biết 
và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết-bàn, đã đoạn 
các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khát ái, đã chấm dứt 
luân hồi, đã vượt qua mọi khô đau. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 61 





IV. Phẩm Channa 
84. I. Biến Hoại (Paloka) (S.iv,53) 


HÀ TT: 

2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

__— "Thế giới, thể giới", bạch Thế Tôn, như vậy được nói 
đên. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, được gọi là thê 
giới? 

4) -- Cái gì chịu sự biến hoại (palokadhamma), này 
Ananda, đây gọi là thê giới trong giới luật của bậc Thánh. Và 
này Ananda, cái gì chịu sự biên hoại? 

5-7) Mắt, này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu 
sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn xúc chịu sự 
biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, 
hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ây chịu sự biến hoại... Tai... 
Mãi... 

6-9)... Lưỡi... Thân... 

10) Ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. Ý 
thức chịu sự biên hoại. Y xúc chịu Sự biên hoại. Do duyên ý 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm 
thọ ây chịu sự biên hoại. 

11) Cái gì chịu sự biến hoại, này Ananda, cái ấy gọi là 
thê giới trong giới luật của bậc Thánh. 

85. II. Trống Không (S.iv,54) 


l) TT 
2-3) Rồi Tôn giả Ananda... bạch Thế Tôn: 


62 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





- "Trồng không là thế giới, trồng không là thế giới”, 
bạch Thể Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, 
bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế giới? 


4) -- Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã, và 
không thuộc tự ngã, nên thê giới được gọi là trông không. Và 
cái gì, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã? 

5-6) Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc 
tự ngã. Các sắc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. 
Nhãn thức là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã. Nhãn 
xúc là không tự ngã, hay không thuộc tự ngã... Do duyên ý 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm 
thọ ây không có tự ngã hay không thuộc tự ngã. 

11) Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã, hay 
không thuộc tự ngã nên được gọi trống không là thế giới này. 

86. II. Vắn Tắt (S.iv,54) 

1-2)... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda... bạch Thế 
Tôn: 

-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắn tắt thuyết 
pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thê Tôn, con sẽ sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cân. 

4-6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ananda, mắt là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 63 





-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

- .. Nhãn thức... Nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn... Tai... Mũi... 

7-9)... Lưỡi... Thân... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
øì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là thường hay vô 
thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 


chăng nếu quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


64 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





10) -- Thây vậy, này Ananda, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với nhãn xúc... Do 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khô bất lạc; 
vị ây nhàm chán cảm thọ â ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


87. IV. Channa (S.1v,55) 


1) Một thời Thế Tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta, Tôn giả Mahà Cunda 
và Tôn giả Chamna trú ở núi Gi1JJhakù. 

3) Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. 

4) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đên Tôn giả Mahà Cunda; sau khi đên nói với 
Tôn giả Mahà Cunda: 


-- Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả 
Channa đê hỏi thăm về bệnh hoạn. 


-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Tôn giả Mahà Cunda vâng đáp Tôn giả SàrIputta. 

5) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda đi đến 
Tôn giả Channa, sau khi đên ngôi trên chô đã soạn săn. 

6-7) Sau khi ngôi, Tôn giả Sàriputta nói với Tôn giả 
Chamna: 

-- Này Hiền giả Channa, Hiền giả có kham nhẫn được 
chăng? Có chịu đựng được chăng? Có phải khô thọ giảm 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 65 





thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm 
thiểu, không phải tăng trưởng? 

-- Thưa Hiền giả Sàriputta tôi không có thê kham nhẫn, 
không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm 
giác! Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu 
chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. 


8) Này Hiền giả, ví như một người lực sĩ chém đầu một 
người khác với một thanh kiếm sắc. Cũng vậy, này Hiền giả, 
những ngọn gió kinh khủng thôi lên đau nhói trong đầu tôi. 
Thưa Hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể 
chịu đựng... không phải giảm thiểu. 


9) Này Hiền giả, ví như một người lực sĩ lây một dây 
nịt bằng da cứng quân tròn quanh đầu rồi xiết mạnh. Cũng 
vậy, này Hiền giả, tôi cảm thấy đau đầu một cách kinh 
khủng. Này Hiên giả, tôi không thể kham nhẫn, không có thê 
chịu đựng... không phải giảm thiểu. 


10) Này Hiền _g1ả, ví như một người đồ tế thiện xảo hay 
một đệ tử người đồ tế mô bụng với một con đao cắt thịt bò 
sắc bén. Cũng vậy, này Hiền giả, những ngọn gió kinh khủng 
cắt mô bụng của tôi. Thưa Hiền giả, tôi không có thể kham 
nhẫn, không có thê chịu đựng... không phải giảm thiểu. 


11) Này Hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm 
một người yêu hơn với những cánh tay của mình, nướng 
người ây, đốt người ấy trên một hồ than hừng. Cũng vậy, này 
Hiền giả, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. 
Này Hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu 
đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác! Chúng tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, 
không phải giảm thiểu. 


66 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





12) Thưa Hiền giả Sàriputta, tôi sẽ đem lại con dao. Tôi 
không muôn sông nữa. 


13) -- Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao! Tôn giả 
Chamna, hãy chịu đựng! Chúng tôi muốn Tôn giả Channa 
chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không có các món ăn, không 
có các dược phẩm thích hợp, thời tôi sẽ tìm các dược phẩm 
thích hợp cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn giả Channa không 
có người hầu hạ thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả 
Channa. Tôn giả Channa chớ có đem lại con dao. Tôn giả 
Chamna hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu 
đựng. 


14) -- Thưa Hiền giả Sàriputta, không phải tôi không có 
các món ăn thích hợp, tôi có các món ăn thích hợp. Không 
phải tôi không có các dược phẩm thích hợp, tôi có các được 
phẩm thích hợp. Không phải tôi không có những người hầu 
hạ thích ứng, tôi có những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu 
ngày tôi hầu hạ bậc Đạo Sư với tâm thích thú, không phải 
không thích thú. Đây, thưa Hiền giả, là xứng đáng với người 
đệ tử. Vì rằng đã hầu hạ bậc Đạo Sư với tâm thích thú, không 
phải không thích thú. Không có phạm tội, nếu Tỷý-kheo 
Channa đem lại con dao. Này Hiền giả Sảriputta, Hiền giả 
hãy thọ trì như vậy. 


15) -- Chúng tôi sẽ hỏi Tôn giả Channa một câu, nếu 
Tôn giả Channa kham nhân được hỏi và trả lời. 


-- Hãy hỏi đi, Hiền giả Sàriputta, sau khi nghe, chúng ta 
sẽ biết. 

16) -- Này Hiền giả Channa, mắt, nhãn thức, những 
pháp do nhãn thức nhận biết, Hiền giả có quán: " Cái này là 
của tôi, cái nảy là tôi, cái này là tự ngã của tôi”?... Tai... 
Mũi... Lưỡi... Thân... Này Hiền giả Channa, ý, ý thức, các 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 67 





pháp do ý thức nhận biết, Hiền giả có quán: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi"? 

17) -- Này Hiền giả Sảriputta, mắt, nhãn thức, các pháp 
do nhãn thức nhận biết, tôi quán: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của 
tôI"”. 

18) -- Này Hiền giả Channa, trong mắt, trong nhãn 
thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do thấy gì, do 
thắng tri gì mà Hiền giả quán: "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi"? 


19) -- Thưa Hiền giả Sảriputta, trong mắt, trong nhãn 
thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, sau khi thấy 
đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". Trong tai... Trong mũi... Trong lưỡi... 
Trong thân.. Thưa Hiền giả... Trong ý, trong ý thức, trong 
các pháp do ý thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi 
thắng tri đoạn diệt, tôi quán: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 

20) Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahà Cunda nói với 
Tôn giả Channa: 


-- Hiền giả Channa, Hiền giả cần phải luôn luôn chú ý 
đến lời dạy này của Thế Tôn: "Ai còn tham luyến, thời có 
dao động; ai không tham luyến, thời không dao động. Ai 
không dao động, thời được khinh an. A1 được khinh an, thời 
không thiên chấp. Ai không thiên chấp (nati), thời không có 
đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. 
AI không có diệt và sanh, thời không có đời này, đời sau, 
không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khổ". 


68 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





21) Rồi Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà Cunda, sau 
khi giáo giới Tôn giả Channa với lời giáo giới này, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, và ra đi. 

22) Tôn giả Channa, sau khi hai vị Tôn giả ấy đi không 
bao lâu, liên đem lại con dao. 


23) Rồi Tôn giả Sàriputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


24) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sàriputta bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem lại con dao. 
Sanh thú của vị ây là gì? Đời sau vị ây sẽ như thê nào? 


_— Có phải trước mặt Ông, này Sảriputta, Tỷ-kheo 
Chamna đã tuyên bô là không phạm tội? 


25) -- Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân tộc 
Vajji tên là Pubbavijjhamam; tại đấy, có những gia đình thân 
hữu, có những gia đình thân thích với Tôn giả Channa, chính 
những gia đình ấy mới có lỗi. 

26) -- Này SàrIputta, những gia đình thân hữu và những 
gia đình thân thích ấy của Tôn giả Channa là những gia đình 
có lỗi. Tuy vậy, này Sảriputta, với sự việc như vậy, Ta không 
nói Channa là có lỗi. Này Sàriputta, ai bỏ thân này và chấp 
thủ thân khác; người ây, Ta nói là có lỗi. Nhưng Tỷ-kheo 
Channa thời không vậy. Tỷ-kheo Channa không có tội lỗi khi 
đem lại con dao. Này Sảriputtra, Ông cần phải thọ trì như 
vậy. 


88. V. Punna (S.1v,60) 


II 
2) Rồi Tôn giả Punna đi đến Thế Tôn... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 69 





3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Punna bạch Thế Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt thuyết 
pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thê Tôn, con sẽ sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cân. 


4) -- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo hoan hỷ : sắc ấy, tán đương, an trú luyến trước; do vị ây 
hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến trước, hỷ (nandì) 
sanh. Này Punna, Ta nói rằng: "Do hỷ tập khởi nên khổ tập 
khởi". Này Punna, có những tiếng do tai nhận thức... Có 
những hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi nhận 
thức.. Có những xúc do thân nhận thức... Này Punna, có 
những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ pháp â Ấy, tán 
dương, an trú luyễn trước; do vị ây hoan hỷ pháp ây, tán 
dương, an trú luyến trước nên hỷ sanh. Này Punna, Ta nói 
rằng: "Do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi". 


5) Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý-kheo 
không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyễn 
trước; do vị ấy không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, 
không an trú luyến trước nên hỷ đoạn diệt. Này Pumna, Ta 
nói rằng: "Do hỷ đoạn diệt nên khô đoạn diệt"... Này Pumna, 
có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp 
ấy, không tán dương, không an trú luyến trước; do vị ấy 
không hoan hỷ pháp ây, không tán dương, không an trú 
luyến trước nên hỷ đoạn diệt. Này Punna, Ta nói rằng: "Do 
hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt". 


6) Này Punna, sau khi được nghe giáo giới với lời giáo 
ØIới văn tắt này của Ta, Ông sẽ trú tại quôc độ nào? 


70 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





-- Bạch Thê Tôn, có một quôc độ tên là Sunàparanta, tại 
đây con sẽ ở. 


7) -¬- Thô bạo, này Pumna, là người xứ Sunàparanta. 
Độc ác, này Punna, là người xứ Sunàparanta. Nếu người xứ 
Sunàparanta, này Punna, chửi bới, nhiếc mắng Ông, thời này 
Punna, ở đây, Ông nghĩ thế nào? 


-- Nếu người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, chửi bới, 
nhiếc mắng con, ở đây, con sẽ nghĩ: "Thật là hiền thiện, 
người xứ Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, người xứ 
Sunàparanta này! Vì những người này không lấy tay đánh 
đập ta". Như vậy, ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. 
Như vậy, ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 


8) -- Nếu người xứ Sunàparanta, này Punna, sẽ đánh 
đập Ong băng tay, thời ở đây, này Punna, Ong sẽ nghĩ thê 
nào? 


-- Nếu người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập 
con bằng tay, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: "Thật là hiền thiện, 
những người xứ Sunàparanta này! Thật là khéo hiền thiện, 
những người xứ Sunàparanta này! Vì những người này 
không đánh đập ta bằng cục đất". Ở đây, bạch Thế Tôn, con 
sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như 
vậy. 


9) - Nhưng nếu người xứ Sunàparanta, này Punna, 
đánh đập Ông bằng cục đất, thời ở đây, này Punna, Ông nghĩ 
thế nào? 


-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, 
đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây, con sẽ suy ngÌhĩ: 
"Thật là hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Thật là 
khéo hiền thiện, những người xứ sunàparanta này! Vì những 
người này không đánh đập ta bằng gậy". Ở đây, bạch Thế 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 7 





Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ 
nghĩ như vậy. 


10) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparanta, này 
Punna, sẽ đánh đập Ông với gậy, thời ở đây, này Punna, Ông 
nghĩ thế nào? 


-- Nếu những người xứ Sunàparanta này, bạch Thế Tôn, 
sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: "Thật 
là hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Thật là khéo 
hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Vì những 
người này không đánh đập ta bằng kiếm". Ở đây, bạch Thế 
Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ 
nghĩ như vậy. 


11) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparanta, này 
Pumna, lại đánh đập Ông băng kiêm, thời ở đây, này Pumna, 
Ong sẽ nghĩ thê nào? 


-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, 
đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ: 
"Thật là hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Thật là 
khéo hiền thiện, những người xứ Sunàparanta này! Vì những 
người này không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén". Ở 
đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện 
Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. 


12) -- Nhưng nếu những người xứ Sunàparanta, này 
Pumna, sẽ đoạn mạng Ông với lưỡi kiêm sắc bén, thời ở đây, 
này Punna, Ông sẽ nghĩ như thê nào? 


-- Nếu những người xứ Sunàparanta, bạch Thế Tôn, sẽ 
đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, con sẽ suy 
nghĩ: "Có những đệ tử của Thế Tôn, khi phiền não, tủi hồ và 
ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao. Nay 
dầu không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao”. Ở đây, 


72 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, 
con sẽ nghĩ như vậy. 


13) -- Lành thay, lành thay, này Punnal Đầy đủ VỚI SỰ 
an tịnh tự điều này, Ông có thể sống tại quốc độ 
Sunàparanta. Này Punna, nay Ông hãy làm những gì Ông 
nghĩ là hợp thời. 


14) Rồi Tôn giả Punna hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn 
dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài, dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, rồi bộ hành đi 
đến xứ Sunàparanta. Ngài tuần tự bộ hành và đến xứ 
Sunàparanta. Tại đây, Tôn giả Pumna trú tại xứ Sunàparanta. 


15) Và trong mùa mưa ấy, Tôn giả Punna độ cho 
khoảng 500 cư sĩ. Cũng trong mùa mưa ây, Tôn giả chứng 
được ba minh. Và cũng trong mùa mưa ây Tôn giả Punna 
viên tịch. 

16) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

17) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, thiện gia nam tử Punna, sau khi được 


Thế Tôn giáo giới một cách văn tắt, đã mệnh chung. Sanh 
thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy thế nào? 


-- Bậc Hiền trí, này các Tyỷ-kheo, là thiện nam tử 
Punna. Sở hành là đúng pháp và thuận pháp. VỊ ây không 
làm phiên não Ta với những kiện tụng vê pháp. Hoàn toàn 
tịch diệt, này các Tỷ-kheo, là thiện nam tử Punna. 

89. VI. Bàhiya (S.1v, 63) 


l: 
2) Rồi Tôn giả Bàhiya đi đến Thế Tôn... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 73 





3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Bàhiya bạch Thế Tôn: 


-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn văn tắt thuyết 
pháp cho con. Sau khi nghe pháp của Thê Tôn, con sẽ sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tĩnh cân. 


4-8) -- Ông nghĩ thế nào, này Bàhiya, mắt là thường 
hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các sắc là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Nhãn thức... Nhãn xúc.... 


9)... Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây là thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


74 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





10) -- Thây vậy, này Bảhiya, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán 
đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc... Do duyên ý 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vị ấy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 
biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 


11) Và Tôn giả BàhIya trở thành một vị A-la-hán nữa. 
90. VII. Ái Nhiễm (Ejà) (S.iv,64) 


l}»¿; 

2) — Ái nhiễm, này các Tỷ-kheo, là bệnh tật; ái nhiễm 
là mụt nhọt; ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
Như Lai sống không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị 
thương. 

3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước vọng 
gì, hãy ước sông không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị 
thương. 


4) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, chớ 
có nghĩ đến từ mắt, chớ có nghĩ đến: "Mắt là của tôi". Chớ có 
nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các sắc, chớ có nghĩ 
đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến: "Các sắc là của tôi". Chớ có 
nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong nhãn thức, chớ có 
nghĩ đến từ nhãn thức, chớ có nghĩ đến: "Nhãn thức là của 
tôi". Chớ có nghĩ đến nhãn xúc, chớ có nghĩ đến trong nhãn 
xúc, chớ có nghĩ đến từ nhãn xúc, chớ có nghĩ đến: "Nhãn 
xúc là của tôi". Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, 
khổ hay bất khổ bất lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 75 





nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, 
chớ có nghĩ đên: "Cảm thọ ây là tôi". 


5-6) Chớ có nghĩ đến tai... Chớ có nghĩ đến mũi... 
7-8) Chớ có nghĩ đến lưỡi... Chớ có nghĩ đến thân... 


9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ có 
nghĩ đến từ ý, chớ có nghĩ đến: "Ý là của tôi". Chớ có nghĩ 
đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các pháp, chớ có nghĩ 
đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: "Các pháp là của tôi". Chớ 
có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, chớ có nghĩ 
đến từ ý thức, chớ có nghĩ đến: "Ý thức là của tôi". Chớ có 
nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, chớ có nghĩ đến 
từ ý xúc, chớ có nghĩ đến: "Ý xúc là của tôi". Do duyên ý 
xúc, khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bắt lạc; chớ có 
nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ â Ấy, chớ 
có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là 
của tôi”. 


10) Chớ có nghĩ đến tất cả, chớ có nghĩ đến trong tất cả, 
chớ có nghĩ đền từ tât cả, chớ có nghĩ đên: "“Tât cả là của tôi”. 

11) Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một 
vật gì ở đời. Do không châp thủ, vị ây không có dao động 
(paritassati). Do không dao động, vị ây tự mình tịch tịnh một 
cách hoàn toàn. VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". 

91. VI. Ái Nhiễm (S.iv,66) 


LJsz: 

2) — Ái nhiễm, này các Tyỷ-kheo, là bệnh tật, ái nhiễm 
là mụt nhọt, ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
Như Lai sông không ái nhiễm, không bị mũi tên băn. 


76 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) Do vậy, này các Tý-kheo, nếu có mong ước, hãy 
mong ước không ái nhiễm, không bị mũi tên băn. 

4-6) Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, 
chớ có nghĩ đến từ mắt, chớ có nghĩ đến: "Mắt là của ta". 
Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các sắc, chớ 
có nghĩ đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến: "Các sắc là của ta". 
Chớ có nghĩ đến nhãn thức... Chớ có nghĩ đến nhãn xúc... Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất 
lạc; chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm 
thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến: 
"Cảm thọ ấy là của ta". Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cái gì, 
nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: "Cái gì là 
của ta", từ đấy cái ấy đối khác. Vì răng bị đổi khác, vì chấp 
trước tái sanh (Bhavasatto), nên thế giới hoan hỷ tái sanh... 
{a1... mŨI... 

7-8)... lưỡi... thân... 

9) Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ có 
nghĩ đến từ ý, chớ có nghĩ đến: "Ý là của ta". Chớ có nghĩ 
đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các pháp, chớ có nghĩ 
đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến: "Các pháp là của ta". Chớ 
có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, chớ có nghĩ 
đến từ ý thức, chớ có nghĩ đến: "Ý thức là của ta". Chớ có 
nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, chớ có nghĩ đến 
từ ý xúc, chớ có nghĩ đến: "Ý xúc là của ta". Do duyên ý xúc, 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; chớ có nghĩ 
đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có 
lp đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến: "Cảm thọ ấy là của 

”. Này các Tỷ-kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, 
nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến: "Cái gì là của ta”, từ đây cái ây 
đối khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp trước tái sanh, nên thế 
giới hoan hỷ tái sanh. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 77 





Này các Tý-kheo, cho đến uân, giới, xứ... chớ có nghĩ 
đến cái ấy, chớ có nghĩ đến trong cái ây, chớ có nghĩ đến từ 
cái Ấy, chớ có nghĩ đến: "Cái ấy là của ta". Vị ây không nghĩ 
đến như vậy nên không chấp thủ một cái gì trong đời. Do 
không chấp thủ nên không có dao động. Do không có dao 
động, vị ấy tự mình tịch tịnh một cách hoàn toàn. Vị ấy biết 
rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

92. 1X. Cả Hai (S.1v,67) 


l§ 
2) - Này các Ty-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về cả 
hai. Hãy lăng nghe. Này các Tỷ-kheo, thê nào là cả hai? 


3) Mặt và các sắc, tai và các tiêng, mũi và các hương, 
lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là cả hai. 

4) Này các Tỷ-kheo, aI nói như sau: "Sau khi đoạn tận 
hai cái này, tôi sẽ trình bày hai cái khác"; thời người ây chỉ 
nói suông, nêu hỏi, người ây không có thê chứng minh, còn 
có thê rơi vào ách nạn. 

5) Vì sao? Vì răng vân đê ây vượt ngoài phạm vi của người 
ây. 

93. X. Cả Hai (S.1v,67) 


4ø 
2) -- Do duyên cả hai, này các Tỷ-kheo, thức hiện hữu. 
Này các Tỷ-kheo, thê nào là do duyên cả hai, thức hiện hữu? 


3) Do duyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt là 
vô thường, biến hoại, tự tánh đôi khác. Các sắc là vô thường, 
biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, 
tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là 


78 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do 
duyên nào, nhãn thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô 
thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tý-kheo, nhãn 
thức này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành 
thường còn được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa 
hợp của ba pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là nhãn xúc. 
Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do 
nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên; nhân ấy, duyên 
ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ- 
kheo, nhãn xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu 
sẽ trở thành thường còn được? Do xúc nên có cảm thọ, do 
xúc nên có tư lường, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp 
này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đôi 
khác. 

4) Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức... 

5) Và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức... 

6) Và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức... 

7) Và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức... 

8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Ý là vô 
thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các pháp là vô thường, 
biến hoại, tự tánh đổi khác. Ở đây, cả hai cái này là biến 
động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ý thức 
là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cái gì là nhân, cái 
gì là duyên cho ý thức khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô 
thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý thức 
khởi lên do duyên vô thường, thời từ đâu sẽ thường còn 
được? Này các Tỷ-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba 
pháp này, này các Tỷ-kheo, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô 
thường, biến hoại, tự tánh là đổi khác. Do nhân gì, duyên gì 
khiến ý xúc sanh khởi; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 79 





hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỷ-kheo, ý xúc khởi lên do 
duyên vô thường, từ đâu sẽ là thường còn được? Này các Tỷ- 
kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lường, do xúc 
nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, 
vô thường biến hoại, tự tánh đối khác. 


9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên cả hai, thức 
hiện hữu. 


V. Phẩm Từ Bỏ 
94. I. Thâu Nhiếp (S.iv,70) 


l)... 

2) -- Có sáu xúc xứ này, này các Tỷ-kheo, không nhiếp 
phục, không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiếp, đem 
lại đau khổ. Thế nào là sáu? 

3-5) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 
không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiêp, đem lại 
đau khô... Tai... Mũi... 

6-7)... Lưỡi... Thân... 

8) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, không nhiếp phục, 
không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiêp, đem lại 
đau khô. 

9) Sáu xúc xứ này, này các Tÿ-kheo, không nhiếp phục, 
không phòng hộ, không bảo vệ, không thâu nhiêp, đem lại 
đau khô. 

10) Có sáu xúc này, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 
khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiếp, đem lại an lạc. 
Thê nào là sáu? 


80 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





11-13) Mắt xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 
khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, đem lại an 
lạc... Ta1... MũI... 

14-15)... Lưỡi... Thân... 

16) Ý xúc xứ, này các Tỷ-kheo, khéo nhiếp phục, khéo 
phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiệp, đem lại an lạc. 

17) Sáu xúc xứ này, này các Tyỷ-kheo, khéo nhiếp phục, 
khéo phòng hộ, khéo bảo vệ, khéo thâu nhiêp, đem lại an lạc. 


18) Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, bậc Đạo 
Sư lại nói thêm: 


1) Hõi các vị Tỷ-kheo, 
Chính sáu xúc xứ này, 
Chỗ nào không thâu nhiếp, 
Chỗ ấy có đau khổ. 
Những ai học biết được, 
Chế ngự, phòng hộ chúng, 
Với lòng tin làm bạn, 
Sống thoát ly dục vọng. 


2) Thấy sắc pháp khả ải, 
Thấy sắc không khả ái, 
Hãy nhiếp phục đường tham, 
Đối các sắc khả ái, 

Chớ khiến ý nhiễm ô: 
"Đối sắc, ta không thích”. 

3) Sau khi nghe các tiếng, 
Khả ái, không khả ái, 
Chớ để tâm say mê, 

Với các tiếng khả ái. 
Hãy nhiếp phục lòng sân, 
Với tiếng không khả ái, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 ổi 





Chớ khiến ý nhiễm ô: 
"Đối tiếng, ta không thích". 

4) Sau khi ngửi các hương, 
Thơm dịu, thát khả ái, 
Sau khi ngửi các hương, 
Bất tịnh, thật đáng ghét; 
Hãy nhiếp phục lòng sân, 
Đối các hương đáng ghét, 
Còn đối hương khả ái, 
Chớ đề dục chỉ phối. 

5) Nếm xong vị ngon ngọI, 
Và nếm vị không ngon, 
Chớ có sanh tham luyễn, 
Khi hưởng nếm vị ngon, 
Chớ nói lời chống đổi, 
Khi nếm vị không ngon. 

6) Khi cảm thọ lạc xúc, 

Chớ đắm say tham luyễn, 

Khi cảm thọ khổ xúc, 

Chớ bị xúc động mạnh. 

Đối với cả hai xúc, 

Lạc, khổ đều niệm xả, 

Không thích, không chống đối, 
Bất cứ loại xúc nào. 

7) Đối với các người khác, 
Mê theo hỷ luận tưởng, 
Họ mê theo hý luận, 

Họ hành theo hư tưởng; 
Hãy đoạn trừ tất cả, 
Gia sự do ý tạo, 


82 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Hãy nhiếp các hành động, 
Hướng đên hạnh viên ly. 


8) Như vậy đối sảu xứ, 
Khi ý khéo tu tập, 
Nếu có cảm xúc ØÌ 
Tám không bị dao động. 
Tỷ-kheo hãy nhiếp phục, 
Cả hai tham sán ấy, 
Hãy đến bờ bên kia, 
Vượt buộc ràng sanh tử. 


92. II. Thâu Nhiếp (S.iv,72) 


là 
2) Rồi Tôn giả Màlukyaputta đi đến Thế Tôn... 
_ 3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Màlukyaputta bạch 
Thê Tôn: 
-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp 


văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sông 
một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


4) -- Ở đây, này Màlukyaputta, nay Ta nói gì với các 
Tỷ-kheo trẻ tuổi, khi Ông là một Tỷ-kheo già, yếu, niên cao, 
đại lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, lại 
yêu cầu Ta giáo giới một cách văn tắt? 


5) -- Bạch Thế Tôn, dầu cho con giả yêu, niên cao, đại 
lão, đã đến tuôi trưởng thượng, đã đến cuối cuộc đời, mong 
Thế Tôn hãy thuyết pháp văn tắt cho con! Mong Thiện Thệ 
hãy thuyết pháp vắn tắt cho con! Chắc chắn con sẽ hiểu ý 
nghĩa lời Thế Tôn giảng. Chắc chăn con sẽ trở thành người 
thừa tự pháp của Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 83 





6) -- Ông nghĩ thế nào, này Màlukyaputta? Các sắc do 
mắt nhận thức, Ông không thấy, trước đây Ông không thấy, 
nay Ông không thấy, và Ông không muốn thấy; ở đây đối với 
chúng, Ông có lòng dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


7) - Các tiếng do tai nhận thức, Ông không nghe, trước 
đây Ông không nghe, nay Ông không nghe, và Ông không 
muốn nghe; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, tham hay 
khát ái hay không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Các hương do mũi nhận thức, Ông không ngửi, 
trước đây Ông không ngửi, nay Ông không ngửi, và Ông 
không muốn ngửi; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, 
tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


9) -- Các vị do lưỡi nhận thức, Ông không nếm, trước 
đây Ông không nếm, nay Ông không nêm, và Ông không 
muốn nễm; ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, tham hay 
khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


10) -- Các xúc do thân nhận thức, Ông không cảm thọ, 
trước đây Ông không cảm thọ, nay Ông không cảm thọ, và 
Ông không muốn cảm thọ; ở đây đối với chúng, Ông có lòng 
dục, tham hay khát ái không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


11) -- Các pháp do ý thức nhận thức, Ông không nhận 
thức, trước đây Ông không nhận thức, và Ông không muốn 


84 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





nhận thức;ở đây đối với chúng, Ông có lòng dục, tham hay 
khát ái không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


12) -- Và ở đây, này Màlukyaputta, đối với các pháp 
được thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến, Ông sẽ 
chỉ thấy được với những vật thấy được, sẽ chỉ nghe được với 
những vật nghe được, sẽ chỉ cảm nhận được đôi với những 
vật cảm nhận được, sẽ chỉ nhận biết được đối với những vật 
có thể nhận biết được. 


13) Vì rằng, này Màlukyaputta, đối với các pháp được 
thấy, được nghe, được cảm nhận, được biết đến, Ông sẽ chỉ 
thấy được với những vật thấy được, chỉ nghe được với những 
vật nghe được, chỉ cảm nhận được đối với những vật cảm 
nhận được, chỉ nhận biết được đối với những vật nhận biết 
được. Cho nên, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái cây. 
Do vì, này Màlukyaputta, Ông không có vì cái Ấy, nên Ông 
không có: "Ở nơi đây". Do vì, này Màlukyaputta, Ông không 
có: "Ở nơi đây", do vậy, này Màlukyaputta, Ông sẽ không có 
đời này, đời sau, và giữa hai đời ấy. Đây là sự chấm dứt khổ 
đau. 

14) -- Bạch Thế Tôn, lời giảng vắn tắt này của Thế 
Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như sau: 


1) Thấy sắc, niệm mê say, 
Tác ý đến ải tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn sắc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiễu loại, từ sắc sinh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 85 





Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết - bản. 


2) Nghe tiếng, niệm mê say, 
Tác ý đến ải tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn tiếng an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiễu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Đựơc gọi xa Niễt-bàn. 


3) Ngửi hương, niệm mề say, 
Tác ý đến ái tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn tiếng an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiễu loại, từ tiếng sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 


4) Nếm Vị, HIỆM mỀ say, 
Tác ý đến ải tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn vị an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiễu loại, từ vị sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 


Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niêt-bàn. 


5) Cảm xúc, niệm mê say, 
Tác ý đến ải tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn xúc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiễu loại, từ xúc sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 

Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn. 


6) Biết pháp, niệm mê say, 
Tác ý đến ái trớng 
Tâm tham đắm cảm thọ, 
Tham luyễn pháp an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiễu loại, từ pháp sanh, 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niết-bàn 


7) Vị ấy không tham sắc, 
Thấy sắc, không ái luyến, 
Tam không dính cảm thọ, 
Không luyễn sắc an trú. 
Theo sắc, Vị ấy thấy, 

Tùy sắc, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 





Như vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gân Niêt-bản 


8) Vị ấy không tham tiếng, 
Nghe tiếng, không ái luyễn, 
Tám không dính cảm thọ, 
Không luyễn tiếng an trú. 
Theo tiếng, vị ấy nghe, 

Tùy tiếng, thọ cảm giác. 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 
Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gân Niếễt-bàn. 


9) Vị ấy không tham hương, 
Ngửi hương, không ái luyễn, 
Tám không dính cảm thọ, 
Không luyễn hương an trú. 
Theo hương, vị ấy ngửi, 

Tùy hương, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 
Như vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gân Niếễt-bàn. 


10) VỊ ấy không tham vị, 
Nếm vị, không ái luyễn, 
Tám không đính cảm thọ, 
Không luyễn vị an trú. 
Theo vị, vị ấy nếm. 
Tùy vị, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 


ở8 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Như vậy, khổ không chứa. 
Được gọi gân Niêt-bàản. 


11) Vị ấy không tham xúc, 
Cảm xúc, không ái luyễn, 
Tám không dính cảm thọ, 
Không luyễn xúc an trú, 
Theo xúc, Vị ấy cảm, 

Tùy xuc, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 
Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gân Niếễt-bàn. 


12) Vị ấy không tham pháp, 
Biết pháp, không ái luyễn, 
Tám không dính cảm thọ, 
Không luyễn pháp an trú. 
Theo pháp, vị ấy cảm, 
Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 
Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gân Niết-bàn. 
Bạch Thế Tôn, lời Thế Tôn nói vắn tắt này, con hiểu 
một cách rộng rãi như vậy. 
15) -- Lành thay, lành thay, này Màlukyaputtal Lành 
thay, này Màlukyaputta, lời nói văn tắt của Ta, Ông đã hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi: 
1) Thấy sắc, niệm mê say, 
Tác ý đến ải tướng, 
Tâm tham đắm cảm thọ, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 89 





Tham luyễn sắc an trú. 
Vị ấy, thọ tăng trưởng, 
Nhiêu loại, từ sắc sanh. 
Tham dục và hại tâm, 
Não hại tâm vị ấy, 
Như vậy, khổ tích lũy, 
Được gọi xa Niễt-bàn. 


2)- — 11)... 


12) Vị ấy không tham pháp, 
Biết pháp, không ái luyễn, 
Tám không dính cảm thọ, 
Không luyễn pháp an trú. 
Theo pháp, vị ấy cảm, 

Tùy pháp, thọ cảm giác, 
Tiêu mòn, không tích lũy, 
Như vậy, chánh niệm hành, 
Như vậy, khổ không chứa, 
Được gọi gân Niếễt-bàn. 


Lời nói văn tắt này của Ta, này Màlukyaputta, Ông cần 
phải hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 

16) Rồi Tôn giả Màlukyaputta, sau khi hoan hý, tín thọ 
lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. 


17) Rồi Tôn giả Màlukyaputta sống một mình, an tịnh, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, không bao lâu, chứng 
được mục đích mà các thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trĩ, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, 


90 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thái này nữa". 


18) Và Tôn giả Màlukyaputta trở thành một vị A-la-hán 
nữa. 


96. III. Thối Đọa (Parihànam) (S.iv,76) 


II 


2) - Này các TIỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
pháp thôi đọa, pháp bất thối đọa và sáu thắng xứ. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp thối đọa? 


4-6) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy 
sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ đến 
kiết sử được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận chúng 
(adhivàseti), không từ bỏ, không đoạn trừ, không tiêu diệt, 
không khiến chúng không thê sanh khởi, thời này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta làm thôi thất các 
thiện pháp". Đây Như Lai gọi là pháp thối đọa.... tai nghe 
tiếng... mũi ngửi hương... 


7-8)... lưỡi nêm vỊ... thân cảm xúc... 


9) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức pháp, 
các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử 
được khởi lên. Nếu Tỷ-kheo đón nhận chúng, không từ bỏ, 
không đoạn trừ, không tiêu diệt, không khiến chúng không 
thê sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây cân phải 
hiểu rằng: "Ta làm thối thất các thiện pháp". Đây Như Lai 
gọi là pháp thôi đọa. 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp thối đọa. 


11) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là pháp bất thối 
đọa? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 9] 





12-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sau khi mắt 
thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ 
đến kiết sử được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo 
không có đón nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến 
chúng không thê sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
ấy cần phải hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện 
pháp". Đây Như Lai gọi là pháp bất thối đọa.... tai nghe 
TÌ mũi ngửi hương... 


15-16) ... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... 


17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, sau khi ý nhận thức pháp, 
các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên hệ đến kiết sử 
được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo không có đón 
nhận chúng, từ bỏ, đoạn trừ, tiêu diệt, khiến chúng không thê 
sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu 
rằng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". Đây Như Lai 
gọi là pháp bất thối đọa. 


18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là pháp bắt thối đọa. 
19) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sáu thăng xứ? 


20-24) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo sau khi 
mắt thấy sắc, các ác, bất thiện pháp; các ức niệm tư duy liên 
hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ây 
cần phải hiểu rằng: "Xứ này đã được nhiếp phục". Và Như 
Lai gọi đây là thăng xứ... tai...mũi... lưỡi... thân... 


25) Lại nữa, này các Ty-kheo, một Tyỷ-kheo sau khi ý 
nhận thức pháp, các ác bất thiện pháp; các ức niệm tư duy 
liên hệ đến kiết sử không khởi lên. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy cần phải hiểu răng: "Xứ này đã được nhiếp phục". 
Và Như Lai gọi đây là thắng xứ. 


96. IV. Sống Phóng Dật (Pamàdavihàri) (S.iv,78) 


92 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





1) Nhân duyên ở Sàvatthi... 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về trú 
phóng dật và trú không phóng dật. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trú phóng dật? 


4-6) Ai sông không nhiếp hộ nhãn căn, này các Tỷ- 
kheo, thời tâm người ây bị nhiễm ô (vyàsincati) đối với các 
sắc do mắt nhận biết. Với người tâm bị nhiễm ô thời không 
có hân hoan. Do không có hân hoan nên không có hỷ. Do 
không có hỷ nên không có khinh an. Do không khinh an nên 
khổ an trú. Với người đau khổ, tâm không có thể định tĩnh. 
Do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do các 
pháp không hiền lộ, người ấy được gọi là người an trú phóng 
dật... nhĩ căn... tỷ căn.. 

7-8) ... thiệt căn... thân căn... 

9) Ai sống không nhiếp hộ ý căn, tâm bị nhiễm ô đối 
với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm bị nhiễm ô thời 
không có hân hoan. Do không hân hoan nên không có hỷ. Do 
không có hỷ nên không có khinh an. Do không có khinh an 
nên khổ an trú. Với người đau khổ, tâm không có thể định 
tĩnh. Do tâm không định tĩnh, các pháp không hiển lộ. Do 
các pháp không hiển lộ, người ấy được gọi là người an trú 
phóng dật. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là an trú phóng dật. 

11) Và như thế nào, này các Tý-kheo, là an trú không 
phóng dật? 

12-14) Ai sống nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị nhiễm 
ô đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm không bị 
nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân hoan nên hỷ sanh. Do 
có hý sanh nên thân được khinh an. Do thân khinh an nên 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 93 





cảm lạc thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm 
định tĩnh, các pháp được hiên lộ. Do các pháp được hiên lộ, 
người ây được gọi là người trú không phóng dật... nhĩ căn... 
tỷ căn... 


15-16) ... thiệt căn... thân căn... 


17) Ai sống nhiếp hộ ý căn, tâm không bị nhiễm ô đối 
với các pháp do ý nhận biết. Với người tâm không bị nhiễm 
ô thời hân hoan sanh. Do có hân hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ 
tâm nên thân được khinh an. Do thân khinh an nên cảm lạc 
thọ. Với người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định tĩnh, 
các pháp được hiển lộ. Do các pháp được hiển lộ, người ấy 
được gọi là người trú không phóng dật. 


18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là trú không phóng dật. 
98. V. Nhiếp Hộ (Samvara) (S.iv,79) 


hạ; 
- 2) - Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
nhiêp hộ và không nhiệp hộ. Hãy lăng nghe. 


3) Và thế nào, này các Tý-kheo, là không nhiếp hộ? 


4-6) Và này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương và an trú với 
tâm tham luyến; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo â ấy cần phải 
hiểu rằng: "Ta đã làm thối thất các thiện pháp”. Như Lai gọi 
đây là pháp thối đọa... Có những tiếng do tai nhận thức... Có 
những hương do mũi nhận thức... 


7-8) Có những vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc do 
thân cảm giác... 


94 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





9) Có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu một Tỷ-kheo hoan hỷ 
pháp ấy, tán dương và an trú với tâm tham luyến; thời này các 
Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy cần phải hiểu răng: "Ta đã làm thối thất 
các thiện pháp". Và Như Lai gọi đây là thối thất. 

10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không nhiếp hộ. 

11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nhiếp hộ? 

12-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu một Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương và 
an trú với tâm không tham luyến; thời này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy cần phải hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện 
pháp". Và Như Lai gọi đây là không thối thất... Có những 
tiếng do tai nhận thức... Có những hương do mũi nhận thức... 

15-16) Có những vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc 
do thân cảm giác... 

17) Và này các Tyỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
một Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp â ấy, không tán đương và an 
trú với tâm không tham luyến; này các Tỷ-kheo, Ty-kheo â ây 
cần phải hiểu rằng: "Ta không làm thối thất các thiện pháp". 
Và Như Lai gọi đây là không thối thất. 


18) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là có nhiếp hộ. 
99. VỊ. Thiền Định (S.iv,§0) 
l)... 


2) - Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiên định. Này các 
Ty-kheo, một Tỷ-kheo được Thiên định, hiệu rõ như thật. 


3) Và hiểu rõ như thật cái gì? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 95 





4-8)-- Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu 
rõ các sắc là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô 
thường, như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bất khổ bắt lạc; 
như thật hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường... tai... mũi... lưỡi... 
thân... 

9) Như thật hiểu rõ ý là vô thường, như thật hiểu rõ các 
pháp là vô thường, như thật hiểu rõ nhãn thức là vô thường, 
như thật hiểu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc, 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bắt lạc; như thật 
hiểu rõ cảm thọ ấy là vô thường. 

10) Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo được Thiền định, hiểu rõ như thật. 

100. VII. Thiền Tịnh (Patisallàna) (S.¡iv,80) 


1)... 

2) - Này các Tỷ-kheo, hãy hành trì hạnh Thiên tịnh. 
Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Thiền tịnh, hiểu rõ như thật. 

3) Và hiểu rõ gì như thật? 

4-9) Như thật hiểu rõ mắt là vô thường, như thật hiểu rõ 
các sắc là vô thường, như thật hiêu rõ nhãn thức là vô 
thường, như thật hiêu rõ nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên 
nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; 
như thật hiêu rõ cảm thọ ây là vô thường... tai... lưỡi... thân... 
ý... 

10) Này các Tỷ-kheo, hãy hành trì hạnh Thiền tịnh. 
Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo Thiên tịnh, hiệu rõ như thật. 

101. VIH. Không Phải Của Các Ông (S.iv,§I) 


D).. 


%6 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





2) -- Cái gì không phải của các Ông, này các Tỷ-kheo, hãy 
từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc an lạc cho các Ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 

4-6) Mắt, này các Tỷ-kheo, không phải của các Ông. 
Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các 
Ông. Các sắc không phải của các Ông. Hãy từ bỏ chúng. Từ 
bỏ chúng, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Nhãn 
thức không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa 
lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Nhãn xúc không phải của 
các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an 
lạc cho các Ông. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, 
lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy không phải của các 
Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông... Tai... Mũi... 

7-8)... Lưỡi... Thân... 

9) Ý không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, 
sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Các pháp không 
phải của các Ông. Hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng, sẽ đưa lại 
hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Ý thức không phải của các 
Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông. Ý xúc không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. 
Từ bỏ nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. Phàm 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 
lạc; cảm thọ ấy không phải của các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ 
nó, sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong rừng Thắng Lâm 
này có người mang đi, hay mang đốt, hay làm theo những gì 
người ấy muốn, tất cả cỏ, củi, nhánh cây hay lá, thời các Ông 
có nghĩ như sau: "Người ấy mang chúng tôi đi, hay đốt 
chúng tôi, hay làm gì chúng tôi theo ý người ấy muốn"? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 97 





-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Vì sao? Vì chúng không phải tự ngã hay không thuộc 
vê tự ngã. 


11-16) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, mắt không phải của 
các Ông. Hãy từ bỏ nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa đến hạnh phúc, an 
lạc cho các Ông. Các sắc không phải của các Ông... Nhãn 
thức không phải của các Ông... Nhãn xúc không phải của các 
Ông... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khổ bất lạc; cảm thọ ấy không phải của các Ông. Hãy từ bỏ 
nó. Từ bỏ nó, sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


102. IX. Không Phải Của Các Ông (S.iv,82) 
(Như kinh trên từ 2 đến 9, không có ví dụ). 
103. X. Uddaka (S.iv,§3) 


l§ 
2) -- Uddaka Ràmaputta, này các Tỷ-kheo, có nói như 
sau: 


“1q là bác mình tri, 

Ta chiến thắng tắt cả, 

Ta đào lên khổ căn, 

Trước kia chưa từng đào”. 


Này các Tỷ-kheo, Uddaka Ràmaputta không phải bậc 
minh trí, lại tự nói: "Fa là bậc minh trí"; không chiến thắng 
tất cả, lại nói: "Ta chiến thắng tất cả": không đào lên khổ 
căn, lại nói: "Đã đào lên khổ căn". 

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo nói một cách 
chân chánh, có thể nói như sau: 


Ta là bậc mình trí, 
Ta chiến thắng tắt cả, 


98 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Ta đào lên khổ căn, 
Trước kia, chưa từng đào. 


4) Và này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo minh trí 
(vedagù)? Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo đối với 
sáu xúc xứ như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, 
Sự nguy hiểm và sự xuất ly; như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo minh trí. 


5) Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo chiến 
thắng tất cả? Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đối với sáu 
xúc xứ, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly, được giải thoát không có 
chấp thủ; như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chiến thắng 
tất cả. 

6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo đã đảo lên 
khổ căn trước kia chưa được đào? Mụt nhọt, này các Tỷ- 
kheo, là một danh từ chỉ cho cái thân do bốn đại tạo thành 
này, sanh ra từ cha mẹ, do cơm cháo nuôi dưỡng, tự tánh là 
vô thường, biến hoại, mai một, hủy hoại, hủy diệt. Gốc rễ 
của mụt nhọt, này các Tyý-kheo, là đồng nghĩa với khát ái. 
Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đoạn tận khát ái, chặt đứt 
đến gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái 
sanh, không có thể sanh khởi trong tương lai; như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đã đào lên khổ căn từ trước chưa 
được đào lên. 

7) Này các Tỷ-kheo, chính là Uddaka Ràmaputta đã nói 
lên lời nói như sau: 

Ta là bậc minh trí, 

Ta chiến thắng tất cả, 

Ta đào lên khổ căn, 
Trước kia chưa từng đào. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 99 





Này các Tyỷ-kheo, Uddaka không phải là bậc minh trí, 
lại tự nói: "Ta là bậc minh trí"; không chiến thắng tất cả, lại 
nói: "Ta chiến thắng tất cả"; không đào lên khổ căn, lại nói: 
"Đã đào lên khổ căn". 

8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, một Tý-kheo nói một cách 
chân chánh, có thể nói như sau: 


Ta là bậc mình trí, 

Ta chiến thẳng tất cả, 

Ta đào lên khổ căn, 
Trước kia chưa từng đào. 


Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba 


I. Phẩm An Ôn, Khỏi Các Khổ Ách 


104. I. Người Được An Ôn, Khỏi Các Khổ Ách 
(S.iv,85) 


Ti, 


2) — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp 
môn đưa đên an ôn, khỏi các khô ách, pháp môn đúng pháp. 
Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn đưa đến an 
ồn, khỏi các khổ ách? 


4-8) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận biết 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Những sắc ẫy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc TẾ, 
làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 
không thê sanh khởi trong tương lai. Để đoạn tận chúng, Như 
Lai tuyên bố cái ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được 


100 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





an ôn, khỏi các khổ ách.. có những tiếng... có những 
hương... có những vỊ... có những xúc... 

9) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận biết khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Những 
pháp ấy đã được Như Lai đoạn tận, cắt đứt từ gốc rễ, làm cho 
như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không thê 
sanh khởi trong tương lai. Để đoạn tận chúng, Như Lai tuyên 
bố cái ách. Do vậy, Như Lai được gọi là vị đã được an ồn, 
khỏi các khổ ách. 


10) Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn đưa đến an ôn, 
khỏi các khô ách, là pháp môn đúng pháp. 

105. II. Chấp Thủ (S.iv,§5) 

HJc, 

2) -- Này các Tỷ-kheo, do có mặt cái gì, do chấp thủ cái 
gì khởi lên nội lạc, nội khô? 

- 3) —- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 

Thê Tôn làm căn bản... 


4) -- Này các Tỷ-kheo, do mắt có mặt, do châp thủ mắt 
nên khởi lên nội lạc, nội khô... ta1... mũi... lưỡi... thân... Do ý 
có mặt, do châp thủ ý nên khởi lên nội lạc, nội khô. 


5) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khô, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
chấp thủ cái ấy thời có thể khởi lên nội khổ, nội lạc không? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 101 





-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6) -- Thấy vậy, này các Tý-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đối với mắt... nhàm chán đối với ý. Do nhàm 
chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị ấy được giải thoát. 
Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng: "Ta đã được giải 
thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 


t† 


nữa". 
106. III. Khô (S.iv,86) 


ly, 


2) — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về khổ tập khởi và 
khổ đoạn diệt. Hãy lắng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khổ tập khởi? 


4-9) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
Do duyên thọ nên có ái. Đây là khổ tập khởi. Do duyên tai... 
Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... Do duyên thân... Do duyên 
ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp này họp lại nên có 
xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên thọ nên có ái. Đây 
là khổ tập khởi, này các Tý-kheo. 


10) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là khô đoạn diệt? 


11) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ây một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già chết, sầu, bi, khổ, ưu, não 
diệt. Đây là toàn bộ khô uấn này đoạn diệt. Đây là khổ châm 
dứt. 


12-13) Do duyên tai... Do duyên mũi... 


102 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





14-15) Do duyên lưỡi... Do duyên thân... 


16) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ẫy một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt 
nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, ưu, não 
diệt. Đây là toàn bộ khô uấn này đoạn diệt. Đây là khổ châm 
dứt. 


107. IV. Thế Giới (S.iv,87) 


1)... 
2) ~ Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về thế giới tập khởi 
và thê giới đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới tập khởi? 

4) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ 
nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên 
có già chêt, sâu, bi, khô, ưu, não sanh khởi. Đây là thê giới 
tập khởi. 

5-7) Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... 
Do duyên thân... 


8) Và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ. Do duyên thủ 
nên có hữu. Do duyên hữu nên có sanh. Do duyên sanh nên 
có già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Này các Tỷ- 
kheo, đây là thế giới tập khởi. 

9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thế giới đoạn diệt? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 103 





10-15) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
Do duyên thọ nên có ái. Do sự ly tham, đoạn diệt ái ấy một 
cách hoàn toàn nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do 
hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não đoạn diệt. Như vậy, đây là toàn bộ khô uẫn này 
đoạn diệt. 


16) Này các Tỷ-kheo, đây là thế giới đoạn diệt. 
108. V. Thắng (S. iv,88) 


BIẾT 


2) - Này các Tỷ-kheo, do có cái gì, do chấp thủ cái gì, 
do thiên chấp cái gì nên có: "Thắng hơn là tôi", "Ngang bằng 
là tôi" hay "Thấp kém là tôi"? 


- 3) —- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy 
Thê Tôn làm căn bản... 

4-9) => Này các Tỷ-kheo, do có mắt, do chấp thủ mắt, 
do thiên châp mặt nên có: "Thăng hơn là tôi", "Ngang băng 
là tôi" hay "Thâp kém là tôi”... Do có ý, do châp thủ ý, do 
thiên chập ý nên có: “Thăng hơn là tôi", "Ngang băng là tôi" 
hay "Thâp kém là tôi". 

10) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái vì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

__¬- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nêu không 
châp thủ cái ây, thời (có thê) có ý nghĩ: "Thăng hơn là tôi”, 
"Ngang bằng là tôi", hay "Thấp kém là tôi" không? 


104 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

I1) -- Tai là thường hay vô thường... 
12) Mũi là thường hay vô thường... 
13) Lưỡi là thường hay vô thường... 
14) Thân là thường hay vô thường... 
15) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, nếu không 
chấp thủ cái ấy, thời (có thể) có ý nghĩ: "Thắng hơn là tôi", 
"Ngang bằng là tôi" hay "Thấp kém là tôi" không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

16) -- Thây vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đôi với mắt... nhàm chán đôi với ý. Do nhàm 
chán nh vị ây ly tham. Do ly tham nên vị ây được giải 
thoát... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

109. VỊ. Kiết Sử (S.iv,89) 


lệ 

2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị kiết 
sử và kiệt sử. Hãy lăng nghe. Thê nào là kiêt sử? 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử 
và... kiêt sử? 

4-9) Này các Tý-kheo, mắt là pháp bị kiết sử. Ở đây, 


chỗ nào có dục và tham, ở đây là kiết sử... Ý là pháp bị kiết 
sử. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đây là kiết sử. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 105 





—_ 10) Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là những pháp bị 
kiêt sử và kiêt sử. 
110. VII. Chấp Thủ (S.iv,§9) 


"II 


2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị chấp 
thủ và châp thủ. Hãy lăng nghe. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ, 
và thê nào là châp thủ? 

4-9) Mắt, này các Tỷ-kheo, là pháp bị chấp thủ. Ở đây, 


chỗ nảo có dục và tham, ở đấy là chấp thủ... Ý là pháp bị 
chấp thủ. Ở đây, chỗ nào có dục và tham, ở đấy là chấp thủ. 


— 10) Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là những pháp bị 
châp thủ, và châp thủ. 
111. VHII. Tuệ Tri (Pajànàti) (S.1v,89) 


hi 

2) -- Này các Tý-kheo, do vì không thăng tri, không 
liễu tri, không ly tham, không từ bỏ mắt nên không thể đoạn 
tận khổ đau... tai... mũi... lưỡi... thân... Do vì không thắng tri, 
không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ ý nên không thê 
đoạn tận khô đau. 


8-13) Và này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly tham 
và từ bỏ mắt nên có thê đoạn tận khổ đau... tai... mũi... lưỡi... 
thân... Do thắng tri, liễu tri, ly tham và từ bỏ ý nên có thê 
đoạn tận khô đau. 


112. IX. Tuệ Tri (S.iv,90) 
. 


106 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





2-7) -- Này các Tỷ-kheo, do không thắng tri, không liễu 
tri, không ly tham, không từ bỏ các sắc nên không thê đoạn 
tận khổ đau... các tiếng... các hương... các vị... các xúc... Do 
không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ 
các pháp nên không thê đoạn tận khô đau. 


8-13) Và này các Tỷ-kheo, do thắng tri, liễu tri, ly 
tham, từ bỏ các sắc, nên có thể đoạn tận khổ đau... các 
tiếng... các hương... các vị... các xúc... Do thắng tri, liễu trị, 
ly tham, từ bỏ các pháp nên có thể đoạn tận khổ đau. 


113. X. Nghe Trộm (upassuti) (S.1v,90) 


1) Một thời Thế Tôn trú tại Nàtika, trong ngôi nhà bằng 
gạch. 


2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cư Thiên tịnh, nói lên lời 
pháp giáo này (dhammapariyàyam)): 


3) -- Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do 
ba pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. 
Do duyên thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là 
toàn bộ khổ uân này tập khởi. 

4-7) Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... 
Do duyên thân... 


8) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba pháp 
này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do duyên 
thọ nên có ái. Do duyên ái nên có thủ... Như vậy là toàn bộ 
khổ uân này được tập khởi. 


9) Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ẫy một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt... Như vậy là toàn bộ khổ uân này 
được đoạn diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 107 





10-13) Do duyên tai... Do duyên mũi... Do duyên lưỡi... 
Do duyên thân... 


14) Do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Do ba 
pháp này họp lại nên có xúc. Do duyên xúc nên có thọ. Do 
duyên thọ nên có ái. Do ly tham, đoạn diệt ái ẫy một cách 
hoàn toàn nên thủ diệt... Như vậy là toàn bộ khổ uân này 
được đoạn diệt. 


15) Lúc bấy giờ một Tỷ-kheo đứng nghe trộm Thế Tôn. 

16) Thế Tôn thấy Tỷ-kheo ấy đứng nghe trộm. 

17) Thấy vậy, Thế Tôn liền nói với Tỷ-kheo ấy: 

-- Này Tỷ-kheo, Ông có nghe pháp giáo này không? 

-- Thưa có nghe, bạch Thế Tôn. 

-- Này Tỷ-kheo, hãy học pháp giáo này. Này Tyỷ-kheo, 
hãy học thuộc lòng pháp giáo này. Này Tỷ-kheo, hãy thọ trì 
pháp giáo này. Này Tỷ-kheo, pháp giáo này liên hệ đên mục 
đích, là cứu cánh Phạm hạnh. 

H. Phẩm Thế Giới Dục Công Đức 
114. I. Màra (Ma) Lưới Bẫy (S.iv,91) 


l+ 


2-7) -- Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
một Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú; 
thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã đi đến trú xứ của 
Ma, đã bị Ma chính phục. Lưới bẫy của Ma đoanh vây vị Ấy. 
Bị Ma trói buộc, vị ấy bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm... 
Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan 
hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú; thời này các Tỷ- 


108 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma 
chính phục. Lưới bẫy của Ma đoanh vây vị ấy. Bị Ma trói 
buộc, vị ấy bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm. 


8-13) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo 
không đi đến trú xứ của Ma, không bị Ma chinh phục. Lưới 
bẫy của Ma không đoanh vây vị ây. Được giải thoát khỏi Ma 
trói buộc, vị ấy không bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm... 
Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo 
không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không tham luyến 
an trú; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không đi 
đến trú xứ của Ma, không bị Ma chinh phục. Lưới bẫy của 
Ma không đoanh vây vị ấy. Được giải thoát khỏi Ma trói 
buộc, vị ẫy không bị Ác ma muốn làm Ì VỊ ẫy thì làm. 


115. I. Màra (Ma) Lưới Bẫy (S.iv,92) 


lu, 


2-7) -- Này các Tý-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo hoan hÿ sắc ấy, tán đương, tham luyến an trú; 
thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo bị trói buộc trong 
các sắc do mắt nhận thức, đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma 
chinh phục, bị Ác ma muốn làm gì vị ấy thì làm... Này các 
Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức... tham luyến an trú; 
thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo bị trói buộc trong 
các pháp do ý nhận thức, đã đi đến trú xứ của Ma, đã bị Ma 
chinh phục, bị Ác ma muốn làm gÌ VỊ ẫy thì làm. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 109 





8-13) Này các Tý-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức, khả lạc... hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, 
không tán dương, không tham luyến an trú; thời này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Tý-kheo được giải thoát khỏi các sắc do mắt 
nhận thức, không đi vào trú xứ của Ma, không bị Ma chinh 
phục, không bị Ác ma muốn làm gì thì làm... Này các Tỷ- 
kheo, có những pháp do ý nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ 
pháp ấy, không tán dương, không tham luyến an trú; thời này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là Ty-kheo được giải thoát khỏi các 
pháp do ý nhận thức, không đi vào trú xứ của Ma, không bị 
Ma chỉnh phục, không bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 


116. III. Thế Giới Dục Công Đức (S.iv,93) 


T.. 

2) -- Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng 
thế giới không thể biết, không thể thấy, không thê đạt được 
bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố 
rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khô có thể làm được 
bằng cách đạt đến sự tận cùng thế ĐIỚI. 


Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi vào 
tịnh xá. 


3) Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi Thế Tôn ra đi không bao 
lâu, khởi lên tư tưởng sau đây: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau 
khi nói lên lời nói vẫn tắt này, không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, từ chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: “Này 
các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không 
thê biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến 
tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ- 
kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt 
đến sự tận cùng thế giới”. Lời Thế Tôn tuyên bố vắn tắt này 


110 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai có thê 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi”? 


4) Rồi các Tỷ-kheo ấy lại suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bậc đồng Phạm 
hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda có thể phân tích ý 
nghĩa một cách rộng rãi lời Thế Tôn tuyên bố văn tắt này. 
Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, hãy hỏi 
Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". 


5) Rồi các Tý-kheo ấy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi 
đến, nói với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. 

6) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả 
Ananda: 


-- Thưa Hiền giả Ananda, sau khi thuyết giảng lời vẫn 
tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: "Này các Tý-kheo, Ta 
tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thê biết, không thê 
thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. 
Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt 
đau khô có thể làm được băng cách không đạt đến sự tận 
cùng thế giới". Thưa Hiền giả, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng tôi suy nghĩ như sau: "Này chư Hiền, sau khi nói 
lên lời tuyên bố văn tắt này cho chúng ta, không phân tích ý 
nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đã 
đi vào tịnh xá: “Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận 
cùng thế giới không thê biết, không thể thấy, không thể đạt 
được băng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không 
tuyên bố răng, này các Ty-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thê 
làm được băng cách đạt đến sự tận cùng thế giới”. Lời tuyên 
bố vắn tắt này của Thế Tôn, ai có thể phân tích ý nghĩa một 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 111 





cách rộng rãi?". Rồi thưa Hiền giả, chúng tôi lại suy nghĩ 
như sau: "Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các 
bạn đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda có 
thể phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời tuyên bố văn tắt 
này của Thế Tôn. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau 
khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". Mong Tôn 
giả Ananda hãy phân tích cho. 


7) -- Này chư Hiên, ví như một người cân thiết lõi cây, 
tìm câu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây 
lớn có lõi cây. Người â ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ răng lõi cây 
cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây. Cũng vậy, là việc 
chư Tôn giả làm... Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, 
chư Tôn giả lại vượt qua Thế Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi 
tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế Tôn biết những 
gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc có trí, 
bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc tuyên 
thuyết, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp 
chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời, chư Hiền hãy đến hỏi 
Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền 
như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


8) -- Thưa Hiền giả Ananda, chắc chắn Thế Tôn biết 
những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc có 
trí, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết giả, bậc tuyên 
thuyết, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem cho bắt tử, bậc Pháp 
chủ, bậc Như Lai. Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế 
Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như thế 
nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì Nhưng Tôn giả Ananda 
được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh có trí 
kính trọng. Tôn giả Ananda có thê giải thích một cách rộng 
rãi lời tuyên bố vắn tắt này của Thế Tôn chưa được phân tích 


T12 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





rộng rãi. Mong Tôn giả Ananda phân tích cho, nếu Tôn giả 
không cảm thây phiên phức (agarum katvà). 


9) -- Vậy chư Hiền hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 
SẼ nÓI. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. 

10) Tôn giả Ananda nói như sau: 


-- Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng một 
cách vắn tắt, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thế 
Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: " Này các Tý- 
kheo, Ta tuyên bố răng sự tận cùng thế giới không thê biết, 
không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận 
cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ- 
kheo, sự chấm dứt đau khổ có thê làm được bằng cách đạt 
đến sự tận cùng thế giới". Này chư Hiền, lời tuyên bồ vắn tắt 
này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi, tôi hiểu một cách rộng rãi như sau: 


11) Này chư Hiền, do cái gì trong thế giới, người ta 
tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế giới, đây gọi là 
thế giới trong giới luật của bậc Thánh. Và này chư Hiền, do 
cái gì trong thế giới, người ta tưởng đến thế ĐIỚI, Người ta 
kiêu mạn về thế giới? Do con mắt, này chư Hiên, trong thế 
giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta kiêu mạn về thế 
giới. Do tai, này chư Hiền... Do mũi, này chư Hiền... Do 
lưỡi, này chư Hiền... Do thân, này chư Hiền... Do ý, này chư 
Hiền, trong. thế giới, người ta tưởng đến thế giới, người ta 
kiêu mạn về thế giới. Đây gọi là thế giới trong giới luật của 
bậc Thánh. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 113 





12) Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng này 
một cách văn tắt cho chư Hiền, không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy đã đi vào tịnh 
xá: "Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới 
không thê biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng 
cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bồ răng, 
này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khô có thê làm được băng 
cách đạt đến sự tận cùng thế giới". Này chư Hiền, lời tuyên 
bố văn tắt này của Thế Tôn không được phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như 
vậy. Nhưng nếu muốn, chư Tôn giả hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích như thế nào, hãy như vậy 
thọ trì. 


-- Thưa vâng, Hiền giả. 


Các Tôn giả ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi 
ngôi xuông một bên. 


13) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi nói lên lời thuyết 
giảng này một cách văn tắt, không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đã đi vào tịnh xá: "Này 
các Tý-kheo, Ta tuyên bố rằng... sự tận cùng thế giới". Bạch 
Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không được bao lâu, chúng 
con khởi lên ý nghĩ này: "Này chư Hiền, sau khi nói lên lời 
thuyết giảng này một cách văn tắt, không phân tích ý nghĩa 
một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi 
vào tịnh xá: Nha, các Tỷ-kheo, Ta tuyên. bố rằng... sự tận 
cùng thế giới”. Lời Thế Tôn tuyên bồ văn tắt này không được 
phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, ai có thể phân tích ý 
nghĩa một cách rộng rãi?" 


114 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





14) Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
"Tôn giả Ananda được Thế Tôn tán thán, được các bạn đồng 
Phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Ananda có thể phân 
tích ý nghĩa một cách rộng rãi lời Thế Tôn tuyên bố văn tắt 
này. Chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau khi đến, hãy 
hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". Và, bạch Thế Tôn, 
chúng con đã đi đến Tôn giả Ananda và hỏi Tôn giả Ananda 
về ý nghĩa này. 

15) Bạch Thế Tôn, với những lý do này, với những câu 
này, với những chữ k. ý nghĩa được Tôn giả Ananda giải 
thích cho chúng con.. 


-- Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là Ananda. Đại tuệ, này 
các Tỷ-kheo, là Ananda! Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông có 
hỏi Ta vê ý nghĩa này, Ta cũng trả lời như vậy, như Ananda 
đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ây. Hãy thọ trì như vậy. 

117. IV. Thế Giới Dục Công Đức (S.iv,97) 


hệ 

2) -- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta chưa giác ngộ, 
chưa thành Chánh đẳng Chánh giác, còn là Bồ-tát, Ta khởi 
lên ý nghĩ như sau: "Năm dục công đức mà tâm Ta trước kia 
cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biến hoại; ở đây, 
tâm Ta đi đến cuồng nhiệt khi chúng có mặt hiện tại, và trở 
thành giảm thiểu khi chúng chưa đến, còn ở vị lai". Rồi, này 
các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Năm dục công đức mà 
tâm Ta trước kia cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã 
biến hoại. Ở đây, vì lợi ích cho chính Ta, hãy sống không 
phóng dật, gìn giữ tâm chánh niệm". 

3) Do vậy, này các Tỷ-kheo, đối với năm dục công đức 
mà tâm các Ông trước đây cảm xúc, đã thuộc quá khứ, đã 
đoạn diệt, đã biến hoại; ở đây, tâm các Ông đi đến cuồng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 115 





nhiệt khi chúng có mặt hiện tại, và trở thành giảm thiêu khi 
chúng chưa đên, còn ở vị lai. Do vậy, này các Tỷ-kheo, đôi 
với năm dục công đức mà tâm các Ông trước đây cảm xúc, 
đã thuộc quá khứ, đã đoạn diệt, đã biên hoại. Ở đây, vì lợi 
ích cho chính các Ong, hãy sông không phóng dật, gìn giữ 
tâm chánh niệm. 

4) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cần phải được hiểu: 
"Chỗ nào mặt đoạn diệt, sắc tưởng được ly tham; các xứ cân 
phải được hiểu... Chỗ nào ý được đoạn diệt, pháp tưởng được 
ly tham, các xứ cần phải được hiểu". Các xứ cần phải được 
hiểu như vậy. 

5) Nói vậy xong, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào 
tịnh xá. 

6) Rồi các Tý-kheo, sau khi Thế Tôn ra đi chăng bao 
lâu, khởi lên ý nghĩ sau đây: "Này chư Hiện, Thê Tôn sau khi 
nói lên lời thuyêt giảng này một cách văn tắt... AI có thê 
phân tích ý nghĩa lời tuyên bô một cách rộng rãi?” 

7) Rồi các Tỷ-kheo ấy lại suy nghĩ như sau: "Tôn giả 
Ananda được Thê Tôn tán thán.. ".. 

8-11) (Như kinh trên, từ số 5 đến số 9, chỉ khác về lời 
tuyên bô của Thê Tôn) 

12) -- Vậy chư Hiền, hãy lắng và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ 
nói. 

-- Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. 

13) Tôn giả Ananda nói như sau: 

-- Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết giảng văn tắt 
này, không phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, Thê Tôn từ 


116 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tịnh xá: "Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, các xứ cân phải được hiểu: “Chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc 
tưởng được ly tham; các xứ cần phải được hiểu... Chỗ nào ý 
được đoạn diệt, pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải 
được hiểu". Này chư Hiền, lời Thế Tôn nói lên vắn tắt này, 
không được phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, tôi hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như sau: Lời Thế Tôn nói, này chư 
Hiền, là thuộc về đoạn diệt sáu xứ. Do vậy, này chư Hiền, 
các xứ cần phải hiểu: "Chỗ nào mắt đoạn diệt, sắc tưởng 
được ly tham, các xứ cần phải hiểu... Chỗ nào ý đoạn diệt, 
các pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải hiểu biết". Các 
xứ cần phải được hiểu như vậy. 


14) Này chư Hiền, lời Thế Tôn nói lên một cách vẫn tắt 
này, ý nghĩa không được phân tích một cách rõ ràng, ý nghĩa 
ấy tôi hiểu một cách rõ ràng như vậy. Nếu muốn, chư Hiền 
hãy đi đến Thế Tôn và hỏi về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích 
như thế nào, chư Hiền hãy như vậy thọ trì. 


-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đi đên Thê Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi 
ngôi xuông một bên. 


15) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thể Tôn, lời Thế Tôn nói lên văn tắt cho chúng 
con, không có phân tích ý nghĩa một cách rộng rãi, rồi từ chỗ 
ngồi đứng dậy, Thế Tôn đi vào tịnh xá: "Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, các xứ cần phải được hiểu. “Chỗ nào mắt đoạn diệt, 
chỗ ấy sắc tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu... 
Chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy pháp tưởng được ly tham, các 
xứ phải được hiểu. Các xứ cần phải hiểu như vậy". Bạch 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 117 





Thế Tôn, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, chúng con 
suy nghĩ như sau: "Này chư Hiền, sau khi nói lên lời thuyết 
giảng này cho chúng ta, nhưng không phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tịnh 
xá: `Do vậy, này các Tỷ-kheo, các xứ cần phải được hiểu: 
“Chỗ nào mắt đoạn diệt, chỗ ấy sắc tưởng được ly tham, các 
xứ cần phải được hiểu... Chỗ nào ý đoạn diệt, chỗ ấy các 
pháp tưởng được ly tham, các xứ cần phải được hiểu”. Các 
xứ cần phải hiểu như vậy', nhưng ý nghĩa không được phân 
tích một cách rộng rãi, ai có thể phân tích ý nghĩa một cách 
rộng rãi?". 

16) Bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: "Tôn 
giả Ananda được bậc Đạo Sư tán thán và được các bậc đồng 
Phạm hạnh có trí kính trọng. Với lời Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt này, nhưng không được phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi, Tôn giả Ananda có thể phân tích ý nghĩa một 
cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đi đến Tôn giả Ananda; sau 
khi đến, hãy hỏi Tôn giả Ananda về ý nghĩa này". 

17) Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Ananda về ý 
nghĩa này. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda với những lý do 
này, với những câu này, với những chữ này, đã phân tích ý 
nghĩa. 

-- Hiền trí, này các Tỷ-kheo, là Anandal Đại tuệ, này 
các Tỷ-kheo, là Ananda! Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông hỏi 
Ta về ý nghĩa này, Ta cũng sẽ trả lời như vậy, như Ananda 
đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy, hãy như vậy thọ trì. 

118. V. Sakka (S.iv,I01) 


l) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
GiJjhakùta (Linh Thứu). 


118 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





2) Rồi Thiên chủ Sakka đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một bên. 


3) Đứng một bên, Thiên chủ Sakka bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số 
loài hữu tình ngay trong hiện tại không nhập Niết-bàn? Bạch 
Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số loài hữu tình 
ngay trong hiện tại nhập được Niết-bàn? 


4) -- Này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ 
vào đấy, thức khởi lên chấp thủ cái ấy. Vì có chấp thủ, này 
Thiên chủ, Tỷ-kheo ấy không nhập Niết-bàn. 

5-8) Này Thiên chủ, có những tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi 
nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 


9) Này Thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú. Do Tỷ- 
kheo ấy hoan hỷ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, y cứ 
vào đây, thức khởi lên chấp thủ cái Ấy. Do có chấp thủ, này 
Thiên chủ, Tỷ-kheo ấy không nhập Niết-bàn. 


10) Này Thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên, ở đây 
một sô loài hữu tình, ngay trong hiện tại không nhập Niêt- 
bàn. 


11-16) Và này Thiên chủ, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Nếu Tỷ-kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú; thời do vị ấy không hoan hỷ sắc ây, không 
tán dương, không tham luyến an trú, không y cứ cái ấy, thức 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 119 





khởi lên không chấp thủ cái ấy. Do không chấp thủ, này 
Thiên chủ, Tỷ-kheo nhập Niết-bàn. Có những tiếng do tai 
nhận thức... Có những hương do mũi nhận thức... Có những 
vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc do thân cảm giác... 


17) Này Thiên chủ, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân. Nêu Tỷ- 
kheo không hoan hỷ pháp ây, không tán dương, không tham 
luyên an trú; thời do Tỷ-kheo ây không hoan hỷ pháp ây, 
không tán dương, không tham luyên an trú, không y cứ vào 
cái ây, thức khởi lên không châp thủ cái ây. Không châp thủ, 
này Thiên chủ, Tỷ-kheo ây nhập Niêt-bản. 

18) Này Thiên chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy ở 
đây một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại nhập Niêt-bàn. 

119. IV. Pancasikha (S.1v,103) 

1) Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại núi 
GiJjhakùta (Linh Thứu). 

2) Rồi Pancasikha,. con VỊ vua Gandhabba, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn, rôi đứng một bên. 

3) Đứng một bên, Pancasikha, con Gandhabba, bạch 
Thê Tôn: "...(giông như kinh trước, câu hỏi và câu đáp giông 
như kinh trước)". 

120. VII. Sàriputta (S.1v,103) 

I) Một thời Tôn giả Sàriputta trú ở Sàvatthl, tại 
Jetanvana, vườn ông AnảthapiIndika (Câp Cô Độc). 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Tôn giả Sảriputta; sau khi 
đên, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
liên ngôi xuông một bên. 


120 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy nói với Tôn giả 
Sảriputfa: 


-- Tỷ-kheo đồng trú, thưa Tôn giả Sàriputta, đã từ bỏ 
học pháp và hoàn tục. 


4) -- Này Hiền giả, như vậy xây đến cho vị nào không 
hộ trì các căn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm 
tỉnh giác. Cho đến trọn đời, vị ấy có thể tiếp tục đời sống 
Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, sự việc như vậy không xảy 
ra. 


5) Này Hiền giả, một Tý-kheo hộ trì các căn, tiết độ 
trong ăn uông, chú tâm tỉnh giác. Cho đến trọn đời, vị ấy có 
thể tiếp tục đời sống Phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, sự 
việc như vậy có xảy ra. 

6) Và này Hiền giả, thế nảo là hộ trì các căn? Này Hiền 
giả, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo không năm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó 
nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân 
Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe 
Tê. khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nêm vị.. . khi thân cảm 

.. khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
san không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì 
đó ý căn không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất 
thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự những nguyên nhân 
ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này Hiền 
giả, là sự hộ trì các căn. 

7) Này Hiền giả, thế nào là tiết độ trong ăn uống? Ở đây, 
này Hiền giả, Tỷ-kheo như lý giác sát, thọ dụng các món ăn. 
Không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để 
trang sức, không phải để tự mình làm đẹp mình mà chỉ để thân 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 121 





này được duy trì và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị 
thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt 
trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và 
ta sẽ không có lỗi lầm, sông được an ổn". Như vậy, này Hiền 
giả, là tiết độ trong ăn uống. 


8) Và này Hiền giả, như thế nào là chú tâm tỉnh giác? Ở 
đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ban ngày trong khi đi kinh hành 
và ngôi, tâm gột sạch các pháp triền cái. Ban đêm trong canh 
một, trong khi vị ấy đi kinh hành và ngồi, tâm gột sạch các 
pháp triền cái. Ban đêm trong canh giữa, vị ây nằm phía 
hông bên hữu, trong tư thế con sư tử, chân này đặt trên chân 
kia, chánh niệm tỉnh giác, tác ý tưởng đến lúc ngồi dậy. Ban 
đêm trong canh cuối, khi vị ấy đi kinh hành và trong khi 
ngôi, tâm gột sạch khỏi các pháp triền cái. Như vậy, này 
Hiền giả, là chú tâm tỉnh giác. 


9) Do vậy, này Hiền giả, cần phải học tập như sau: 
"Chúng tôi sẽ hộ trì các căn, tiệt độ trong ăn uông, chú tâm 
tỉnh giác”. 

Như vậy, này Hiền giả, ông cần phải học tập. 

121. VIHI. Ràhula (S.1v, 105) 


1) Một thời Thế Tôn ở trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Rồi Thế Tôn trong khi độc cư Thiền tịnh, các tư 
niệm sau đây được khởi lên: "Đã thuần thục là các pháp đưa 
đến giải thoát được chín muỗi cho Ràhula. Vậy Ta hãy giảng 
dạy cho Ràhula những lời dạy cuối cùng đưa đến đoạn tận 
các lậu hoặc”. 


122 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi vào 
Sàvatthi để khất thực, khất thực xong, sau buổi ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, gọi Tôn giả Ràhula: 

-- Này Ràhula, hãy cầm tọa cụ đi đến rừng Andha để 
nghỉ trưa. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ràhula vâng đáp Thé Tôn, cầm lây tọa cụ, và 
đi sau lưng Thê Tôn. 

4) Lúc bấy giờ, rất nhiều ngàn Thiên nhân đi theo Thế 
Tôn và nghĩ răng: "Hôm nay, Thê Tôn sẽ giảng dạy cho 
Ràhula những lời dạy cuôi cùng đưa đên đoạn tận các lậu 
hoặc". 

5) Rồi Thế Tôn đi sâu vào rừng Andha và ngồi xuống 
trên chô ngôi đã soạn sẵn dưới gộc cây. Rôi Tôn giả Ràhula, 
sau khi đảnh lễ Thê Tôn liên ngôi xuông một bên. Thê Tôn 
nói với Tôn giả Ràhula đang ngôi xuông một bên: 

6) -- Ông nghĩ thế nào, này Ràhula, mắt là thường hay 
vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu chánh quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này là 
tôi. Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Sắc là thường hay vô thường?... 

Nhãn thức là thường hay vô thường)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 123 





Nhãn xúc là thường hay vô thường?... 


Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay 
bât khô bât lạc thọ; cảm thọ ây là thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại; có hợp lý 
chăng nếu quán cái ấy: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi"? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

7-8) -- Tai... MũI... 

9-10) Lưỡi... Thân... 

11) Ý là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại; có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. 
Cái này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Các pháp là thường hay vô thường?... 

Ý thức là thường hay vô thường?... 

Ý xúc là thường hay vô thường?... 


Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất 
khô bât lạc thọ; cảm thọ ây là thường hay vô thường? 


124 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại; có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


12) -- Thấy vậy, này Ràhula, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 
chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm 
duyên nhãn xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, 
thức gì; nhàm chán đối với pháp ấy... nhàm chán đối với tai... 
nhàm chán đối với mũi... nhàm chán đối với lưỡi... nhàm 
chán đối với thân... nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với 
pháp, nhàm chán đối với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. 
Do duyên ý xúc này khởi lên cảm thọ gì, tưởng gì, hành gì, 
thức gì, nhàm chán đối với pháp ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly 
tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, 
khởi lên trí hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


13) Thế Tôn thuyết như vậy. Tôn giả Ràhula hoan hý, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời thuyết giảng này được 
nói lên, tâm Tôn giả Ràhula được giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không có chấp thủ. Và hàng nhiều ngàn chư Thiên 
khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu: "Phàm các pháp gì được 
sanh khởi, tất cả đều bị đoạn diệt". 


122. IX. Kiết Sử (S.iv,107) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 125 





1) -- Này các Iỷ-kheo, Ta sẽ giảng về các pháp bị kiết 
sử và kiệt sử, Hãy lăng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị kiết sử, 
thê nào là kiêt sử? 

3) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là các pháp bị kiệt sử. Ở đây, chỗ nào 
có dục và tham, chô ây là kiệt sử. 

4-7) Này các Tý-kheo, có các tiếng do tai nhận thức... 
có những hương do mũi nhận thức... có những vị do lưỡi 
nhận thức... có những xúc do thân cảm giác... 

8) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân. Này các 
Tỷ-kheo, đây được gọi là các pháp bị kiệt sử. Chỗ nào có dục 
và tham, chô ây là kiệt sử. 

123. X. Chấp Thủ (S.iv,108) 

1) -- Này các Ty-kheo, Ta sẽ thuyết giảng về các pháp 
bị châp thủ và châp thủ. Hãy lăng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp bị chấp thủ, 
thê nào là châp thủ? 

3-8) Này các Tý-kheo... (Giống như từ số 3 đến số 8 
của kinh trên). 


HI. Phẩm Gia Chủ 

124. I. Vesàli (S.1v,109) 

1) Một thời Thế Tôn ở tại Vesảli, rừng Đại Lâm, tại 
Trùng Các giảng đường. 


2) Rồi gia chủ Ugga, người Vesàli, đi đến Thế Tôn... 


126 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugga, người Vesảli, 
bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số 
loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch tịnh 
(parinibbàyanti). Bạch Thế Tôn, do nhân gì, đo duyên øì, ở đây, 
một số loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toản tịch 
tịnh? 


4-9) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... 
(giỗng như kinh 118) ... Này Gia chủ, Tỷ-kheo có chấp thủ, 
không được hoàn toàn tịch tịnh... 


10) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 
đây, một sô các loài hữu tình ngay trong hiện tại không được 
hoàn toàn tịch tịnh. 

11-16) Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đên dục, hâp dân... 
(giông như kinh 118) ... Này Gia chủ, Tý-kheo không có 
châp thủ, được hoản toàn tịch tịnh... 

17) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 
đây, một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn 
tịch tịnh. 

125. II. Vajji (S.iv,109) 

1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Vajji tại làng 
Hatthi. 

2) Rồi gia chủ Ugga, người làng Hatthi, đi đến Thế 
Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Ugza, người làng 
Hatthi, bạch Thê Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 127 





== Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 
một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn 
toàn tịch tịnh? Bạch Thê Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 
một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch 
tịnh? 

4-16) (Giống như kinh trước) ... 

17) -- Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, 
ở đây, có một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn 
toàn tịch tịnh. 

126. III. Nàlanda (S.1v,I10) 


I) Một thời Thế Tôn ở tại Nàlanda, tại rừng 
Pàvàrikamba. 

2) Rồi gia chủ Upàli đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Upàli bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số 
loài hữu tình ngay trong hiện tại không được hoàn toàn tịch 
tịnh? Bạch Thê Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một sô loài 
hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh?... 

4-16)... (Như kinh trước) 

17) -- Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, 
ở đây, một sô loài hữu tình ngay trong hiện tại được hoàn 
toàn tịch tịnh. 

127. IV. Bhàradvàja (S.1v,l 10) 

1) Một thời Tôn giả PindolabhàradvàJja trú ở Kosambi, 
tại vườn Ghosità. 

2) Rồi vua Udena đi đến Tôn giả Pindolabhàradvàja; 
sau khi đên, nói lên với Tôn giả Pindolabhàradvàja những lời 


128 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, vua Udena thưa với Tôn giả 
PindolabhàradvàJa: 


-- Thưa Bhàradvàja, do nhân gì, do duyên gì, những 
Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, đầy đủ với 
tuổi trẻ hiển thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân lại không 
tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn toàn thanh 
tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một cách hoàn 
mãn (addhànam apàdenti)? 


4) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói như sau: "Hãy đến, 
này các Tý-kheo, đối với những người chỉ là mẹ, hãy an trú 
tâm người mẹ. Đối với những người chỉ là chị, hãy an trú 
tâm người chị. Đối với người chỉ là con gái, hãy an trú tâm 
người con gái. Thưa Đại Vương, đây là nhân, đây là duyên, 
do vậy các Tý-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc đen nhánh, 
đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn thanh xuân 
lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm hạnh hoàn 
toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, và sống toàn thời gian một 
cách hoàn mãn. 


5) -- Tham vọng (lobha), này BhàradvàJa, là tâm. Đôi 
khi đối với những người chỉ là mẹ, tham pháp khởi lên. Đối 
với những người chỉ là chị, tham pháp khởi lên. Đối với 
những người chỉ là con gái, tham pháp khởi lên. Này 
Bhàradvàja, có một nhân khác, có một duyên khác, do vậy 
các Tỷ-kheo trẻ tuôi này... một cách hoàn mãn? 

6) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói như sau: "Hãy đến, 
này các Tỷ-kheo, hãy quán sát thân này dưới từ bàn chân trở 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 129 





lên, trên từ đảnh tóc trở xuống, bao bọc bởi da và chứa đầy 
bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phôi, ruột, bao tử, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ 
hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở 
khớp xương, nước tiêu. Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là 
duyên, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống toàn thời gian 
một cách hoàn mãn. 


7) -- Này Bhàradvàja, đối với những Tỷ-kheo nào, thân 
có tu tập, giới có tu tập, tâm có tu tập, tuệ có tu tập, thời như 
vậy thật là đễ dàng. Và này Bhàradvàja, đối với những Tỷ- 
kheo nào, thân không có tu tập, giới không có tu tập, tâm 
không có tu tập, tuệ không có tu tập thời như vậy thật là khó 
khăn. Đôi khi, này Bhàradvàja, có người nghĩ rằng: "Chúng 
ta sẽ tác ý bất tịnh", nhưng lại đi đến tịnh (tướng). Này 
Bhàradvàja, có nhân nào khác, duyên nào khác, do vậy các 
Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống toàn thời gian một cách hoàn 
mãn? 

8) -- Thưa Đại vương, Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã nói như sau: "Hãy đến, 
này các Tỷ-kheo, hãy sông hộ trì các căn. Sau khi mắt thấy 
sắc, chớ có năm giữ tướng chung, chớ có năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó nhãn căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; 
hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì nhãn căn, 
thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi 
hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý nhận 
thức các pháp, chớ có năm giữ tướng chung, chớ có nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì đó ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên; 
hãy thực hành chế ngự nguyên nhân ấy, hãy hộ trì ý căn, 


130 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





thực hành hộ trì ý căn. Thưa Đại vương, đây là nhân, đây là 
duyên, do vậy những Tỷ-kheo trẻ tuổi này... sống toản thời 
gian một cách hoàn mãn. 


9) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Bhàradvàja! Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa, là lời khéo nói này 
của Thế Tôn, bậc Tri giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Chính nhân này, thưa Tôn giả Bhàradvàja, chính 
duyên này, do vậy các Tỷ-kheo trẻ tuổi này, còn non trẻ, tóc 
đen nhánh, đầy đủ với tuổi trẻ hiền thiện, trong lúc tuổi còn 
thanh xuân, lại không tham nhiễm dục vọng, thực hành Phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh cho đến trọn đời, sống toàn thời 
gian một cách hoàn mãn. 


10) Tôi cũng vậy, thưa Tôn giả BhàradvàJa, khi nảo tôi 
vào trong nội cung với thân không phòng hộ, với lời nói 
không phòng hộ, với tâm không phòng hộ, với niệm không 
an trú, với các căn không chế ngự; thời trong khi ấy, tham 
pháp chính phục tôi. Nhưng thưa Tôn giả BhàradvảJa, trong 
khi tôi vào nội cung, với thân được phòng hộ, với lời nói 
được phòng hộ, với tâm được phòng hộ, với niệm được an 
trú, với các căn được chế ngự; thời trong khi ấy, tham pháp 
không chinh phục tôi. 


I1) Thật hy hữu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJa! Thật 
hy hữu thay, thưa Tôn giả BhàradvàJjal Thưa Tôn giả 
BhàradvàJa, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những 
kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những 
ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Tôn giả Bhàradvàja dùng nhiều phương tiện trình bày, giải 
thích. Vậy nay, thưa Tôn giả Bhàradvàja, con xin quy y Thế 
Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả BhàradvàJa 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 l31 





hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con xin trọn đời quy ngưỡng. 

128. V. Sona (S.1v,l 13) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Sona, con người gia chủ Sona, đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Sona, con người gia chủ, bạch 
Thê Tôn: 

-- Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 
sô loài hữu tình, ngay trong hiện tại, không được hoàn toàn 
tịch tịnh? Do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một sô loài hữu 
tình, ngay trong hiện tại được hoàn toàn tịch tịnh? (... Giông 
như kinh trước...) 

-- Này Sona, đây là nhân, đây là duyên... do vậy, ở đây, 
một sô loài hữu tình... ngay trong hiện tại được hoàn toàn 
tịch tịnh. 

129. VỊ. Ghosita (S.1v,l 13) 


Il) Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại vườn 
Ghosita. 

2) Rồi gia chủ Ghosita đi đến Tôn giả Ananda... 

3) Ngôi xuống một bên, gia chủ Ghosita thưa với Tôn 
giả Ananda: 

- "Sai biệt về giới, sai biệt về giới", thưa Tôn giả 
Ananda, được nói đên như vậy. Cho đên như thê nào, thưa 
Tôn giả, Thê Tôn nói đên sai biệt vê giới? 

4) -- Này Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc khả ý, và nhãn 
thức cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này 


132 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Gia chủ, khi nào nhãn giới, sắc không khả ý, và nhãn thức 
cùng khởi lên; do duyên khô xúc khởi lên khô thọ. Này Gia 
chủ, khi nào nhãn giới sắc trú xả và nhãn thức cùng khởi lên; 
do duyên bât khô bât lạc xúc khởi lên bât khô bât lạc thọ. 

5) Này Gia chủ, khi nào nhĩ giới... 

6) Này Gia chủ, khi nào tỷ giới... 

7) Này Gia chủ, khi nào thiệt giới... 

8) Này Gia chủ, khi nào thân giới... 

9) Này GIa chủ, khi nào ý giới, pháp khả ý, và ý thức 
cùng khởi lên; do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Này Gia 
chủ, khi nào ý giới... pháp không khả ý và ý thức cùng khởi 
lên; do duyên khô xúc khởi lên khô thọ. Này Gia chủ, khi 
nào ý giới, pháp giới trú xả và ý thức cùng khởi lên; do 
duyên bất khổ bắt lạc xúc khởi lên bất khổ bắt lạc thọ. 


- 10) Cho đến như vậy, này Gia chủ, Thế Tôn đã nói đến 

VỆ sai biỆt các giới. 

130. VI. Haliddhaka (S.1v,I 1Š) 

1) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú giữa dân chúng 
A vantI, tại Kuraraghara, trong một hang núi. 

2) Rồi gia chủ Hàiliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 
Kaccàna... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni thưa với 
Tôn giả Mahà Kaccàna: 


-- Thưa Tôn giả, Thế Tôn nói như sau: "Do duyên sai 
biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên sai biệt về xúc 
khởi lên sai biệt về thọ". Như thế nào, thưa Tôn giả, do 
duyên sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc; do duyên sai 
biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 133 





4) -- Ở đây, này Gia chủ, Tý-kheo khi mắt thấy sắc khả 
ý, nghĩ rằng: "Đây là vậy, đây là vậy", được biết rõ nhãn thức 
có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi mắt thấy 
sắc bất khả ý, nghĩ răng: "Đây là vậy, đây là vậy", được biết 
rõ nhãn thức có khổ xúc. Do duyên khô xúc khởi lên khổ thọ. 
Khi mắt thấy sắc trú xả, nghĩ rằng: "Đây là vậy, đây là vậy”, 
được biết rõ nhãn thức có bất khổ bắt lạc xúc. Do duyên bất 
khổ bất lạc xúc khởi lên bắt khô bắt lạc thọ. 


5-9) Lại nữa, này Gia chủ, khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết 
pháp khả ý, nghĩ rằng: "Đây là vậy, đây là vậy", được biết rõ 
ý thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi ý 
biết pháp bất khả ý, nghĩ răng: "Đây là vậy, đây là vậy", 
được biết rõ ý thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên 
khổ thọ. Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ rằng: "Đây là vậy, đây 
là vậy", được biết rõ ý thức có bắt khổ bắt lạc xúc. Do duyên 
bắt khổ bất lạc xúc khởi lên bất khô bát lạc thọ. 


10) Như vậy, này Gia chủ, do duyên sai biệt về giới 
khởi lên sai biệt vê xúc. Do duyên sai biệt vê xúc khởi lên sai 
biệt về thọ. 


131. VIHI. Nakulapità (S.1v,I 16) 


1) Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Bhagga, tại núi 
Sumsumàra, rừng Bhesakalà, vườn Lộc Uyên. 


2) Rồi gia chủ Nakulapità... 

3) Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapità bạch Thế 
Tôn: 

e Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, có 
một sô loài hữu tình, ngay trong hiện tại không được hoản 


134 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





toàn tịch tịnh? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 
có một sô loài hữu tình, ngay trong hiện tại được hoản toàn 
tịch tịnh? 


4-9) -- Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức... 
(như kinh 118) 


10) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 
đây, một sô loài hữu tình, ngay trong hiện tại, không được 
hoàn toàn tịch tịnh. 


11-16) Này Gia chủ, có những sắc do mắt nhận thức... 


17) Này Gia chủ, đây là nhân, đây là duyên, do vậy, ở 
đây, có một sô loài hữu tình, ngay trong hiện tại, được hoàn 
toàn tịch tịnh. 

132. IX. Lohiecca (S.1v,l 16) 

I) Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trú ở giữa dân 
chúng Avanti, tại Makkarakata, tại một chòi lá trong rừng. 

2) Rồi một số đông đệ tử của Bà-la-môn Lohicca, là 
những thanh niên lượm củi, đi đên chòi lá trong rừng của 
Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đên, đi qua đi lại, đi vòng 
quanh chòi lá, cao tiêng, lớn tiêng, và làm đủ loại trò chơi 
nghịch ngợm: "Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, đê tiện, 
đen đủi, sanh từ nơi chân này, lại được các kẻ nô tì khuân 
vác cung kính, tôn trọng, cúng dường, lễ bái”. 

3) Rồi Tôn giả Mahà Kaccàna từ trong nhà bước ra và 
nói với các thanh niên ây: 

-- Này các Thanh niên, chớ có làm ồn. Ta sẽ thuyết 
pháp cho các Ông. 


Khi nghe nói vậy, các thanh niên đêu 1m lặng. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 135 





4) Rồi Tôn giả Mahà Kaccàna nói lên những bài kệ với 
các thanh niên ấy: 

1) Những bậc cổ nhân xưa, 
Tối thắng trong giới hạnh, 
Các bác Bà-la-môn, 
Ghi nhớ các cổ luật. 
Các căn được hộ trì, 
Được khéo léo chế ngự, 
Họ nhiếp phục đoạn tận 
Mọi tức giận phân nộ. 


2) Họ hân hoan trong pháp, 
Họ hán hoan trong Tì hiên, 
Họ là Bà-la-môn, 

Ghỉ nhớ các cổ luật. 
Còn kẻ trồn luật này, 
Chỉ lắp bắp tụng đọc, 
Say mê trong giai cấp, 
Họ bước i khập khênh. 


3) Bị phẫn nộ nhiếp phục, 
Dùng nhiễu loại gậy góc, 
Họ rơi vào nguy hại, 
Giữa kẻ tham, bác Thánh, 
Rông không là giới cấm, 
Khi căn không chế ngự, 
Như người được tài sản, 
Trong cơn mộng nằm mơ. 


4) Không ăn, quyết nhịn đói, 
Nằm ngủ trên đất trần, 
Sáng dậy, tắm sạch tội, 
Tụng đọc ba Vệ-đà, 

Mặc da thú thô cứng, 


136 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Bến tóc, da dính bùn, 
Tụng đọc các thần chủ, 
Giới cẩm thủ, khổ hạnh. 
3) Giả dối và lừa đảo, 
Sử dụng các gáy góc, 
Dùng nước đề tắm rửa, 
Dùng nước để súc miệng, 
Đó là những sắc tưởng, 
Các hàng Bà-la-môn, 
Họ làm và thục hiện, 
Mong hưởng những lợi nhỏ. 


6) Nhứt tám, khéo định tĩnh, 
Trong sáng, không cấu uễ, 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tối thượng. 


5) Rồi các thanh niên ấy, tức giận và không vui, đi đến 
Bà-lamôn Lohicca; sau khi đên, thưa với Bà-la-môn 
LohIcca: 

-- Mong Tôn giả biết rằng, Sa-môn Mahà Kaccàna đang 
một mạch chỉ trích và mạ lỊ thân chú của các Bà-la-môn. 

Khi nghe nói vậy, Bà-lamôn Lohicca tức giận và 
không vui. 

6) Rồi Bà-la-môn Lohicca suy nghĩ: "Thật không thích 
đáng cho ta khi ta nghe một mình các thanh niên Bà-la-môn, 
rôi phỉ báng và công kích Sa-môn Mahà Kaccàna. Vậy, ta 
hãy đi đên và hỏi vị ây"”. 

7) Rồi Bà-la-môn Lohicca cùng với các thanh niên Bà- 
la-môn ây đi đên Tôn giả Mahà Kaccàna; sau khi đên, nói lên 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 137 





những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một 
bên. 

8) Ngôi xuông một bên, Bà-la-môn Lohicca nói với 
Tôn giả Mahà Kaccàna: 

-- Tôn giả Kaccàna, có phải có một sô đông đệ tử của 
chúng tôi, những thanh niên Bà-la-môn lượm củi đã đên đây? 

-- Này Bà-la-môn, một sô đông đệ tử của Ong, những 
thanh niên Bà-la-môn lượm củi có đên tại đây. 


-- Thưa Tôn giả Kaccàna, Tôn giả có nói chuyện với 
những thanh niên Bà-la-môn ây không? 


-- Này Bả-la-môn, tôi có nói chuyện với những thanh 
niên Bà-la-môn ây. 


-- Như thê nào là câu chuyện giữa Tôn giả Kaccàna với 
những thanh niên Bà-la-môn ây? 


-- Này Bà-la-môn, như thê nây là câu chuyện giữa tôi 
và các thanh niên Bà-la-môn ây: 


1) Những bậc cổ nhân xưa 
Tôi thăng trong giới hạnh, 
Các bác Bà-la-môn 
Ghỉ nhớ các cô luật. 

2=) sa 

6) Nhứt tám, khéo định tĩnh, 
Trong sảng, không câu uê, 
Nhu thuận mọi chúng sanh, 
Con đường đạt tôi thượng. 

Như vậy, này Bà-la-môn, là cuộc nói chuyện giữa tôi 
và các thanh niên Bà-la-môn ây. 


138 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





9) -- Tôn giả Kaccàna có nói đên hộ trì các căn. Cho 
đên như thê nào, thưa Tôn giả Kaccàna, là hộ trì các căn? 


10) -- Ở đây, này Bà-la-môn, có người sau khi mắt thấy 
sắc, có tâm hướng đến các sắc khả ái, có tâm ghét bỏ các sắc 
không khả ái, sông với niệm không an trú, với tâm nhỏ hẹp. 
Người ấy không như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải 
thoát. Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên, không có 
đoạn diệt không có dư tàn. 


11-14)... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 
hương... sau khi lưỡi nêm vị... sau khi thân cảm xúc... 


15) ... sau khi ý biết các pháp, tâm hướng đến các pháp 
khả ái, tâm ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với niệm 
không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Người ấy không như thật biết 
rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất thiện 
pháp đã khởi lên, không có đoạn diệt không có dư tàn. 

16) Như vậy, này Bả-la-môn, là các căn không có hộ 
trì. 


17) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là hy 
hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả Kaccàna đã 
định nghĩa các căn không hộ trì. Các căn có hộ trì, các căn có 
hộ trì, Tôn giả Kaccàna đã nói như vậy; cho đến như thế nào, 
thưa Tôn giả Kaccàna, là các căn có hộ trì? 


18) -- Ở đây, này Bà-la- -môn, Tỷ-kheo sau khi mắt thấy 
sắc, tâm không hướng đến các sắc khả ái, tâm không ghét bỏ 
các sắc không khả ái, sống với niệm an trú, với tâm vô 
lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 
Do vậy, các ác bất thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt 
không có dư tàn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 139 





19-22)... sau khi tai nghe tiếng... sau khi mũi ngửi 
hương... sau khi lưỡi nêm vị... sau khi thân cảm xúc... 


23) ... sau khi ý nhận biết các pháp, tâm không hướng 
đến các pháp khả ái, tâm không ghét bỏ các pháp không khả 
ái, sông với niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật 
biết rõ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do vậy, các ác bất 
thiện pháp đã khởi lên được đoạn diệt không có dư tản. 


24) Như vậy, này Bà-la-môn, là các căn được hộ trì. 


25) -- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả Kaccàna, thật là hy 
hữu, thưa Tôn giả Kaccàna, cách thức Tôn giả Kaccàna đã 
định nghĩa các căn được hộ trì. Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Kaccàna! Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccàna! Thưa Tôn giả 
Kaccàna, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã 
xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có 
mắt được thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả 
Kaccàna dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy 
nay, thưa Tôn giả Kaccàna, con xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo. Tôn giả Kaccàna hãy nhận con 
làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời 
quy ngưỡng. Và như Tôn giả Kaccàna đi đến viếng các gia 
đình cư sĩ, cũng vậy, cũng vậy, mong Tôn giả Kaccàna hãy 
đến viếng các gia đình Lohicca. Tại đấy, các thanh niên và 
thanh nữ sẽ đảnh lễ Tôn giả Kaccàna, sẽ soạn chỗ ngồi, hay 
cúng dường nước cho Tôn giả Kaccàna, và như vậy, họ sẽ 
được hạnh phúc, an lạc trong một thời gian dài. 


133. X. Verahaccàni (S.iv,121) 


1) Một thời Tôn giả Udày! trú ở Kàmandàya, tại vườn 
xoài của Bà-la-môn Todeyya. 


140 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





2) Rồi một đệ tử thanh niên của nữ Bà-la-môn, thuộc 
dòng họ Verahaccàni, đi đến Tôn giả Udàyi; sau khi đến, nói 
với Tôn giả Udày! những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống 
một bên. 

3) Rồi Tôn giả Udàyi với bài pháp thoại, trình bày, 
khích lệ, làm cho phấn khỏi, làm cho hoan hỷ thanh niên Bà- 
la-môn ấy đang ngồi xuống một bên. 


4) Rồi thanh niên ấy, sau khi được Tôn giả Udàyi với 
bài pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hỷ, liên đi đên nữ Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Verahaccảm; sau khi đên, nói với nữ Bà-la-môn thuộc dòng 
họ Verahaccàmi: 

-- Mong nữ Tôn giả biết cho, Sa-môn Udàyi thuyết 
pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, và 
trình bày Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 

5) -- Vậy này Thanh niên, hãy nhân danh ta, mời Sa- 
môn Udày! ngày mai đên dùng cơm. 

-- Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bà-la-môn thuộc 
dòng họ Verahaccàm, đi đên Tôn giả Udày!; sau khi đên thưa 
với Tôn giả Udày!: 

-- Tôn giả Udày!, hãy nhận đạo sư phí của chúng tôi là 
buôi cơm ngày mai từ nữ Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Verahaccàn1. 

Tôn giả Udày! im lặng nhận lời. 

6) Rồi Tôn giả Udày!, sau khi đêm â ây đã mãn, vào buổi 
sáng, đắp y, cằm y bát, đi đến nhà của nữ Bả-la-môn thuộc 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 141 





dòng họ Verahaccàm; sau khi đi đên, liên ngôi trên chỗ đã 
SOạn săn. 


7) Rôi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm! tự tay 
dâng cúng, hâu hạ Tôn giả Udày! với các món ăn thượng vị, 
loại cứng và loại mêm. 


8) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni sau 
khi thấy Tôn giả Udàyi đã dùng cơm xong, tay đã rút lui khỏi 
bát, liền mang dép, ngồi trên chỗ ngồi cao, trùm đầu, và thưa 
với Tôn giả Udày!: 


-- Này Sa-môn, hãy thuyết pháp. 

-- Này Chị, thời gian ấy sẽ đến. 

Nói xong, Tôn giả Udàyi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

9) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy đi đến Tôn giả 
Udày!; sau khi đên, nói lên với Tôn giả Udày! những lời chảo 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu rôi ngôi xuông một bên. Rôi Tôn giả Udàyi với lời 
pháp thoại trình bày, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho 
hoan hỷ thanh niên Bà-la-môn đang ngôi xuông một bên. 


10) Lần thứ hai, thanh niên Bà-la-môn ấy sau khi được 
Tôn giả Udày! với pháp thoại, trình bày, khích lệ, làm cho 
phần khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến nữ 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm; sau khi đến nói với 
nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm: 

-- Nữ Tôn giả hãy biết, Sa-môn Udàyi thuyết pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn và trình bày 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. 

11) -- Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nói lời 
tán thán Sa-môn Udày!. Nhưng Sa-môn Udày! khi được nói: 


142 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





"Này Sa-môn, hãy thuyết pháp”, sau khi trả lời: "Này Chị, 
thời ấy sẽ đến", từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi về tịnh xá. 


12) -- Thưa nữ Tôn giả, vì răng nữ Tôn giả đã đi dép, 
ngôi trên chỗ cao, trùm đâu và nói: "Này Sa-môn, hãy thuyêt 
pháp”, các bậc Tôn giả ây cung kính pháp, tôn trọng pháp. 


13) -- Vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nhân danh 
ta, ngày mai mời Sa-môn Udày! đên dùng cơm. 


-- Thưa vâng, nữ Tôn giả. 


Thanh niên Bà-la-môn ấy vâng đáp nữ Bà-la-môn thuộc 
dòng họ Verahaccàm, đi đên Tôn giả Udày!; sau khi đên, nói 
với Tôn giả Udày!: 

-- Tôn giả Udày¡, hãy chấp nhận đạo sư phí của chúng 
tôi là buôi cơm ngày mai từ nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccàn1. 

Tôn giả Udày! im lặng nhận lời. 

14) Rồi Tôn giả Udàyi, sau khi đêm ấy đã mãn, vào 
buôi sáng, đắp y, câm y bát, đi đên nhà của nữ Bà-la-môn 
thuộc dòng họ Verahaccàm; sau khi đên, ngôi trên chỗ đã 
SOạn săn. 


15) Rồi nữ Bả-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàm, tự 
tay dâng cúng, hâu hạ Tôn giả Udày! với các món ăn thượng 
vị, loại cứng và loại mêm. 


16) Rồi nữ Bà-la-môn thuộc dòng họ Verahaccàni, sau 
khi thấy Tôn giả ăn xong, tay đã rút lui khỏi bát, liền cởi dép, 
ngồi trên chỗ ngồi thấp, cởi khăn trùm đầu, rồi thưa Tôn giả 
Udày!: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 143 





-- Thưa Tôn giả, do cái gì hiện hữu, các bậc A-la-hán 
trình bày vê lạc khô? Do cái gì không hiện hữu, các bậc A-la- 
hán không trình bày lạc khô? 


17) -- Này Chị, do mắt hiện hữu, các bậc A-la-hán trình 
bày lạc khổ. Do mắt không hiện hữu, các bậc A-la-hán không 
trình bày lạc khổ... Do ý hiện hữu, các bậc A-la-hán trình bày 
lạc khổ. Do ý không hiện hữu, các bậc A-la-hán không trình 
bày lạc khổ. 


18) Khi được nói vậy, nữ Bả-la-môn thuộc dòng họ 
Verahaccàm! thưa với Tôn giả Udày!: 


-- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả! Thật vi diệu thay, 
thưa Tôn giả! Thưa Tôn giả, như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, đem 
đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy 
sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Udàyi dùng 
nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay, thưa Tôn giả 
Udàyi, con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Tôn giả Udày! nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. 


IV. Phẩm Devadaha 
134. I. Sát Na Ở Devadaha (S.iv,124) 


1) Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một 
thị trân của dân chúng Sakka, tên là Devadaha. 

2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

-= Này các Tỷ-kheo, Ta không tuyên bồ rằng đối với tất 


cả Tý-kheo cần phải cố gắng không phóng dật đối với sáu 
xúc xứ. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta cũng không tuyên bố 


144 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





rằng đối với tất cả Tỷ-kheo không cần phải cố găng không 
phóng dật đối với sáu xúc xứ. 

3) Này các Tỷ-kheo, những Ty-kheo nào là bậc A-la- 
hán, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu Phạm hạnh, đã 
làm những việc phải làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích, đã đoạn trừ hữu kiết sử, đã được giải thoát 
nhờ chánh trí; thời này các Tý-kheo, đối với những Tỷ-kheo 
ấy, Ta tuyên bố rằng không cần phải cố gắng không phóng 
dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? 

4) Vì các vị ấy đã hành trì không phóng dật, đến nỗi họ 
không thê trở thành phóng dật. 


5) Này các Tỷ-kheo, còn những Tỷ-kheo nào còn là 
hữu học, sở nguyện chưa thành đạt, đang sông cần cầu vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách; thời này các Tỷ-kheo, đối 
với các Tỷ-kheo Ấy, Ta tuyên bố rằng họ cần phải cố gắng 
không phóng dật đối với sáu xúc xứ. Vì sao? 


6) Này các Tý-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả ái và không khả ái. Dầu chúng xúc chạm tâm nhiều lần, 
chúng không chi phối được tâm và tôn tại. Do tâm không bị 
chi phối, tinh cần, tỉnh tấn khởi lên, không có biếng nhác; 
niệm được an trú, không có thất thoát; thân được khinh an, 
không có cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh, nhứt tâm. Này các 
Ty-kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những 
Tỷ-kheo ây. Ta tuyên bó rằng, cần phải cố gắng không phóng 
dật đối với sáu xúc xứ. 


7-10) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 

I1) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả ái và không khả ái. Dâu chúng xúc chạm tâm nhiêu lân, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 145 





chúng không chi phối được tâm và tôn tại. Do tâm không bị 
chi phối, tinh cần, tỉnh tấn khởi lên, không có biếng nhác; 
niệm được an trú, không có thất thoát; thân được khinh an, 
không cuồng nhiệt; tâm được định tĩnh, nhứt tâm. Này các 
Ty-kheo, thấy được quả không phóng dật này, đối với những 
Tỷ-kheo ây, Ta tuyên bó rằng, cần phải cố gắng không phóng 
dật đối với sáu xúc xứ. 


135. II. Thâu Nhiếp (S.iv, 126) 


BI 


2) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các 
Ty-kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm được 
cơ hội (khana) để sống Phạm hạnh. 


3) Này các Tỷ-kheo, Ta đã thấy các địa ngục gọi là sáu 
xúc xứ địa ngục. Ở đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy sắc 
không khả lạc, không phải sắc khả lạc; thấy sắc không khả 
hỷ, không phải sắc khả hỷ; thấy sắc không khả ý, không phải 
sác khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương 
gì... Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm ý 
nhận thức pháp gì, nhận thức pháp không khả lạc, không 
phải pháp khả lạc; nhận thức không phải khả hỷ, không phải 
pháp khả hỷ; nhận thức pháp không khả ý, không phải pháp 
khả ý. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ- 
kheo, các Ông được khéo lợi đắc. Các Ông đã nắm được cơ 
hội đề sống Phạm hạnh. 

4) Này các Tý-kheo, Ta đã thấy các Thiên giới gọi là 
sáu xúc xứ Thiên giới. Tại đấy, phàm mắt thấy sắc gì, thấy 
sắc khả lạc, không phải sắc không lạc; thấy sắc khả hỷ, 
không phải sắc không khả hỷ; thấy sắc khả ý, không phải sắc 
không khả ý. Phàm tai nghe tiếng gì... Phàm mũi ngửi hương 


146 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





gì... Phàm lưỡi nếm vị gì... Phàm thân cảm xúc gì... Phàm ý 
nhận thức pháp gì, nhận thức pháp khả lạc, không phải 
không khả lạc; nhận thức pháp khả hỷ, không phải không 
khả hỷ; nhận thức pháp khả ý, không phải pháp không khả ý. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông được lợi đắc. Này các Tỷ- 
kheo, các Ong được khéo lợi đặc. Các Ong đã năm được cơ 
hội đê sông Phạm hạnh. 

136. III. Không Thâu Nhiếp (2) (S.iv 126) 


li 

2) Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 
sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, 
này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ... 
thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú 
xúc... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 
pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn 
diệt, này các Tý-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khô. 


3) Này các Tyỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
VỊ ngọt, sự nguy hiểm và xuất ly của sác, không có thích thú 
sắc, không có ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc 
biến hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống 
an lạc... không thích thú tiếng... không thích thú hương... 
không thích thú vị... không thích thú xúc... 


Sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như Lai không 
thích thú pháp, không ưa thích pháp, không bị pháp kích 
thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn diệt, Như Lai sống 
an lạc. 


4) Thế Tôn nói như vậy, Thiện Thệ nói vậy xong, bậc 
Đạo Sư lại nói thêm: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 147 





1) Sắc, thanh, hương, Vị, Xúc, 
Và toàn thể các pháp, 
Khả lạc, hỷ, khả ÿ, 
Như vậy, chung được gọi. 
2) Chư Thiên và Người đời, 
Xem chúng là khả lạc, 
Chỗ nào chúng đoạn diệt, 
Thiên, Nhân thấy đau khổ. 


3) Bậc Thánh thấy an lạc, 
Khi thân kiến đoạn diệt, 
Bác Thánh xem trái ngược, 
Mọi quan điểm của đời. 


4) Điều người gọi là lạc, 
Bậc Thánh gọi là khổ. 
Điều người gọi là khổ, 
Thánh nhân biết là lạc. 


5) Thấy pháp khó nhận biết, 
Kẻ về trí mê loạn, 
Tối tăm đối vô minh, 
Mù lòa đối không thấy. 


6) Thiện nhân mắt rộng mở, 
Ti háy rõ ràng ánh sáng, 
Sống gân, biết rõ ràng, 
Thuân thục trong pháp lớn. 


7) BỊ tham sanh chỉnh phục, 
Bị dòng hữu cuốn trôi, 
Bị Ác ma chỉ phối, 
Không giác ngộ pháp này. 


148 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





6) Ngoài Thánh không có di, 
Giác ngộ con đường này, 
Con đường đạt Niễi-bàn, 
Chánh trí thoát lậu hoặc. 


5) Này các Ty-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 
sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly tham, đoạn diệt, 
này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khổ... 
thích thú tiếng... thích thú hương... thích thú vị... thích thú 
xúc... Này các Tỷ-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 
pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly tham, đoạn 
diệt, này các Tý-kheo, chư Thiên và Người đời sống đau khô. 


6) Này các Tỷ-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
VỊ ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của sắc, không thích thú 
sắc, không ưa thích sắc, không bị sắc kích thích. Khi sắc biến 
hoại, ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an 
lạc... không thích thú tiếng... không thích thú hương... không 
thích thú vị... không thích thú xúc... Sau khi như thật biết rõ 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của các pháp, Như Lai không thích thú pháp, không ưa thích 
pháp, không bị các pháp kích thích. Khi các pháp biến hoại, 
ly tham, đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, Như Lai sống an lạc. 


137. V. Các Lậu (1) (S.iv,128) 


lì. 

2) Này các Tý-kheo, cái gì không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc 
cho các Ông. Và này các Tý-kheo, cái gì không phải của các 
Ông? 

3-8) Mắt, này các Tý-kheo, không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc cho 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 149 





các Ông... Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý, này các Tỷ-kheo, 
không phải của các Ong, hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 

9) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong rừng Jeta này, có 
người mang đi, hoặc đem đôt, hoặc tùy duyên làm một việc 
gì đôi với cỏ, củi, cảnh và lá, thời các Ong có vì vậy mà nghĩ 
răng người ây mang các Ông đi, đôt các Ong, hay tùy duyên 
làm một việc gì với các Ong? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? 


-- Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không 
thuộc tự ngã. 


10) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo. Mắt không phải của 
các Ông, hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc, an 
lạc cho các Ông. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý, này các Tỷ- 
kheo, không phải của các chẽ hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý, sẽ đem 
lại hạnh phúc, an lạc cho các Ông. 


138. V. Các Lậu (2) (S.iv,129) 


li 

2) -- Này các Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông, 
hãy từ bỏ chúng... (Như kinh trước, chỉ khác là thê vào các 
sắc, các tiêng, các hương, các vị, các xúc, và các pháp). 

139. VỊ. Nội Căn Do Nhân (1) (S.1v,129) 


lŸ.. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, mắt là vô thường. Do nhân gì, do 
duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các 
Tỷ-kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường 
còn được? 


150 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





4-7)... tai... mũi... lưỡi... thân... 


8) Này các Tỷ-kheo, ý là vô thường. Do nhân gì, do 
duyên gì khiên ý khởi lên, cái ây cũng vô thường. Này các 
Ty-kheo, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thê thường 
được? 


9) Thấy vậy, này các Tý-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đôi với mắt... đôi với ý. Do nhàm chán, vị ây ly 


t† 


tham... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
140. VII. Nội Căn Do Nhân (2) (S.iv,130) 
(Như kinh trên, chỉ khác khổ thế cho vô thường) ... 
141. VIII. Nội Căn Do Nhân (3) (S.iv,130) 
(Như kinh trên, chỉ khác vô ngã thế cho vô thường) ... 


142 - 144. IX - X. Ngoại Căn Do Nhân (I) 
(2X3)S.1v,131) 


(Như các kinh trước, chỉ thê vào các sắc, các tiêng, các 
hương, các vị, các xúc, các pháp)... 


V. Mới Và Cũ 
145. I. Nghiệp (S.1v,132) 
Tà, 
2) -- Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về các nghiệp mới và 


cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt 
các nghiệp. Hãy lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng. 


3) Này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp cũ? 


Mắt, này các Tỷ-kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, 
được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai... Mũi... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 151 





Lưỡi... Thân... Ý cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, 
được tư niệm, được cảm thọ. 


Các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các 
Tỷ-kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói, hay 
với ý. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp mới. 

5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự 
đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm 
thấy giải thoát. Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là nghiệp 
đoạn diệt. 


6) Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
nghiệp đoạn diệt? Đây là con đường Thánh đạo Tám ngành, 
tức là chánh tri kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tình tân, chánh niệm, chánh định. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đên nghiệp đoạn diệt. 

7) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta đã giảng cho các Ông 
nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, 
đã giảng con đường đưa đên nghiệp đoạn diệt. 

8) Này các Tỷ-kheo, phàm những gì bậc Đạo Sư cần 


phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy 
Ta đã làm cho các Ông, vì lòng thương tưởng các Ông. 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống. Hãy Thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có 
hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. 


146. II. Thích ứng (1) (S.1v,133) 
lj«: 


152 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





2) — Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông con 
đường thích ứng với Niêt-bàn. Hãy lăng nghe... Và này các 
Ty-kheo, thê nào là con đường thích ứng với Niêt-bàn? 

3) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thấy mắt là vô 
thường, thây các sắc là vô thường, thây nhãn thức là vô 
thường, thây nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc 
khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô hay bât khô bât lạc; cảm thọ ây 
là vô ¬ 

4-5)... . MỗI.. 

6-7) ... lưỡi... thân... 

8)... thấy ý là vô thường, thấy các pháp là vô thường, 
thấy ý thức là vô thường, thấy ý xúc là vô thường. Phàm 
duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khô bất lạc; 
cảm thọ ây là vô thường. 

__9) Và này các Tỷý-kheo, đây là con đường thích ứng với 
Niêt-bản. 

147-148. III-IV. Thích ứng (2) (3) (S.1v,134) 

(Như kinh trên, chỉ khác là thế vào khổ và vô ngã) 

149. V. Thích ứng (4) (S.1v,135) 


D).. 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về con 
đường thích ứng với Niết-bàn. Hãy lắng nghe... Và này các 
Tỷ-kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết-bàn? 


3) Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, mắt là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 153 





-- Là khô, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng nêu quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn... 

(Như kinh 32) 

150. VI. Đệ Tử Nội Trú (S.iv,136) 

IS2).„ 


3) -- Này các Tỷ-kheo, không có các đệ tử nội trú, 
không có Đạo Sư. Phạm hạnh này được sông. 


4) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, có 
Đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, không có Đạo sư 
là sống an lạc, thoải mái. 


5) Và thê nào, này các Tỷ-kheo, sông có đệ tử nội trú, 
có Đạo sư là sông đau khô, không có thoải mái? 


6) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị khởi lên trói 
buộc, chúng trú ở trong vị ấy; các ác bất thiện pháp nội trú 
trong vị ây. Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng theo 
sát (Samudảcaranti) vị ấy; các ác bất thiện pháp theo sát vị 
Ấy. Do vậy, được gọi là Đạo sư. 


7-10)... khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi 
lưỡi nêm vị... khi thân cảm xúc... 


11) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo khi ý biết pháp, 
các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị trói buộc 
khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy; các ác bất thiện pháp nội 
trú ở trong vị ây. Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng 


154 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





theo sát vị Ấy; các ác bất thiện pháp theo sát vị Ẫy. Do vậy, 
được gọi là có Đạo sư. 


12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống có đệ 
tử nội trú, có Đạo sư, là sông đau khô, không có thoải mái. 


13) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống 
không có đệ tử nội trú, không có Đạo sư, là sống an lạc thoải 
mái? 

14) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng bị trói buộc 
không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy; các ác bất 
thiện pháp không nội trú trong vị ấy. Cho nên, vị ấy được gọi 
là sống không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ây; 
các ác bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy, vị ấy 
được gọi là không có Đạo sư. 


15-18) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 
tiêng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm 
xúc... 


19) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi ý biết pháp, 
các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng không khởi lên, 
chúng không trú ở trong vị ấy; các ác bất thiện pháp không 
nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, được gọi là sống không có đệ 
tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy; các ác bất thiện pháp 
không theo sát vị Ấy. Do vậy, vị ẫy được gọi là không có Đạo 
sư. 


20) Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo sống không 
có đệ tử nội trú, không có Đạo sư. 

Đây, này các Tỷ-kheo, được gọi là Phạm hạnh không 
có đệ tử nội trú, không có Đạo sư. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 155 





21) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống có đệ tử nội trú, có 
Đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo sống không có đệ tử nội trú, không có Đạo sư, 
là sống an lạc, thoải mái. 


151. VII. Với Mục Đích Gì? (S.iv,138) 
l7). 


3) -- Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: "Có cái gì, này chư Hiền, Phạm hạnh được 
sông dưới Sa-môn Gotama?"; được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như 
sau: 


4) "Này chư Hiền, vì liễu tri đau khổ nên Phạm hạnh 
được sông dưới Thê Tôn". 


5) Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau: "Thế nào, này chư Hiền, là vì liễu tri đau khổ 
nên Phạm hạnh được sống dưới Sa-môn Gotama?"; được hỏi 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ 
ngoại đạo ây như sau: 


6-11) "Mắt, này chư Hiền, là khổ. Vì liễu tri nó nên 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhãn xúc là khổ. Vì 
liễu tri nó nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phàm 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 
lạc; cảm thọ ấy là khổ. Vì liễu tri cảm thọ ấy nên Phạm hạnh 
được sống dưới Thế Tôn... Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là khô. Vì 
liễu tri cảm thọ ẫy nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


12) Đây là khổ, này chư Hiên, vì liễu tri khổ nên Phạm 
hạnh được sông dưới Thê Tôn". 


156 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





13) Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
trả lời như vậy cho những du sĩ ngoại đạo ây. 


152. VIII. Có Pháp Môn Nào? (S.iv,138) 
UNG 


3) -- Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, Tỷ-kheo ngoài 
lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về 
phương pháp (àkàra-paritakkà), ngoài kham nhẫn, thích thú 
biện luận (ditthini shànakhanti), có thể xác chứng chánh trí; 
VỊ ẫy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa"? 


4) -- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, Pháp lấy Thế 
Tôn làm căn bản... 


5) -- Có một pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn 
ấy, Tỷ-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, 
ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng 
chánh trí; vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận... trạng thái này nữa". 


6) Pháp môn ấy là gì, do pháp môn ấy... "...không còn 
trở lui trạng thái này nữa"? 


7) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
hoặc nội tâm có tham, sân, sI, biết rõ: "Nội tâm ta có tham, 
sân, si"; hoặc nội tâm không có tham, sân, sĩ, biết rõ: "Nội 
tâm ta không có tham, sân, sĩ". Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo 
khi mắt thấy sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, si biết rõ: "Nội 
tâm ta có tham, sân, s1"; hoặc nội tâm không có tham, sân, s1 
biết rõ: "Nội tâm ta không có tham, sân, si". Này các Tỷ- 
kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, 
có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay 
do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 157 





hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham 
nhân, thích thú biện luận được hiểu biết? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ nên 
được hiểu biết? 


-- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


-- Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn 
này, ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài 
suy tư vê phương pháp, ngoài kham nhẫn, thích thú biện 
luận, có thê xác chứng với chánh trí; vị ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


__ 8-lL) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi tai nghe 
tiêng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nêm vị... khi thân cảm 
XÚG:,. 


12) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi ý biết pháp, hoặc nội 
tâm có tham, sân, si, biết rõ: "Nội tâm ta có tham, sân, si"; 
hoặc nội tâm không có tham, sân, sI, biết rõ: "Nội tâm ta 
không có tham, sân, si". Này các Tỷ-kheo, khi ý biết pháp, 
hoặc biết rõ nội tâm có tham, sân, si: "Nội tâm ta có tham, 
sân, sỉ", hoặc biết rõ nội tâm không có tham, sân, s1: "Nội 
tâm ta không có tham, sân, si". Này các Tỷ-kheo, sự biết rõ 
chúng có mặt hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải 
chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa 
thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do 
suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn, 
thích thú biện luận được hiểu biết? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí tuệ nên 
được hiểu biết? 


158 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





-- Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


13) -- Đây là pháp môn, này các Tỷ-kheo, do pháp môn 
ấy, Tỷ-kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, 
ngoài suy tư về pháp môn, hay ngoài kham nhẫn, thích thú 
biện luận, có thê xác chứng với chánh trí; vị ấy biết rõ: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 


153. IX. Căn (S.1v,140) 


l§ 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

: "Các căn được thành tựu”, như vậy được nói đến. 
Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, các căn được thành tựu? 

4) ¬— Nếu Tỷ-kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vị ây 
nhàm chán đôi với nhãn căn... trong nhĩ căn... trong tỷ căn... 
trong thiệt căn... trong thân căn... Nêu Tỷ-kheo quán sanh 
diệt trong ý căn, vị ây nhàm chán đôi với ý căn. Do nhàm 
chán, vị ây ly tham. Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong 
sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: "Ta đã được giải 
thoát”. VỊ â ẫy biết rõ rằng: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này 
nữa". 

5) Cho đến như vậy, Tỷ-kheo thành tựu các căn. 

154. X. Vị Thuyết Pháp (S.iv,141) 

l§ TT 

2) Rồi một Tý-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên. Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 159 





-- "Vị thuyết pháp, vị thuyết pháp", bạch Thế Tôn, như 
vậy được nói đên. Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, là vị 
thuyêt pháp? 


4) -- Nếu Tỷ-kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ- 
kheo thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo thực hành sự nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt đối với mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi 
là Tỷ-kheo thành tựu pháp và thuận pháp. Nếu Tý-kheo do 
nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, được giải thoát 
không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ- 
kheo Bo được Niết-bàn ngay trong hiện tại. 

5-8)... . mỗi... lưỡi... thân... 

9) Nếu Cà thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly 
tham, đoạn diệt ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-kheo 
thuyết pháp. Nếu Tỷ-kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, 
đoạn diệt đối với ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ- 
kheo thực hành pháp và thuận pháp. Nếu Tỷ-kheo do nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, được giải thoát không có 
chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là Tỷ-kheo đạt được 
Niết-bàn ngay trong hiện tại. 


Phần Bốn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư 


I. Phẩm Duyệt Hỷ Tiêu Tận 
155. I. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (S.iv,142) 
1)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy mắt vô thường 
là vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy chơn chánh, 


160 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





vị ấy nhàm chán. Do duyệt hỷ tiêu tận (nandi) nên tham tiêu 
tận. Do tham tiêu tận nên duyệt hỷ tiêu tận. Do duyệt hỷ, 
tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 


4-7) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy tai vô thường 
là vô thường... thấy mũi vô thường là vô thường... thấy lưỡi 
vô thường là vô thường... thấy thân vô thường là vô thường... 


8) Này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo thấy ý vô thường là 
vô thường, thấy vậy là chánh tri kiến. Do thấy chơn chánh, vị 
ấy nhàm chán. Do duyệt hÿ tiêu tận nên tham tiêu tận. Do 
tham tiêu tận nên duyệt hỷ tiêu tận. Do duyệt hỷ, tham tiêu 
tận nên tâm được gọi là khéo giải thoát. 


156. II. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (2)(S.iv,142) 


(Như kinh trên, chỉ khác là thê vào các sắc, các tiêng, 
các hương, các vị, các xúc, các pháp). 


157. III. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (3)(S.iv,142) 
PB. 


3) -- Này các Tý-kheo, hãy như lý tác ý mắt, và hãy 
như thật chánh quán con mắt là vô thường. Này các Tỷ-kheo, 
do như lý tác ý con mắt và như thật chánh quán con mắt là 
vô thường, Tỷ-kheo nhàm chán đối với con mắt. Do duyệt hỷ 
tiêu tận nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tận nên duyệt hỷ tiêu 
tận. Do duyệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm được gọi là khéo giải 
thoát. 

4-7) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý ta... mũi... 
lưỡi... thân... 

8) Này các Tỷ-kheo, hãy như lý tác ý và như thật chánh 
quán ý là vô thường. Này các Ty-kheo, do như lý tác ý và 
như thật chánh quán ý là vô thường, Tỷ-kheo nhàm chán đối 
với ý. Do duyệt hỷ tiêu tận nên tham tiêu tận. Do tham tiêu 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 ló1 





tận nên duyệt hỷ tiêu tận. Do duyệt hỷ, tham tiêu tận nên tâm 
được gọi là khéo giải thoát. 

158. IV. Duyệt Hỷ Tiêu Tận (4)(S.1v,143) 

(Như kinh trên chỉ thế vào các sắc, các tiếng, các 
hương, các vị, các xúc và các pháp) 

159. V. Trong Vườn Xoài Jiivaka (1) (S.1v, 143) 

1) Một thời Thế Tôn ở RàJagaha, tại vườn xoài J1ivaka. 

2) Tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

3) -- Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Này các 
Ty-kheo, Tyỷ-kheo có tâm định fnh, sự vật như thật hiên 
hiện. Và sự vật gì như thật hiên hiện? 

4) Mắt vô thường như thật hiển hiện. Các sắc vô thường 
như thật hiên hiện. Nhãn thức vô thường như thật hiên hiện. 
Nhãn xúc vô thường như thật hiên hiện. Phàm duyên nhãn 
xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; cảm 
thọ ây vô thường như thật hiên hiện. 

5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

9) Ý vô thường như thật hiển hiện. Các pháp vô thường 
như thật hiển hiện. Ý thức vô thường như thật hiến hiện. Ý 
xúc vô thường như thật hiển hiện. Phàm duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bát lạc; cảm thọ ấy vô 
thường như thật hiển hiện. 

10) Này các Tỷ-kheo, hãy tu tập Thiền định. Tỷ-kheo 
có tâm định tĩnh, sự vật như thật hiên hiện. 

160. VI. Trong Vườn Xoài Jiivaka (2) (S.1v,144) 

161. VH. Kotthika (1) (S.1v,145) 


lu: 


162 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika đi đến Thế Tôn... 
s3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika bạch 
Thê Tôn: 
-- Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế Tôn thuyết pháp 


văn tắt cho con. Sau khi nghe pháp từ Thế Tôn, con sẽ sông 
một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


-- Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục. Này Kotthika, cái gì là vô thường? 


4) Mắt là vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục. Các sắc là vô thường, ở đấy Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục. Nhãn thức là vô thường, ở đấy Ông cân 
phải đoạn trừ lòng dục. Nhãn xúc là vô thường, ở đây Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy là vô 
thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng dục. 


5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


9) Ý là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục. Các pháp là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục. Ý thức là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục. Ý xúc là vô thường, ở đấy Ông cần phải đoạn trừ 
lòng dục. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khô, 
hay bắt khổ bắt lạc; cảm thọ ấy là vô thường, ở đây Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục. 


10) Cái gì vô thường, này Kotthika, ở đấy Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục. 
162-163. VII-IX. Kotthika (2) (3)(S,1v,146) 


(Hai kinh này giống kinh trên chỉ khác là một kinh nói 
đến &hổ, một kinh nói đến vô ñgã) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 163 





164. X. Tà Kiến (S.iv,147) 
lu; 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 
# Bạch Thế Tôn, do biết như thế nào, thấy như thế nảo, 
tà kiên được đoạn trừ? 


4-9) -- Tỷ-kheo do biết và thấy mắt là vô thường nên tà 
kiến được đoạn trừ. Do biết và thấy nhãn thức là vô thường 
nên tà kiến được đoạn trừ. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bắt lạc; do biết và thấy cảm 
thọ ấy là vô thường nên tà kiến được đoạn trừ... Phàm duyên 
ý xúc khởi lên cảm thọ øì, lạc, khô, hay bât khô bât lạc; do 
biệt và thây cảm thọ ây là vô thường nên tà kiên được đoạn 
trừ. 

10) Này các Tý-kheo, do biết như vậy, do thấy như vậy 
nên tà kiên được đoạn trừ. 

165. XI. Thân Kiến (S.iv,147) 

(Như kinh trên, chỉ thế ¿hân kiến cho tà kiến...). 

166. XII. Ngã Kiến (S.iv,148) 

(Như kinh trên, chỉ thế vào øgã kiến). 


II. Phẩm Sáu Mươi Lược Thuyết 
167. I. Do Dục Niệm (18 kinh) (1) (S.iv,148) 
IPJ„ 


3) -- Này các Tý-kheo, cái gì vô thường, ở đấy, các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục. Và này các Tỷ-kheo, cái gì là vô 


164 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





thường? (Như kinh 1óI1, chỉ khác, Thế Tôn nói với các Tỷ- 
kheo). 


H. Do Dục Niệm (2) 

(Như kinh trên, chỉ thế /bzzn (ràga) cho đực niệm). 

H. Do Dục Niệm (3) 

(Như kinh trên, chỉ thế đục và tham cho đục niệm)... 

168. IV-VI. Do Dục Niệm (4), (5), (6). (S.1v,149) 

1-2)... 

3) -- Cái gì khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 
này các Tỷ-kheo, cái gì là khô? 

4) Mắt là khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần phải 
đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

9) Ý là khổ, ở đấy các Ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

10) Cái gì là khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

169. VII-IX. Do Lòng Dục (7), (8), (9), (S.1v,150) 

1-2)... 

3) -- Cái gì vô ngã, này các Tý-kheo, ở đây các Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 
này các Tỷ-kheo, cái gì là vô ngã? 

4) Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đấy các Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 

5-8) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 165 





9) Ý là vô ngã, ở đấy các Ông cần phải đoạn trừ lòng 
dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

_— 10) Cái gì là vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 

170. X-XIHI. Do Lòng Dục (10), (11), (12) (S,1v,150) 

1-2}... 

-—3)-- Cái gì vô thường, này các Ty-kheo, ở đấy các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 
Và này các Tỷ-kheo, cái gì là vô thường? 

4) Các sắc là vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đấy các 
ông cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và 
tham... 

5-8) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 

_— 9) Các pháp là vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đấy các 
Ong cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và 
tham... 


_— 10) Cái gì vô thường, này các Tỷ-kheo, ở đây các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham. 


171. XIH-XXV. Do Lòng Dục (13), (14), (15) (S.1v,150) 

9À 

3) -- Cái gì khổ, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 
này các Tỷ-kheo, cái gì là khô? 

4) Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, ở đây các Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 


5-8) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


166 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





- 9) Các pháp là khổ, này các Tý-kheo, ở đấy các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 
10) Cái gì khổ, này các Tý-kheo, ở đấy các Ông cần 

phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 


172. XVI-XVIH. Do Lòng Dục (16), (17), (18) 
(S.1v,151) 

1-2)... 

3) -- Cái gì vô ngã, này các Tý-kheo, ở đây các Ông cần 
phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... Và 
này các Tỷ-kheo, cái gì là vô ngã? 

—#) Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đấy các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục vả tham... 

5-8) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


__— 9) Các pháp, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, ở đấy các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục vả tham... 


_— 10) Cái gì là vô ngã, này các Tỷ-kheo, ở đấy các Ông 
cân phải đoạn trừ lòng dục... lòng tham... lòng dục và tham... 


173. XIX. Thuộc Quá Khứ (1)(9 kinh) (S.iv,151) 
2. 


3-9) -- Mắt, này các Tý-kheo, là vô thường, thuộc quá 
khứ. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Ý là vô thường, thuộc quá 
khứ. 

10) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mặt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán 
đối với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, 
nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly 
tham, vị ẫy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 167 





biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa". 

XX. Thuộc Quá Khứ (2) 

1-2)... 

3-8) -- Mắt, này các Tý-kheo, là vô thường, thuộc vị 
lai... Tai... MũI... Lưỡi... Thân... Y là vô thường, thuộc vị lai. 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
XXI. Thuộc Quá Khứ (3) 
1-2)... 


3-8) Mắt, này các Tyỷ-kheo, là vô thường, thuộc hiện tại. 
Tai... Mũi... Lưỡi... Thân... Y là vô thường, thuộc hiện tại... 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


174. XXII-XXIV. Thuộc Quá Khứ., (4), (5), (6), 
(S.iv,152) 


I2) «, 


3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá khứ... 
thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Tai... MũI... Lưỡi... Thân... Y 
là khổ, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... 


175. XXV-XXVII Thuộc Quá Khứ (7), (8), (9), 
(S.iv,152) 


E2) „ 


3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá 
khứ... thuộc vị la... thuộc hiện tại... Tai... MũI... Lưỡi... 


168 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





Thân... Ý là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện 
tại... 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


176. XXVII-XXX. Thuộc Quá Khứ (9 kinh) (10), 
(11), (12) (S.iv,152) 


T2 


3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc 
quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Các tiếng... Các 
hương.... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô thường, thuộc 
quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... 


t† 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

177. XXXI-XXXIII. Thuộc Quá Khứ (13), (14), (15) 
(S.1v,152) 

1-2)... 

3-8) - Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá 
khứ... thuộc vị lai.. thuộc hiện tại... Các tiêng... Các 
hương.... Các vị... Các xúc... Các pháp là khô, thuộc quá 
khứ... thuộc vỊ lai... thuộc hiện tại... 


17§. XXXIV-XXXVL. Thuộc Quá Khứ (16), (17), 
(18) (S.Iv,152) 

1-2)... 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá 
khứ... thuộc vị lai.. thuộc hiện tại.. Các tiêng... Các 
hương.... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô ngã, thuộc quá 
khứ... thuộc vỊ lai... thuộc hiện tại... 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 169 





179. XXXVIIL Cái Gì Vô Thường (I8 kinh) 
(1(S.iv,152) 


lộ). 


3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường, thuộc quá 
khứ. Cái gì vô thường, cái ây là khổ. Cái gì khổ, cái cây là vô 
ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không 
phải là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần 
phải như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

4-7) Tai là vô thường... Mũi là vô thường... Lưỡi là vô 
thường... Thân là vô thường... 


8) Y là vô thường, thuộc quá khứ. Cái gì vô thường, cái 
ấy là khổ. Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây 
không phải là của tôi, cái ây không phải là tôi, cái ây không 
phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái Ấy 
với chánh trí tuệ. 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
XXXYVIH. Cái Gì Vô Thường (2) 
1-2)... 


3) ¬— Mắt, này các Ty-kheo, là vô thường, thuộc vị lai. 
Cái gì vô thường là khô... (như kinh trên, chỉ khác đây thuộc 
VỊ laI). 


XXXIX. Cái Gì Vô Thường (3) 
(Như kinh trên, chỉ khác đây thuộc hiện tại) 


180. XL-XLII. Cái Gì Vô Thường (4), (5), (6), 
(S.iv,154) 


cà 


170 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá khứ... 
thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. 
Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải 
là tôi, cái ây không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cân phải 
như thật quán cái ây với chánh trí tuệ. 


4-7) Tai... MũI... Lưỡi... Thân... 

8) Ý là khổ, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện 

.. Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không 
n là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ây không phải là 


tự ngã của tôi. Như vậy, cân phải như thật quán cái ây với 
chánh trí tuệ. 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

181. XLIIH-XLV. Cái Gì Vô Thường (7), (8), (9) 
(S,1v,154) 

1-2)... 


3) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá khứ... 
thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô ngã, cái ây không 
phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không phải là 
tự ngã của tôi... (như trên)... 

182. XLVI - XLVIHI. Cái Gì Vô Thường (10), (11), 
(12) (S.iv,154) 


2Ì... 


3) -- Các sắc, này các Tý-kheo, là vô thường, thuộc quá 
khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô thường, cái ây 
là khổ. Cái gì khổ, cái Ấy, là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ây 
không phải là của tôi, cái ấy không là tôi, cái ấy không phải 
là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật quán cái ấy với 
chánh trí tuệ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 171 





4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là vô thường, thuộc quá khứ... thuộc vị 
lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô thường, cái ấy là khổ. Cái gì 
khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của 
tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ây không phải là tự ngã của 
tôi. Như vậy, cân đãi như thật quán cái ây với chánh trí tuệ. 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


183. XLIX-LI. Cái Gì Vô Thường (13), (14), (15). 
(S.1v,15S) 


1-2)... 


3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khổ, thuộc quá khứ... 
thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. 
Cái gì vô ngã, cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải 
là tôi, cái ấy không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải 
như thật quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

4-7) Các pháp là khổ, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... 
thuộc hiện tại... Cái gì khổ, cái ấy là vô ngã. Cái gì vô ngã, 
cái ấy không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy 
không phải là tự ngã của tôi. Như vậy, cần phải như thật 
quán cái ấy với chánh trí tuệ. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


184. LII-LIV. Cái Gì Vô Thường (16), (17), (18) 
(S.1v,155) 

1-2)... 

3) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là vô ngã, thuộc quá 
khứ... thuộc vị lai... thuộc hiện tại... Cái gì vô ngã, cái ây 


không phải là của tôi, cái ấy không phải là tôi, cái ấy không 
phải là tự ngã của tôi. 


172 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





4-7) Các tiếng... Các hương... Các vị... Các xúc... 


8) Các pháp là vô ngã, thuộc quá khứ... thuộc vị lai... 
thuộc hiện tại... Cái gì vô ngã, cái ây không phải là của tôi, 
cái ấy không phải là tôi, cái ây không phải là tự ngã của tôi. 
Như vậy, cân Ving: như thật quán cái ây với chánh trí tuệ. 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 
185. LV. Nội (3 kinh) (1) (S.1v,15S) 
1-2)... 


3-8) -- Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô thường. Tai... Mũi... 
Luỡõi... Thân... Y là vô thường. 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

LVI. Nội (2) 

1-2)... 


3-8) - Mắt, này các Tỷ-kheo, là khổ. Tai... Mũi... 
Lưỡi... Thân... Ý là khô... 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

LVH. Nội (3) 

1-2)... 

3-8) Mắt, này các Tỷ-kheo, là vô ngã... Tai... Mũi... 
Lưỡi... Thân... Y là vô Pa 

9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

186. LVIHI. Ngoại (3 kinh) (1) (S.1v,156) 

1-2)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 173 





3-8) -- Các sắc, này các Tý-kheo, là vô thường. Các 
tiêng... Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô 
thường... 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 

LIX. Ngoại (2) 

1-2)... 

3-8) -- Các sắc, này các Tỷ-kheo, là khô. Các tiếng... 
Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là khô... 

LX. Ngoại (3) 

1-2)... 

3-8) -- Các sắc, này các Tý-kheo, là vô ngã. Các tiếng... 
Các hương... Các vị... Các xúc... Các pháp là vô ngã... 


t† 


9) Thấy vậy... "... không còn trở lui trạng thái này nữa". 


II. Phẩm Biển 
187. I. Biển (1) (S.iv,157) 


2) -- "Biển, biến" , này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, này các Tỷ-kheo, không phải là 
biển trong giới luật các bậc Thánh. Cái ấy (của kẻ phàm 
phu), này các Tỷ-kheo, là một khối nước lớn, là một dòng 
nước lớn. 


3-7) Con mắt là biển của người, tốc độ của nó làm bằng 
các sắc. Ai điều phục được tốc độ làm băng các sắc ấy, này 
các Tỷ-kheo, người ây được gọi là Bà-la-môn đã vượt khỏi 
biển mắt, với những làn sóng (sàùmim), nước xoáy 
(sàvattasu), các loại cá mập (sagàham), các loại La-sát 


174 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





(Rakkhasam), đến bờ bên kia và đứng trên đất liền. Tai... 
Mũi... Lưỡi... Thân... 


8) 8) Ý, này các Tỷ-kheo, là biển của người, tốc độ của nó 
làm băng các pháp. Ai điều phục được tốc độ làm bằng các 
pháp ấy, này các Tỷ-kheo, người ấy được gọi là Bà-la-môn 
đã vượt khỏi biển ý, với những làn sóng, nước xoáy, các loại 
cá mập, các loại La-sát, đến bờ bên kia, và đứng trên đất liền. 


9) Bậc Đạo Sư nói như sau: 


Ai vượt qua biển này, 
Với cả mập, La-sát. 
Với sóng biển hãi hùng, 
Biển rất khó vượt qua, 
Bậc tối thắng trí tuệ, 
Đã thành tựu Phạm hạnh, 
Được gọi: "Đến bờ kia", 
Đã đạt thể giới biên. 

188. II. Biển (2)(S.iv,157) 

lì: 


2) -- "Biển, biển", này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu nói như vậy. Cái ấy, này các Tỷ-kheo, không phải là 
biển trong giới luật của bậc Thánh. Cái ấy (của kẻ phàm phu) 
là một khối nước lớn, một dòng nước lớn. 


3-5) Này các Tý-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khá ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
các Tỷ-kheo, đây không gọi là biển trong giới luật của bậc 
Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên giới, với Ma giới, với 
Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với 
chư Thiên và loài Người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối 
ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 175 





dây bện bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
luân hôi! 

6-7) Này các Tỷ-kheo, có những tiếng do tai nhận 
thức... có những hương do mũi nhận thức... có những vị do 
lưỡi nhận thức... có những xúc do thân nhận thức... 


8) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ái, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các 
Tỷ-kheo, đây không gọi là biển trong giới luật của bậc 
Thánh. Ở đây, thế giới này với Thiên giới, với Ma giới, với 
Phạm thiên giới, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, với 
chư Thiên và loài Người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị rối 
ren như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi 
dây bện bằng cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
luân hồi! 


189. III. Người Câu Cá (S.iv,158) 
Ú 


2) -- Ai đoạn trừ được tham, sân và vô minh, người ấy 
vượt qua biển khó vượt này, với các loài cá mập, các loài La- 
sát, với các làn sóng hãi hùng khó vượt này. 

Vượt trói buộc, thoát chết, 
Không còn có sanh y, 
Đoạn tận mọi khổ đau, 
Không còn phải tái sanh. 
Sanh tử được đoạn diệt, 
Bậc không thể so sánh, 

Ta nói, vị như vậy, 

Đã hóa mù Thân chi. 


176 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





3) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người câu cá trong hồ 
nước sâu, quăng xuống một lưỡi câu có mặc mỗi. Một con 
cá, với mắt nhìn vào môi, nuốt lưỡi câu Ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, con cá ấy vì nuốt lưỡi câu, đi đến bất hạnh, đi đến 
ách nạn, bị người câu cá muốn làm gì thì làm. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, có sáu lưỡi câu này ở trong đời, đưa đến bất 
hạnh cho các loài hữu tình, đưa đến tai hại cho các loài 
chúng sanh. Thế nào là sáu? 


4-8) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời 
này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu 
của Ác ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác 
ma muốn làm gì thì làm. Có những tiếng do tai nhận thức... 
Có những hương do mũi nhận thức... Có những vị do lưỡi 
nhận thức... Có những xúc do thân nhận thức... 


9) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức khả 
lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo hoan hÿ pháp ấy, tán dương, tham luyến an trú, thời này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là đã nuốt lưỡi câu của Ác 
ma, đã đi đến bất hạnh, đã đi đến ách nạn, đã bị Ác ma muốn 
làm gì thì làm. 

10-14) Này các Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận 
thức khả lạc, khả hý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo không hoan hỷ các sắc ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ây được 
gọi là không nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, đã 
bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách nạn, 
không bị Ác ma muốn làm gì thì làm. Này các Tý-kheo, có 
những tiếng do tai nhận thức... Có những hương do mũi nhận 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 177 





thức... Có những vị do lưỡi nhận thức... Có những xúc do 
thân nhận thức... 


15) Này các Tỷ-kheo, có những pháp do ý nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu 
Tỷ-kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không 
tham luyến an trú, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được 
gọi là vị không nuốt lưỡi câu của Ác ma, đã bẻ gãy lưỡi câu, 
đã bẻ nát lưỡi câu, không đi đến bất hạnh, không đi đến ách 
nạn, không bị Ác ma muốn làm gì thì làm. 


190. IV. Cây Có Nhựa (S.iv,159) 
l).. 


2-6) -- Này các Tý-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào còn có tham, còn có sân, 
còn có si, tham ây chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, sĩ ẫây 
chưa đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt nhận 
thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục tâm 
của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
vì còn có tham, còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn 
tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn tận... Đối với các 
tiếng do tai nhận thức... Đối với các hương do mũi nhận 
thức... Đối với các vị do lưỡi nhận thức... Đối với các xúc do 
thân nhận thức... 


7) Này các Tý-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Ty-kheo hay Tỷ-kheo-mi nào còn có tham, còn có sân, còn có 
s1, tham ẫy chưa đoạn tận, sân ây chưa đoạn tận, s1 ây chưa 
đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các pháp do ý nhận thức 
đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng chinh phục tâm của vị 
ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn 
có tham, còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn tận, sân 
ẫy chưa đoạn tận, sĩ ẫy chưa đoạn tận. 


178 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





8) Ví như, này các Tỷ-kheo, một cây có nhựa, hoặc cây 
Bồ-đề (assattha), hoặc cây bàng (nigrodha), hoặc cây sanh 
(pilakkha), hoặc cây udumbara, hoặc một loại cây còn tươi. 
Rồi một người với cái búa sắc bén chặt vào cây ấy. Nước 
nhựa cây ây có chảy ra không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
-- Vì sao? 
-- VỊ rằng, bạch Thế Tôn, cây ẫy có nhựa. 


9) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt 
nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-nI nào còn có tham, còn có 
sân, còn có s1, tham ẫy chưa đoạn tận, sân ẫy chưa đoạn tận, 
si ấy chưa đoạn tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các sắc do mắt 
nhận thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng chinh phục 
tâm của vị ấy, còn nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì còn có tham, còn có sân, còn có si, và tham â Ấy, chưa 
đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si Ấy chưa đoạn tận... Đối với 
các tiếng do tai nhận thức... Đối với các hương do mũi nhận 
thức... Đối với các vị do lưỡi nhận thức... Đối với các xúc do 
thân nhận thức... 


Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, Tỷ- 
kheo hay Tỷ-kheo-mI nào còn có tham, còn có sân, còn có s1, 
tham ây chưa đoạn tận, sân ấy chưa đoạn tận, si ấy chưa đoạn 
tận; dầu chỉ có phần nhỏ, khi các pháp do ý nhận thức đi vào 
trong tầm ý nhận thức, chúng chính phục tâm của vị ấy, còn 
nói gì cả phần lớn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì còn có tham, 
còn có sân, còn có s1, và tham ây chưa đoạn tận, sân ây chưa 
đoạn tận, s1 ẫy chưa đoạn tận. 

10-14) Này các Tý-kheo, đối với các sắc do mắt nhận 
thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-nI nào không có tham, không có 
sân, không có s1, tham ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, sĩ 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 179 





ấy đã đoạn tận; dầu cho cả phần lớn, khi các sắc do mắt nhận 
thức đi vào trong tầm mắt nhận thức, chúng không chinh 
phục tâm của vị ấy, còn nói gì chỉ phần nhỏ. Vì sao? Này các 
Tỷ-kheo, vì không có tham, không có sân, không có s1, vả 
tham ẫy đã đoạn tận, sân ẫy đã đoạn tận, sĩ ẫy đã đoạn tận... 
Đối với các tiếng do tai nhận thức... Đối với các hương do 
mũi nhận thức... Đối với các vị do lưỡi nhận thức... Đối với 
các xúc do thân nhận thức... 

15) Này các Tỷ-kheo, đối với các pháp do ý nhận thức, 
Ty-kheo hay Tỷ-kheo ni nào không có tham, không có sân, 
không có s1, tham ẫy đã đoạn tận, sân ẫy đã đoạn tận, sĩ ẫy đã 
đoạn tận; dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý nhận thức 
đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chính phục tâm 
của vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các Tỷ- 
kheo, vì không có tham, không có sân, không có s1, và tham 
ẫy đã đoạn tận, sân ẫy đã đoạn tận, sĩ ẫy đã đoạn tận. 


16) Ví như, này các Ty-kheo, một cây có nhựa, cây Bồ- 
đê hay cây bàng, hay cây sanh, hay cây udumbara đã khô 
héo, không có nhựa, đã quá mùa. Rôi một người với cây búa 
sắc bén chặt vào cây ây. Nước nhựa cây ây có chảy ra 
không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? 

-- Vì rằng, bạch Thế Tôn, cây ấy không có nhựa. 


-- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với các sắc do mắt 
nhận thức, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào không có tham, 
không có sân, không có sĩ... sĩ ấy đã đoạn tận... Đối VỚI Các 
pháp do ý nhận thức, tham â ấy đã đoạn tận, sân ấy đã đoạn 
tận, s¡ ấy đã đoạn tận; dầu cho cả phần lớn, khi các pháp do ý 
nhận thức đi vào trong tầm ý nhận thức, chúng không chinh 


180 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





phục tâm vị ấy, còn nói gì chỉ có phần nhỏ. Vì sao? Này các 
Ty-kheo, vì không có tham ây, không có sân ây, không có sĩ 
ây, và tham ây đã đoạn tận, sân ây đã đoạn tận, si ây đã đoạn 
tận. 

191. V. Kotthika (S.1v,162) 

l) Một thời Tôn giả SàrIputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Bàrànasi1, tại Isipatana, vườn Lộc Uyên. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buổi chiều, từ chỗ 
tịnh cư đứng dậy, đi đên Tôn giả Sàriputta; sau khi đên, nói 
lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi 
xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahà Kotthika nói với 
Tôn giả SàrIputta: 

-- Thưa Hiền giả, có phải con mắt là kiết sử của các sắc, 
hay các sắc là kiêt sử của con mặt?... Có phải ý là kiệt sử của 
các pháp hay các pháp là kiệt sử của ý? 

4) - Này Hiền giả Kotthika, con mắt không phải là kiết 
sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con mắt; ở 
đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là 
kiệt sử... Y không phải là kiệt sử của các pháp, các pháp 
không phải là kiệt sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên 
dục tham. Dục tham ở đây là kiệt sử. 

5) Ví như, này Hiền giả, một con bò đen và một con bò 
trăng bị cột lại bởi sợi dây hay cái ách. Nêu có người nói con 
bỏ đen là kiệt sử của con bò trăng, hay con bò trăng là kiêt sử 
của con bò đen, thời nói vậy có phải nói một cách chơn 
chánh không? 

-- Thưa không. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 l81 





-- Này Hiền giả, con bò đen không phải là kiết sử của 
con bò trắng. Và con bò trắng cũng không phải là kiết sử của 
con bò đen. Do sợi dây hay cái ách cột lại, cái ấy ở đây là 
kiết sử. 

Này Hiền giả, cũng vậy, con mắt cũng không phải là 
kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử của con 
mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở 
đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các pháp, các 
pháp không phải là kiết sử của của ý; ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 

6) Này Hiền giả, nếu con mắt là kiết sử của các sắc, hay 
các sắc là kiết sử của con mắt, thời Phạm hạnh này đưa đến 
chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bó. Vì rằng, 
này Hiền giả, con mắt không phải là kiết SỬ của các sắc, các 
sắc cũng không phải là kiết sử của con mắt; ở đây, do duyên 
cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, 
Phạm hạnh đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau có thê 
tuyên bố... Này Hiền giả, nếu ý là kiết sử của các pháp, hay 
các pháp là kiết sử của ý, thời Phạm hạnh này đưa đến chơn 
chánh đoạn tận khổ đau không thể tuyên bố. Vì rằng, ý 
không phải là kiết sử của các pháp, hay các pháp không phải 
là kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiết sử. Do vậy, Phạm hạnh đưa đến chơn 
chánh đoạn tận khổ đau có thê tuyên bố. 

7) Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết 
như vậy. Mắt không phải là kiết sử của sắc. Sắc không phải là 
kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. 
Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các 
pháp, các pháp không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên 
cả hai khởi lên đục tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 


182 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





8) Này Hiền giả, Thế Tôn có mắt. Với con mắt, Thế 
Tôn thây sắc. Tham dục không có nơi Thê Tôn. Khéo giải 
thoát là tâm Thê Tôn... Này Hiên giả, Thê Tôn có ý. Với ý, 
Thê Tôn biệt pháp. Tham dục không có nơi Thê Tôn. Khéo 
giải thoát là tâm Thê Tôn. 

9) Này Hiền giả, với pháp môn này cần phải hiểu biết 
như vậy. Mắt không phải là kiết sử của các sắc, các sắc 
không phải là kiết sử của mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi 
lên dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không phải là 
kiệt sử của các pháp, các pháp không phải là kiệt sử của ý; ở 
đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là 
kiệt sử. 

192. VI. Kàmabhù (S.1v,l65) 

(Tôn giả Kàmabhù đi đến Tôn giả Ananda và hỏi cùng 
một câu và được trả lời tương tự như kinh trước). 

193. VII. Udàyi (S.1v,166) 

l) Một thời Tôn giả Ananda và Tôn giả Udày! trú ở 
Kosambi, tại vườn Ghosita. 

2) Rồi Tôn giả Udàyi, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư 
đứng dậy, đi đên Tôn giả Ananda; sau khi đên nói lên với 
Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm... rôi ngôi 
xuông một bên. 

3) Ngôi xuống một bên, Tôn giả Udàyi thưa với Tôn 
giả Ananda: 


-- Thưa Hiền giả Ananda, như Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô 
ngã. Có thể chăng, cũng như vậy tuyên bố, tuyên thuyết, 
tường thuyết, khai hiển, khai thị, phân biệt, minh hiển, minh 
thị rằng thức này cũng vô ngã? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 183 





-- Này Hiền giả Udàyi, như Thế Tôn dùng nhiều pháp 
môn đã nói lên, đã khai mở, đã nêu rõ thân này là vô ngã. 
Cũng như vậy, có thê tuyên bô, tuyên thuyết, tường thuyết, 
khai hiên, khai thị, phân biệt, minh hiên, mình thị rắng thức 
này cũng vô ngã. 

4-8) Này Hiền giả, có phải do duyên mắt và các sắc 
khởi lên nhãn thức? 

-- Thưa phải, Hiền giả. 


-- Này Hiền giả, do nhân nào, do duyên nảo khởi lên 
nhãn thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, 
dưới mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư 
tàn, thời nhãn thức có thể nêu rõ được không? 


-- Thưa không, Hiền giả. 

-- Với pháp môn này, Thế Tôn đã tuyên thuyết, đã khai 
mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã... Có phải do duyên tai và 
các tiêng khởi lên nhĩ thức?... Có phải do duyên mũi và các 
hương khởi lên tỷ thức?... Có phải do duyên lưỡi và các vị 
khởi lên thiệt thức?... Có phải do duyên thân và các xúc khởi 
lên thân thức)... 

9) Này Hiền giả, có phải do duyên ý và các pháp khởi 
lên ý thức? 

-- Thưa phải, Hiền giả. 


-- Này Hiền giả, do nhân nào, do duyên nào khởi lên ý 
thức, nếu nhân ấy, nếu duyên ấy một cách toàn diện, dưới 
mọi hình thức, được đoạn diệt hoàn toàn, không có dư tàn, 
thời ý thức có thể nêu rõ được không? 


-- Thưa không, Hiền giả. 


184 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





-- Với pháp môn này, thưa Hiền giả, Thế Tôn đã tuyên 
thuyết, đã khai mở, đã nêu rõ thức này là vô ngã. 

10) Ví như, này Hiền giả, một người cần dùng lỗi cây, 
tìm câu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cây búa sắc bén đi vào 
trong rừng. Ở đấy, người này thấy một thân cây chuối lớn, 
thắng, mới lớn và cao. Người ây chặt đứt rê cây, chặt đứt 
xong, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ 
ngoài ra. Người ấy ở đây không tìm được giác cây, còn nói gì 
lõi cây. 

11) Cũng vậy, này Hiền giả, Tỷ-kheo trong sáu xúc xứ, 
không quán thấy có tự ngã và thuộc ngã. Do thấy như vậy, vị 
ây không chấp thủ một cái gì ở trong đời. Do không chấp 
thủ, vị ấy không tham luyến. Do không tham luyến, vị ấy tự 
mình hoàn toàn tịch tịnh. VỊ ẫy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


194. VIHIL. Với Lửa Cháy (S.1v,168) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
pháp môn lửa cháy, pháp môn Chánh pháp. Hãy lắng nghe. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp môn lửa cháy, pháp 
môn Chánh pháp? 


2) Thật tốt hơn, này các Tỷ-kheo, nếu nhãn căn bị hủy 
hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, 
cháy lửa ngọn. Như vậy, không có chấp thủ tướng riêng, 
không chấp thủ tướng chung đối với các sắc do mắt nhận 
thức, này các Tỷ-kheo, thức có thể vững trú, kiên trú, bị trói 
buộc bởi vị ngọt tướng chung hay bị trói buộc bởi vị ngọt 
tướng riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung, thời sự 
kiện này xảy ra: ĐI thác sanh vào một trong hai sanh thú này: 
địa ngục hay bàng sanh. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 185 





3) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói 
như vây: Thật tốt hơn, này các Tỷ-kheo, nếu nhĩ căn bị hủy 
hoại với một cái dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, 
cháy lửa ngọn. Như vậy, không chấp thủ tướng riêng, không 
chấp thủ tướng chung đối với các tiếng do tai nhận thức, này 
các Ty-kheo, thức có thê vững trú, kiên trú, bị trói buộc bởi 
vị ngọt tướng chung, hay bị trói buộc bởi vị ngọt tướng 
riêng. Trong thời gian ấy, nêu mệnh chung, thời sự kiện này 
có thể xảy ra: Đi thác sanh vào một trong hai sanh thú này: 
địa ngục hay bàng sanh. 


4-6) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói 
như vây: Thật tốt hơn, này các Tỷ-kheo, nếu tỷ căn bị phá 
hủy với một cái kềm sắc bén, bị hừng cháy, rực cháy, cháy 
lửa ngọn... nếu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao sắc bén 
hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... nếu thân căn bị hủy 
hoại với một cái kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 
ngọn... 


7) Này các Tỷ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Ta nói 
như vây: Thật tốt hơn là nằm ngủ. Nằm ngủ, Ta nói rằng là 
trống không đối với các loài có sinh mạng. Ta nói rằng là vô 
quả đối với các loài có sanh mạng. Ta nói rằng là mù mờ đối 
với các loài có sanh mạng. Vì rằng nếu ngủ, thời không có 
suy nghĩ những vấn đề để có thể bị những vấn đề tư duy 
chính phục, để có thể phá hòa hợp Tăng. Này các Tỷ-kheo, 
thấy sự trống không của nằm ngủ và sự nguy hiểm của tỉnh 
thức, Ta nói như vậy. 


8) Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Hãy dừng lại, chớ để nhãn căn bị hủy hoại với 
một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa 
ngọn. Ta hãy tác ý như sau: 'Đây, mắt là vô thường. Các sắc 
là vô thường. Nhãn thức là vô thường. Nhãn xúc là vô 


186 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, 
khô thọ, hay bât khô bât lạc thọ; cảm thọ ây là vô thường'. 


9) Hãy dừng lại, chớ đề nhĩ căn bị hủy hoại với một cái 
dùi bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. 
Ta hãy tác ý như sau: 'Đây, tai là vô thường. Các tiếng là vô 
thường. Nhĩ thức là vô thường. Nhĩ xúc là vô thường. Phàm 
duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khổ bắt lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường'. 

10) Hãy dừng lại, chớ để tỷ căn bị hủy hoại với một cái 
kềm bằng sắc bén bị hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta 
hãy tác ý như sau: "Đây, mũi là vô thường. Các hương là vô 
thường. Tỷ thức là vô thường. Tỷ xúc là vô thường. Phàm 
duyên tỷ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất 
khô bắt lạc thọ; cảm thọ ây là vô thường'. 

I1) Hãy dừng lại, chớ để thiệt căn bị hủy hoại bởi một 
con dao sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta hãy 
tác ý như sau: 'Đây, lưỡi là vô thường. Các vị là vô thường. 
Thiệt thức là vô thường, thiệt xúc là vô thường. Phàm duyên 
thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ 
bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường. 

12) Hãy dừng lại, chớ để thân căn bị hủy hoại bởi một 
lưỡi kiếm sắc bén, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn. Ta 
hãy tác ý như sau: 'Đây, thân căn là vô thường. Các xúc là vô 
thường. Thân thức là vô thường, thân xúc là vô thường. 
Phàm duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, 
hay bắt khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là vô thường'. 

13) Hãy dừng lại, chớ nằm ngủ. Ta hãy tác ý như sau: 
'Đây, ý căn là vô thường. Các pháp là vô thường. Ý thức là 
vô thường, ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên 
cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bất lạc thọ; cảm thọ 
ấy là vô thường". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 187 





14) Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 
chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Phàm 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bắt 
khổ bắt lạc thọ; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy... nhàm 
chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhàm chán đối 
với ý thức, nhàm chán đối với ý xúc. Phàm duyên ý xúc khởi 
lên cảm thọ gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ; vị ẫy 
nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí 
khởi lên biết rằng: "Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã 
làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

15) Này các Tỷ-kheo, đây là pháp môn lửa cháy. Đây là 
pháp môn Chánh pháp. 

195. IX. Ví Dụ Tay Và Chân (1) (S.1v,171) 

1) -- Nếu có các tay, này các Tý-kheo, thời có thấy 
lượm lên và đặt xuống. Nếu có chân, thời có thấy đi tới và đi 
lui. Nếu có tay chân, thời có thấy co lại và duỗi ra. Nếu có 
bụng, thời có thấy đói và khát. 

2) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có mắt và do duyên 
nhãn xúc, thời khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu có ý, do duyên 
ý xúc thời khởi lên nội lạc, nội khô. 

3) Nếu không có các tay, này các Tỷ-kheo, thời không 
có thấy lượm lên và đặt xuống. Nếu không có chân, thời 
không có thấy đi tới và đi lui. Nếu không có tay chân, thời 
không có thấy co lại và duỗi ra. Nếu không có bụng, thời 
không có thấy đói và khát. 

4) Cũng vậy, này các Tý-kheo, nếu không có mất, 
THỜ có duyên nhãn xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội 
khổ... Nếu không có lưỡi, không có duyên thiệt xúc, thời 


188 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





không khởi lên nội lạc, nội khổ... Nếu không có ý, không có 
duyên ý xúc, thời không khởi lên nội lạc, nội khô. 

196. X. Ví Dụ Tay Và Chân (2) (S.1v,172) 

1-4) -- Nếu có các tay, này các Tỷ-kheo, thời có lượm 
lên và đặt xuông. Nêu có chân, thời có đi tới và đi lui... Nêu 
không có ý và không có duyên ý xúc, thời không khởi lên nội 
lạc và nội khô... 

IV. Phẩm Rắn Độc 
197. I. Rắn Độc (S.iv,172) 
1-2) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi... gọi các Tỷ-kheo... 
Thê Tôn nói như sau: 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có bốn con rắn độc, với 
sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Rồi có người đến, 
muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, ghét khổ. Người ta 
nói với người ấy: "Này Bạn, có bốn con rắn độc nảy, với sức 
nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt. Thỉnh thoảng hãy thức 
chúng dậy, thỉnh thoảng hãy tắm cho chúng, thỉnh thoảng 
hãy cho chúng ăn, thỉnh thoảng hãy cho chúng vào huyệt (để 
ngủ). Này Bạn, nếu một trong bốn con rắn độc này, với sức 
nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, tức giận, thời này Bạn, 
Bạn sẽ đi đến chết, hay đau khổ gần như chết. Vậy này Bạn, 
hãy làm những gì Bạn nghĩ cần phải làm". 


4) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, chạy 
trốn chỗ này, chỗ kia. Người ta nói với người ấy: "Này Bạn, 
có năm kẻ sát nhân thù địch này, đang đi theo sau lưng Bạn. 
Chúng nói: 'Khi nào chúng ta thấy nó, chúng ta sẽ giết nó'. 
Này Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ là phải làm". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 189 





5) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 

rắn độc ấy, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá 

sợ hãi năm tên sát nhân thù địch ấy, chạy đi trốn chỗ này, 

chỗ kia. Người ta nói với người ây: "Này Bạn, có một tên thứ 

sáu cướp nhà, giết người, với ngọn kiếm đơ lên, đang đi theo 

sau lưng Bạn. Nó nói: 'Khi nào ta thấy nó, ta sẽ chém đầu 
nó'. Này Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ là phải làm". 


6) Rồi, này các Tý-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
rắn độc, với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ 
hãi năm tên sát nhân thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp 
nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên, chạy đi trốn chỗ này, 
chỗ kia. Rồi người ấy thấy một ngôi làng trống không. Nhà 
nảo người ấy đi vào, người ấy vào chỗ trống không, vào chỗ 
rỗng không, vào chỗ tuyệt không. Người ấy sờ đến đồ dùng 
nào, người ấy sờ chỗ trống không, người ấy sờ chỗ rỗng 
không, người ấy sờ chỗ tuyệt không. Người ta nói với người 
ấy: "Này Bạn, bọn cướp phá hoại làng, sẽ đánh cướp ngôi 
làng trống không này. Này Bạn, hãy làm những gì Bạn nghĩ 
là phải làm". 

7) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy quá sợ hãi bốn con 
rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc mãnh liệt, quá sợ 
hãi năm tên giết người thù địch, quá sợ hãi tên thứ sáu cướp 
nhà, giết người với ngọn kiếm dơ lên, quá sợ hãi các tên 
cướp làng, liền chạy đi trốn chỗ này, chỗ kia. Rồi người ấy 
thấy một đầm nước lớn, bờ bên này đầy những sợ hãi nguy 
hiểm, bờ bên kia được an ồn, không có sợ hãi, nhưng không 
có thuyền để vượt qua, không có cầu để đi qua đi lại. 


8) Rồi này các Tỷ-kheo, người ấy suy nghĩ như sau: 
"Đây là vùng nước đọng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, 
bờ bên kia an ôn, không kinh hãi, nhưng không có thuyền để 
vượt qua, cũng không có cầu bắc qua từ bờ bên này đến bờ 


190 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





bên kia. Nay ta hãy thâu góp cỏ cây, nhành lá, cột lại thành 
chiêc bẻ, nhờ chiêc bè này, tĩnh tân dùng tay chân, ta có thê 
vượt qua bờ bên kia một cách an toàn". 


9) Rồi này các Tỷ-kheo, người Ấy, thâu góp cỏ cây, 
nhành lá, cột lại thành. chiếc bè, nhờ chiếc bè này, tinh tấn 
dùng tay chân, người ấy vượt qua bờ bên kia một cách an 
toàn. VỊ Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền. 


10) Ví dụ này, này các Tý-kheo, Ta làm để giải thích ý 
nghĩa. Và đây là ý nghĩa: 


11) Bốn con rắn độc với sức nóng tột độ, với nọc độc 
mãnh liệt, này các Tỷ-kheo, là đông nghĩa với bôn đại chủng: 
địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. 


12) Năm tên giết người thù địch, này các Tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với năm thủ uân: sắc thủ uân, thọ thủ uẫn, tưởng 
thủ uẫn, hành thủ uần, thức thủ uần. 

13) Tên thứ sáu cướp nhà, giết người với cây kiếm giơ 
lên, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với dục tham. 

14) Ngôi làng trống không, này các Tý-kheo, là đồng 
nghĩa với sáu nội xứ. Này các Tỷ-kheo, nếu một người hiền, 
kinh nghiệm, có trí, tìm hiểu nó với con mắt; vị ấy thấy nó là 
trống không, là Tông không, là tuyệt không... Nếu tìm hiểu nó 
với ý; vị ấy thấy nó là trông không, là rỗng không, là tuyệt 
không. 


15) Bọn cướp phá làng, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với sáu ngoại xứ. Này các Tý-kheo, mắt bị tàn hại trong các 
sắc khả ái và không khả ái. Này các Tỷ-kheo, tai bị tàn hại 
trong các tiếng khả ái và không khả ái. Này các Tỷ-kheo, 
mũi bị tàn hại trong các hương khả ái và không khả ái. Này 
các Tỷ-kheo, lưỡi bị tàn hại trong các vị khả ái và không khả 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 191 





ái. Này các Ty-kheo, thân bị tàn hại trong các xúc khả ái và 
không khả ái. Này các Tỷ-kheo, ý bị tàn hại trong các pháp 
khả ái và không khả ái. 

16) Vùng nước lớn, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
bốn bộc lưu: dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu và vô 
minh bộc lưu. 


17) Bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, này các Tỷ- 
kheo, là đồng nghĩa với thân kiến này. 


18) Bờ bên kia an ôn và không kinh hãi, này các Tỷ- 
kheo, là đông nghĩa với Niêt-bản. 


19) Cái bè, này các Tý-kheo, là đồng nghĩa với Thánh 
đạo Tám ngành. 


20) Tinh tấn dùng tay và dùng chân, này các Tỷ-kheo, 
là đồng nghĩa với tinh tắn, tinh cần. 


21) Vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia và đứng trên đất 
liên, này các Tyỷ-kheo, là đông nghĩa với bậc A-la-hán. 


198. II. Hỷ Lạc (S.iv,175) 
073) 


3) -- Này các Tý-kheo, đầy đủ được ba pháp ấy, một 
Tỷ-kheo ngay trong hiện tại, sống nhiều an lạc, hoan hý, và 
tạo nguyên nhân bắt đầu đoạn tận các lậu hoặc. Thế nào là 
ba? Hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống và chú tâm tỉnh 
giác. 

4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo hộ trì các 
căn? Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, Tỷ-kheo 
không năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo 


192 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





tự chế ngự những nguyên nhân Ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành 
hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi 
nếm vị... thân cảm xúc.... ý nhận thức các pháp, vị ây không 
năm giữ tướng chung, không năm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham 
ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, Tỷ-kheo tự chế ngự 
những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ trì ý căn. 


5) Ví như, này các Tý-kheo, trên đất bằng, tại chỗ ngã 
tư, có chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có roI ngựa đặc 
biệt đang sẵn sàng. Có người mã thuật sư thiện xảo, người 
đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được điều ngự, leo lên 
xe Ấy, tay trái năm lấy dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, 
có thê đánh xe ngựa đi tới đi lui, như thế nào và tại chỗ nào 
theo ý mình muôn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học 
hộ trì, học chế ngự, học điều ngự, học tịnh chỉ sáu căn này. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo hộ trì các căn. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo tiết độ trong 
ăn uông? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chân chánh giác sát 
thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, 
mà chỉ để thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi bị 
thương hại, đề hỗ trợ Phạm hạnh; vị ẫy nghĩ rằng: "Như vậy, 
ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc". 


7) Ví như, này các Tỷ-kheo, một người bôi thuốc vào 
một vết thương để chữa lành vết thương ấy. Ví như một 
người bôi dầu vào trục xe với mục đích để có thể chở đồ 
nặng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo chân chánh giác 
sát thọ dụng món ăn không phải để vui đùa, không phải để 
đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 193 





mình, mà chỉ đề thân này được an trú, được bảo dưỡng, khỏi 
bị thương hại, để hỗ trợ Phạm hạnh; vị ây nghĩ rằng: "Như 
vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ, không cho khởi lên các cảm 
thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an lạc". 


— Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tiết độ trong ăn 
uông. 


8) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú 
tâm tỉnh giác? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ban ngày trong khi đi 
kinh hành hay ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. Ban 
đêm canh một, khi đi kinh hành hay ngôi, tâm trừ sạch các 
chướng ngại pháp. Ban đêm canh giữa, vị ấy nằm phía hông 
bên phải, trong dáng nằm con sư tử, hai chân để trên nhau, 
chánh niệm tỉnh giác, tác ý đến lúc thức dậy. Ban đêm trong 
canh cuối cùng, vị ấy thức dậy và trong khi đi kinh hành và 
ngồi, tâm trừ sạch các chướng ngại pháp. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo chú tâm tỉnh 
giác. 

9) Này các Tý-kheo, đầy đủ ba pháp ấy, Tỷ-kheo ngay 
trong hiện tại, sông nhiêu an lạc, hoan hỷ, và tạo nguyên 
nhân bặăt đâu đoạn tận các lậu hoặc. 

199. IH. Con Rùa (S.1v,177) 

1-2)... 

3) -- Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một con rùa, vào 
buôi chiêu, đang đi kiêm môi dọc theo bờ sông. Một con giả 
can, nảy các Tỷ-kheo, vào buôi chiêu, cũng đi tìm môi dọc 
theo bờ sông. 


4) Này các Tỷ-kheo, con rùa từ đàng xa trông thấy con 
giả can đang đi tìm môi, thấy vậy liền rụt bốn chân và thứ 


194 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





năm là cô vào trong mai rùa của mình vả năm bât động, im 
lặng. 


5) Này các Tý-kheo, con giả can từ đàng xa trông thấy 
con rùa, đi đến con rùa sau khi đến, đứng một bên và nghĩ 
rằng: "Khi nào con rùa này thò ra thân phần nào và cô là thứ 
năm, ngay tại chỗ ấy, ta sẽ năm lấy, bẻ gãy và ăn". 


6) Nhưng, này các Tỷ-kheo, vì rằng con rùa không thò 
ra một thân phân nảo và cổ là thứ năm, nên con giả can nhàm 
chán con rùa và bỏ đi, không năm được cơ hội. 


7) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Ác ma thường xuyên 
không gián đoạn, đứng trong tư thế rình mò các Ông VỚI ý 
nghĩ: "Rất có thê ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt... 


1 


từ cái lưỡi... hay từ ý”. 


8) Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy sống hộ trì các căn. 

Khi mắt thấy sắc, không năm giữ tướng chung, không năm 
giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến nhãn căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, hãy tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì 
nhãn căn, thực hành hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng... mũi 
ngửi mùi... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các 
pháp, không nắm giữ tướng chung, không năm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy 
tự chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành hộ 
trì ý căn. Này các Tỷ-kheo, khi nào các Ông sống hộ trì các 
căn, thời Ác ma nhàm chán các Ông và sẽ bỏ đi, không năm 
giữ được cơ hội, như con giả can đối với con rùa. 

Như rùa dấu thân phần, 

Trong mai rùa của nó. 

Cũng vậy, vị Tỷ-kheo, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 195 





Tháu nhóm mọi tâm tư, 
Không nương tựa một di, 
Không hại một người nào, 
Hoàn toàn đạt tịch tịnh, 
Không nói xấu một di. 
200. IV. Khúc Gỗ (1) (S.iv,179) 


I) Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, trên bờ sông 
Gangà. 


2) Thế Tôn thấy một khúc gỗ lớn trôi theo dòng nước 
sông Hãng, thây vậy liên gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tý-kheo, các Ông có thấy khúc gỗ to lớn 
này đang trôi theo dòng nước sông Hăng không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu khúc gỗ không đâm vào bờ 
bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, 
không mắc cạn trên miếng đất nổi, không bị loài Người nhặt 
lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy 
nước, không bị mục bên trong; như vậy, này các Ty-kheo, 
khúc gỗ ấy sẽ hướng về biên, sẽ xuôi theo biển, sẽ nghiêng 
nhập vào biển. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, dòng sông 
Hằng hướng về biển, xuôi theo biển, nghiêng trôi về biển. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu các Ông không đâm vào bờ 
bên này, không đâm vào bờ bên kia, không chìm giữa dòng, 
không mắc cạn trên miếng đất nồi, không bị loài Người nhặt 
lấy, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị mắc vào xoáy 
nước. không bị mục bên trong; như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông sẽ hướng về Niết-bàn, sẽ xuôi theo Niết-bàn, sẽ 
nghiêng nhập vào Niết-bàn. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ- 
kheo, chánh kiến hướng về Niết-bàn, xuôi theo Niết-bàn, 
nghiêng nhập vào Niết-bàn. 


196 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





4) Khi được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì? Bờ bên kia là gì? 
Thế nào là chìm giữa dòng? Thế nào là mắc cạn trên miếng 
đất nổi? Thế nào là bị loài Người nhặt lấy? Thế nào là bị phi 
nhân nhặt lây? Thế nào là bị mắc vào xoáy nước? Thế nào là 
bị mục nát bên trong? 


5) -- Bờ bên này, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 
nội xứ này. 

6) Bờ bên kia, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu ngoại 
xứ. 

7) Bị chìm giữa dòng, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
hỷ tham. 


8) BỊ mắc cạn trên miêng đât nôi, này Ty-kheo, là đông 
nghĩa với ngã mạn. 


9) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bị người nhặt lấy? Ở đây, 
Tỷ-kheo sống quá liên hệ với cư sĩ, chung vui, chung buôn, 
an lạc khi họ an lạc, đau khổ khi họ bị đau khổ, tự trói buộc 
mình trong các công việc phải làm được khởi lên của họ. 
Đây gọi là Tỷ-kheo bị loài Người nhặt lấy. 


10) Và thế nào, này Tỷ-kheo, là bị phi nhân nhặt lấy? Ở 
đây, Tý-kheo sống Phạm hạnh với ước nguyện được sanh 
cộng trú với một hạng chư Thiên: "Mong răng với giới luật 
này, với cắm giới này, với khổ hạnh này, với Phạm hạnh này, 
ta sẽ trở thành Thiên nhân hay một loài chư Thiên!” Đây, này 
Tỷ-kheo, được gọi là bị phi nhân nhặt lấy. 


11) Bị mắc vào xoáy nước, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa 
với năm dục công đức. 

12) Và này Tỷ-kheo, thế nào là bị mục nát bên trong? Ở 
đây, này Tỷ-kheo, có người thọ tà giới, theo ác pháp, bât 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 197 





tịnh, có những hành vi đáng nghi ngờ, có những hành động 
che đậy, không phải Sa-môn nhưng hiện tướng Sa-môn, 
không phải Phạm hạnh nhưng hiện tướng Phạm hạnh, nội 
tâm bị hủ bại, đầy dục vọng, là một đống rác bẩn. Đây, này 
Ty-kheo, được gọi là bị mục nát bên trong. 


- TỦ Lúc bấy giờ Nanda, người chăn bò, đứng không xa 
Thê Tôn bao nhiêu. 


12) Rồi người chăn bò Nanda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con không đâm vào bờ bên này, con 
không đâm vào bờ bên kia, con không bị chìm giữa dòng, 
con không bị mắc cạn trên miếng đất nồi, con không bị loài 
Người nhặt lấy, con không bị phi nhân nhặt lẫy, con không bị 
mặc vào xoáy nước, con không bị mục nát bên trong. Bạch 
Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất Ø1a VỚI Thế Tôn, 
được thọ đại giới. 


13) -- Này Nanda, hãy đem trả các con bò cho người 
chủ. 

-- Bạch Thế Tôn, chúng sẽ đi trở về. Các bò mẹ đang 
trông mong gặp lại các con bê của chúng. 


-- Tuy vậy, này Nanda, Ông hãy trả lui các con bò cho 
những người chủ. 


14) Rồi Nanda, người chăn bò, sau khi trả lui các con 
bò cho những người chủ, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, bạch 
Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, các con bò đã được trả lui cho những 
người chủ. Bạch Thế Tôn, xin hãy cho con được xuất gia với 
Thế Tôn. Hãy cho con thọ đại giới. 


198 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





15) Nanda, người chăn bò được xuất Ø1a VỚI Thế Tôn, 
được thọ đại giới. Sau khi thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Nanda sông một mình, an tịnh... 

16) Tôn giả Nanda trở thành một vị A-la-hán nữa. 

201. V. Khúc Gỗ (2) (S.iv,1§1) 

1) Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Kimbilà, trên bờ sông Hằng. 

__2) Thế Tôn thấy một khúc gỗ trôi theo dòng nước sông 
Hãng, thây vậy, liên gọi các Tỷ-kheo: 

-- Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy khúc gỗ lớn này 
bị trôi theo dòng nước sông Hăng? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

3) (Như kinh trước cho đến: Nghiêng nhập vào Niết- 
bản). 

4) Được nghe nói vậy, Tôn giả Kimbilà bạch Thế Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, bờ bên này là gì?... (như trên) ... 

12) -- Và này Kimbilà, thế nào là bị mục nát bên trong? 
ỞƠ đây, này Kimbilà, Tỷ-kheo phạm một giới tội (àpatti), một 
giới tội không thê giải trừ. Này Kimbilà, đây gọi là mục nát 
bên trong. 

202. VI. Dục Lậu (S.1v,l82) 

1) Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Sakka, tại 
Kaptlavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong vườn Nigrodha. 

2) Lúc bấy giờ có một hội đường mới của những người 
Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa được 
một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đên ở. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 199 





3) Rồi một số người Sakka ở Kapilavatthu đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


4) Ngồi xuống một bên, các người Sakka ở 
Kapilavatthu bạch Thê Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có hội đường mới của những 
người Sakka ở Kapilavatthu được làm không bao lâu, chưa 
được một Sa-môn, hay Bà-la-môn, hay một người nào đến ở. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn hãy sử dụng ngôi nhà ấy đầu 
tiên, rồi sau các người Sakka ở Kapilavatthu sẽ sử dụng. Như 
vậy, sẽ đưa đến hạnh phúc và an lạc lâu dài cho những người 
Sakka ở Kapilivatthu. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

5) Những người Sakka ở Kapilavatthu sau khi biết Thế 
Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rồi đi đến hội đường mới Ấy. 
Sau khi đến, họ cho trải toàn bộ hội đường với những tắm 


đệm, cho bày biện các chỗ ngồi, cho sắp đặt ghẻ nƯỚC, cho 
treo đèn dâu, rôi đi đên Thê Tôn; sau khi đên, bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, toàn bộ hội đường đã được trải đệm. 
Các chỗ ngôi đã được bày biện. Một ghè nước đã được đặt 
sẵn. Ngọn đèn dầu đã được treo lên. Nay Thế Tôn hãy làm gì 
Ngài nghĩ là phải thời. 

6) Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ- 
kheo đi đến hội đường mới; sau khi đến, rửa chân, đi vào hội 
đường và ngồi dựa vào cây cột ở giữa, mặt hướng về phía 
Đông. Chúng Tỷ-kheo, sau khi rửa chân, bước vào hội 
đường, và ngồi dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng về 
phía Đông, với Thế Tôn trước mặt. Các người Sakka ở 
Kapilavatthu, sau khi rửa chân, bước vào hội đường, ngồi 


200 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





dựa vào bức tường phía Đông, hướng mặt về phía Tây, với 
Thê Tôn phía trước mặt. 

7) Rồi Thế Tôn, phần lớn của đêm, với pháp thoại 
thuyêt giảng, khích lệ, làm cho phân khởi, làm cho hoan hỷ 
các người Sakka ở Kapilavatthu. Rôi Thê Tôn giải tán họ với 
câu: 

- Này các Sakka, đêm đã quá khuya, nay các Ông hãy 
làm những gì các Ong nghĩ là hợp thời. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

__ Các người Sakka ở Kapilavatthu vâng đáp Thế Tôn, từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thê Tôn, thân hữu hướng về 
Ngài rôi ra đi. 

8) Rồi Thế Tôn, sau khi các người Sakka ở 
Kapilavatthu ra đi không bao lâu, liên gọi Tôn giả Mahà 
Mogøsalàna: 

- — Này Moggalàna, chúng Tỷ-kheo đã đoạn trừ được 
buôn ngủ. Này Moggalàna, hãy thuyêt pháp thoại cho chúng 
Tỷ-kheo. Ta nay bị đau lưng, Ta muôn năm xuông. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Mahà Moggalàna vâng đáp Thế Tôn. 


9) Rồi Thế Tôn cho xếp y Sanghàti (Tăng-già-lê) gập 
bốn lại, và nằm xuống phía hông bên phải, trong dáng nằm 
con sư tử, hai chân gác trên nhau, chánh niệm tỉnh giác, tác ý 
đến lúc thức dậy. 


10) Ở đây, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tý-kheo: 
-- Này chư Hiền. 
-- Thưa Hiền giả. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 201 





Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. Tôn 
giả Mahà Mogøgalàna nói như sau: 


-- Này chư Hiền, tôi sẽ giảng cho chư Hiền về pháp 
môn nhiễm dục lậu, và pháp môn không nhiễm dục lậu. Hãy 
lăng nghe và suy nghiệm kỹ. Tôi sẽ giảng. 


-- Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 
Tôn giả Mahà Moggalàna nói như sau: 


11) -- Và này chư Hiền, thế nào là nhiễm dục lậu? Ở 
đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc 
khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm 
không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện 
pháp ây khởi lên không được trừ diệt không có dư tàn... Khi 
lưỡi nêm vị... Khi ý biết các pháp, thiên chấp pháp khả ái, 
ghét bỏ pháp không khả ái, sống với thân niệm không an trú, 
với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên không được trừ diệt không có dư tàn. 

12) Này chư Hiền, đây gọi là Tỷ-kheo bị nhiễm dục lậu 
đối với các sắc do mắt nhận thức... đối với các vị do lưỡi 
nhận thức... đối với các pháp do ý nhận thức. Tỷ-kheo sống 
như vậy, này chư Hiền, nếu Màra có đến Vị ây, ngang qua 
mắt, Màra năm được cơ hội, Màra nằm được đối tượng... 
Nếu Màra có đến vị Ấy, ngang qua lưỡi, Màra nắm được cơ 
hội, Màra nắm được đối tượng.... Nếu Màra có đến vị Ấy, 
ngang qua ý, Màra nắm được cơ hội, Màra năm được đối 
tượng. 


13) Cũng vậy, này chư Hiền, như một cái nhà lợp băng 
cây lau hay cỏ, héo khô, không có nhựa, xưa đên ba bôn 


202 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





năm. Nếu từ phương Đông có người đến, với bó đuốc cháy 
đỏ, ngọn lửa sẽ năm được cơ hội, sẽ nắm được đối tượng. 
Nếu một người từ phương Tây đến... Nếu một người từ 
phương Bắc đến... Nếu một người từ phương Nam đến... Nếu 
một người từ phương dưới đến... Nếu một người từ phương 
trên đến, hay một người bất cứ từ ở đâu đến, với Dó đuốc 
cháy đỏ, ngọn lửa năm được cơ hội, ngọn lửa năm được đối 
tượng. Cũng vậy, này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống như vậy. 
Nếu Màra có đến vị ây, ngang qua mắt, Màra nắm được cơ 
hội, Màra năm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị ấy, 
ngang qua luõi... Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua ý, Màra 
năm được cơ hội, Màra năm được đối tượng. 


14) Này chư Hiền, sống như vậy, các sắc chinh phục vị 
Tỷ-kheo, không phải vị Tý-kheo chinh phục các sắc. Các 
tiếng chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chinh 
phục các tiếng. Các hương chinh phục vị Tỷ-kheo, không 
phải vị Tỷ-kheo chinh phục các hương. Các vị chính phục vị 
Ty-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chính phục các vị. Các xúc 
chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ-kheo chính phục 
các xúc. Các pháp chinh phục vị Tỷ-kheo, không phải vị Tỷ- 
kheo chinh phục các pháp. Này chư Hiền, đây được gọi là 
Tỷ-kheo bị sắc chinh phục, bị tiếng chinh phục, bị hương 
chinh phục, bị vị chính phục, bị xúc chính phục, bị pháp 
chính phục, không phải không bị chính phục. Chinh phục vị 
ấy là các ác bất thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, đầy 
sợ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương lai là già 
chết. Như vậy, này chư Hiên, là nhiễm dục lậu. 


15) Và này chư Hiền, thế nào là không nhiễm dục lậu? 
Ở đây, này chư Hiền, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không thiên 
chấp sắc khả ái, không ghét bỏ sắc không khả ái, sông an trú 
thân niệm, với tâm vô lượng. VỊ â ẫy như thật rõ biết tâm giải 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 203 





thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn... Khi lưỡi nếm vị... 
Khi ý biết các pháp, vị ấy không thiên chấp các pháp khả ái, 
không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống an trú thân niệm, 
với tâm vô lượng. Vị ấy như thật biết rõ tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp khởi lên 
được đoạn diệt không có dư tàn. Này chư Hiền, đây gọi là vị 
Tỷ-kheo không bị nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận 
thức... đối với các vị do lưỡi nhận thức... đối với các pháp do 
ý nhận thức... Tỷ-kheo sông như vậy, này chư Hiền, nếu 
Màra có đến vị ấy, ngang qua mắt, Màra không năm được cơ 
hội, Màra không năm được đối tượng... Nếu Màra có đến vị 
ây, ngang qua lưỡi, Màra không năm được cơ hội, Màra 
không nắm được đối tượng... Nếu Màïa có đến vị Ấy, ngang 
qua ý, Màra không năm được cơ hội, Màra không năm được 
đối tượng. 


16) Ví như, này chư Hiền, một cái nhà có nóc nhọn hay 
một giảng đường có nóc nhọn xây bằng đất dày, vừa mới xoa 
trét, nếu có người từ phương Đông lại với ngọn đuốc cháy đỏ, 
ngọn lửa không năm được cơ hội, không năm được đối 
tượng... từ phương Tây đến... từ phương Bắc đến... từ phương 
Nam đến... từ phương dưới đến... từ phương trên đến hay từ 
bất cứ phương nào đến, với ngọn đuốc cháy đỏ, ngọn lửa 
không năm được cơ hội, không nắm được đối tượng. 


17) Sống như vậy, này chư Hiền, Tỷ-kheo chinh phục 
các sác, không phải các sắc chính phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo 
chinh phục các tiếng, không phải các tiếng chinh phục Tý- 
kheo. Tỷ-kheo chinh phục các hương, không phải các hương 
chinh phục Tỷ-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các vị, không phải 
các vị chinh phục Ty-kheo. Tỷ-kheo chinh phục các xúc, 
không phải các xúc chính phục Ty-kheo. Tỷ-kheo chính phục 


204 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





các pháp, không phải các pháp chinh phục Tỷ-kheo. Này chư 
Hiền, đây gọi là Tỷ-kheo chinh phục các sắc, chinh phục các 
tiếng, chính phục các hương, chính phục các vị, chính phục 
các xúc, chinh phục các pháp, không phải bị chính phục. 
Chính vị ấy chinh phục các ác bắt thiện pháp bị nhiễm ô, đưa 
đến tái sanh, đầy sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục tương lai là 
già chết. Như vậy, này chư Hiên, là không nhiễm dục lậu. 

18) Rồi Thế Tôn ngồi dậy và gọi Tôn giả Màha 
Mogøsalàna: 

-- Lành thay, lành thay, này Moggalàna! Lành thay, này 
Moggalàna! Ông đã thuyết cho các Tỷ-kheo về pháp môn 
nhiễm dục lậu và pháp môn không nhiễm dục lậu. 


19) Tôn giả Mahà Moggalàna thuyết như vậy. Bậc Đạo 
Sư chấp nhận. Các Tỷ-kheo ây hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Mahà Moggalàna thuyết. 


203. VII. Khô Pháp (S.iv,188) 
l2}.. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, khi nào một Tỷ-kheo như thật rõ 
biết sự tập khởi, sự chấm dứt của tất cả khổ pháp, khi Ấy, các 
dục được thấy. Khi vị ấy thấy dục (kàmả), thời dục 
(kàmachanda), dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục 
không có tùy miên nơi vị ấy. Như vậy, sở hành và sở trú của 
vị ây được giác tri. Vì rằng, do sở hành như vậy, các tham ái, 
ưu, bi, các ác bất thiện pháp không có tôn chỉ. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo như thật rõ 
biết sự tập khởi, và sự chấm dứt tất cả khổ pháp? Đây là sắc, 
đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ, đây là 
thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt. Đây là tưởng... Đây là các 
hành... Đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 205 





diệt. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật rõ biết sự 
tập khởi và sự đoạn diệt của tât cả khô pháp. 


5) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo thấy 
được các dục? Khi các dục được thấy, thời dục, dục ái, dục 
mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Ví 
như, này các Tý-kheo, có một hỗ than sâu hơn thân người, 
đầy vun than hừng, không có ngọn, không có khói. Rồi có 
người đi đến, muốn sống, không muôn chết, muốn lạc, ghét 
bỏ khô. Rồi hai người lực sĩ đến, kẹp người ấy vào trong các 
cánh tay, và kéo người ấy đến hồ than hừng. Người ấy vật vã 
thân bên này, bên kia. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, người ấy 
được biết rằng: "Ta sẽ rơi vào trong hồ than hừng này. Do 
nhân này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết". Cũng 
vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo thấy các dục như hồ than 
hừng và aI thấy được các dục, thời dục, dục ái, dục mê, dục 
nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. 

6) Thế nào, này các Tý-kheo, là sở hành và sở trú của 
Ty-kheo được giác tri? Vì rằng, do sở hành như vậy, các 
tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp không có tồn chỉ. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, một người đi vào một khu rừng đầy 
những gai góc, trước mặt người ấy là gai, phía Tây... phía 
Bắc... phía Nam... người ấy là gai, phía dưới người ây là gai, 
phía trên người ấy là gai. Chỗ nào người ấy đi tới hay chỗ 
nào người Di đi lui, người ấy nghĩ: "Mong sao tôi chớ có bị 
vướng gai". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với sự vật gì 
khả áI, khả lạc, sự vật ẫy được gọi là gai trong giới luật của 
bậc Thánh. 


7) Sau khi biết vậy, này các Tỷ-kheo, hộ trì và không 
hộ trì cần phải được hiểu. 

8) Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là không hộ trì? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mát thây sắc, thiên châp các 


206 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả ái, sống với thân niệm 
không an trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác bất 
thiện pháp ấy khởi lên không được đoạn diệt không có dư 
tàn. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 


9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là được hộ trì? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, không thiên 
chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không khả ái, 
sông với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật 
rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, các ác 
bất thiện pháp ấy khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn... 
khi lưỡi nễm vị... khi ý biết pháp, không thiên chấp các pháp 
khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống với thân 
niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp ấy 
khởi lên được đoạn diệt không có dư tàn. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là có hộ trì. 


10) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sở hành như vậy, sở trú 
như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên các ác 
bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng liên hệ đến kiết sử. 
Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là niệm được khởi lên. Mau lẹ, 
vị ấy từ bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không cho 
hiện hữu. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người làm rơi hai 
hay ba giọt nước trên một nôi sắt được hơ nóng cả ngày. 
Chậm chạp, này các Tỷ-kheo, là sự rơi xuống của các giọt 
nước. Mau chóng, chúng đi đến đoạn diệt, hoại diệt. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, đôi lúc và đôi khi niệm bị thất thoát, khởi lên 
các ác bất thiện pháp, các ức niệm, ước vọng liên hệ đến kiết 
sử. Chậm chạp, này các Ty-kheo, là nệm được khởi lên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 207 





Mau lẹ, vị ẫy từ bỏ (trạng thái ấy), gột sạch, chấm dứt, không 
cho hiện hữu. 


I1) Như vậy, này các Tỷ-kheo, sở hành như vậy, sở trú 
như vậy của Tỷ-kheo được giác tri. Do sở hành, sở trú như 
vậy, các tham ái, ưu, bi, các ác bất thiện pháp không có tồn 
chỉ. Này các Ty-kheo, Tỷ-kheo ấy với sở hành như vậy, sở 
trú như vậy, nêu có quốc vương hay đại thần của vua, bạn bè, 
thân hữu hay bà con huyết thống đến dâng cúng tài sản và 
nói: "Hãy đến đây, này Bạn! Sao lại để những y vàng ấy 
hành hạ Bạn? Sao lại sống với đầu trọc và bình bát? Hãy 
hoàn tục, thọ hưởng tải sản và làm các công đức". Này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy có sở hành như vậy, có sở trú như vậy, 
sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như vậy không xảy ra. 


12) Ví như, này các Tỷ-kheo, sông Hằng hướng về phía 
Đông, xuôi về phía Đông, nghiêng nhập vào phía Đông. Rồi 
một đám dân chúng đông người đến với xuống, cuốc, giỏ và 

øi: "Chúng ta hãy làm cho sông Hằng này hướng về phía 
Tây, xuôi về phía Tây, nghiêng nhập vào phía Tây". Các Ông 
nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, đám dân chúng đông người 
ấy có thể làm cho sông Hằng hướng về phía Tây, xuôi về 
phía Tây và nghiêng nhập vào phía Tây không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Vì sao? 

¬ VÌ sông Hằng này, bạch Thế Tôn, hướng về phía 
Đông, xuôi vê phía Đông, nghiêng nhập vào phía Đông; 
không có dễ gì làm cho hướng về phía Tây, xuôi về phía 


Tây, nghiêng nhập vào phía Tây được. Chỉ có đám dân 
chúng đông người ấy chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng thôi. 


13) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy với sở 
hành như vậy, sở trú như vậy, nêu có quôc vương hay đại 


208 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





thần của vua, bạn bè, thân hữu, hay bà con huyết thống đến 
dâng cúng tài sản và nói: "Hãy đến đây, này Bạn. Sao lại để 
những y vàng ấy hành hạ Bạn? Sao lại sống với đầu trọc và 
bình bát? Hãy hoản tục, thọ hưởng tài sản và làm các công 
đức". Này các Tý-kheo, Tý-kheo ấy có sở hành như vậy, có 
sở trú như vậy, sẽ từ bỏ học pháp và hoàn tục; sự việc như 
vậy không xảy ra. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì tâm của vị ẫây 
đã lâu ngày hướng về viễn ly, xuôi về viễn ly, nghiêng nhập 
vào viên ly; do vậy sự hoàn tục không xảy ra. 


204. VIII. Phải Gọi Là Gì (Kimsukà) (S.iv,191) 


l§ 

2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến một Tý-kheo khác, sau khi 
đên, nói với Tỷ-kheo ây: 

-- Cho đến như thế nào, này Hiền giả, sự thấy của Tỷ- 
kheo khéo thanh tịnh? 

-- Này Hiền giả, Tỷ-kheo khi nào như thật rõ biết sự tập 
khởi và sự đoạn diệt của sáu xúc xứ; cho đên như vậy, này 
Hiên giả, sự thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 

3) Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi 
của Tyỷ-kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác và nói: 

-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của Tỷ- 
kheo khéo thanh tịnh? 

-- Này Hiền giả, khi nào Tý-kheo như thật rõ biết sự tập 
khởi và sự đoạn diệt của năm thủ uân; khi ây, này Hiên giả, 
sự thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 

4) Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời của Tỷ- 
kheo kia, liên đi đên một Tỷ-kheo khác nữa và nói: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 209 





-- Này Hiền giả, cho đến như thế nào, sự thấy của Tỷ- 
kheo khéo thanh tịnh? 


-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập 
khởi và sự châm dứt của bôn đại chủng; khi ây, này Hiên giả, 
sự thây của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh. 

5) Rồi Tỷ-kheo ấy không thỏa mãn... 


-- Này Hiên giả, khi nào Tỷ-kheo như thật rõ biết rằng, 
phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy đều phải đoạn 
diệt; khi ấy, này Hiền giả, sự thấy của Tỷ-kheo khéo thanh 
tịnh. 


6) Rồi Tý-kheo ấy không thỏa mãn với câu trả lời câu 
hỏi của Tý-kheo kia, liền đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con đi đến một Tyỷ-kheo và nói 
với Tỷ-kheo ấy: "Cho đến như thế nào, này Hiền giả, sự thấy 
của Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" Khi được nói vậy, Tỷ-kheo 
ẫy nói với con: "Khi nào như thật tuệ tri sự tập khởi và sự 
chấm dứt của sáu xúc xứ; khi ấy, này Hiền giả, sự thấy của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh". Bạch Thế Tôn, con không thỏa 
mãn câu trả lời của Tỷ-kheo kia nên đi đến một Tỷ-kheo 
khác; sau khi đến, con nói với Tỷ-kheo ấy: "Cho đến như thế 
nào, này Hiền giả, sự thấy của một Tý-kheo khéo thanh 
tịnh?" Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ấy nói với 
con: "Khi nào, này Hiền giả, Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập 
khởi và sự chấm dứt của năm thủ uẫn... như thật tuệ tri sự tập 
khởi và sự chấm dứt của bốn đại chủng... như thật tuệ tri 
rằng, phàm có pháp gì được tập khởi, tất cả pháp ấy bị đoạn 
diệt, cho đến như vậy, này Hiền giả, Sự thấy của Tỷ-kheo 
khéo thanh tịnh". Bạch Thế Tôn, con không thỏa mãn câu trả 


210 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





lời câu hỏi của Tỷ-kheo kia nên con đi đến Thế Tôn và bạch 
Thê Tôn: "Cho đên như thê nào, bạch Thê Tôn, sự thây của 
Tỷ-kheo khéo thanh tịnh?" 


7) —- Ví như, này Tỷ-kheo, một người chưa từng thấy 
cây kimsuka, người ấy đi đến một người khác đã thấy cây 
kimsuka và nói: "Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?". Người 
ấy đáp như sau: "Này Bạn, cây kimsuma màu đen, như một 
khúc cây bị cháy". Như vậy, này Tỷ-kheo, trong thời gian ấy, 
cây kimsuka đối với người ấy là giống như người kia đã 
thấy. Rồi, này Tỷ-kheo, người ây không thỏa mãn với câu trả 
lời của người kia, liền đi đến một người khác đã thấy cây 
kimsuka, sau khi đến, hỏi người ấy: "Này Bạn, cây kimsuka 
là thế nào?” Người kia trả lời: "Này Bạn, cây kimsuka màu 
đỏ, giống như một đống thịt". Và này Tỷ- -kheo, như vậy 
trong thời gian ấy, cây kimsuka đối với người Ấy, là giông 
như người kia đã thấy. Rồi, này Tỷ-kheo, người ấy không 
thỏa mãn với câu trả lời của người kia, đi đến một người 
khác đã thấy cây kimsuka, sau khi đến nói với người ấy: 
"Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người kia trả lời: "Này 
Bạn, cây kimsuka bị lột vỏ, vỏ bị nứt nẻ ra như cây keo 
(siriso)". Này Tỷ-kheo, trong thời gian ây, cây kimsuka đối 
với người ây là giông như người kia đã thấy. Rồi, này Tý- 
kheo, người ây không thỏa mãn với câu trả lời của người kia, 
liền đi đến một người khác đã thấy cây kimsuka, sau khi đến, 
nói với người ấy: "Này Bạn, cây kimsuka là thế nào?" Người 
kia nói như sau: "Này Bạn, cây kimsuka có lá rậm rạp, bóng 
của nó dày và rậm, như cây bàng”. Như vậy, này Tỷ-kheo, 
trong thời gian ấy, cây kimsuka đối với người ấy là giống 
như người kia đã thấy. Cũng vậy, này Tỷ-kheo, tùy theo sự 
thấy của Chân nhân ấy khéo thanh tịnh, tùy thuộc theo đấy, 
họ đã trả lời. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 211 





8) Ví như, này Tỷ-kheo, có ngôi thành của vua ở biên 
giới được xây dựng với pháo đải kiên cố, với tường và tháp 
canh kiên có và có đến sáu cửa thành. Tại đấy có người giữ 
cửa thành, là bậc thông minh, có kinh nghiệm và có trí, ngăn 
chận những người không quen biết, cho vào những người 
quen biết. Từ phương Đông, hai người sứ giả cấp tốc đi đến, 
và nói với người giữ cửa thành: "Này Bạn, vị chủ thành trì 
này ở đâu?" Người giữa cửa thành ây nói: "Thưa các Tôn 
giả, VỊ ấy đang ngôi giữa ngã tư đường”. Hai người sứ giả ây 
cầp tốc tuyên bồ lời như thật ngữ cho vị chủ ngôi thành, rôi 
tiếp tục đi theo con đường họ đến. Từ phương Tây, lại hai 
người sứ giả cấp tốc đi đến... từ phương Bắc, lại hai người sứ 
giả cấp tốc đi đến, và nói với người giữ cửa thành: "Này Bạn, 
vị chủ thành trì này ở đâu?" Người giữ cửa thành ây nói: 
“Thưa các Tôn giả, vị ây đang ngôi giữa ngã tư đường". Rồi 
hai người sứ giả ây cấp tốc tuyên bố lời như thật ngữ cho vị 
chủ ngôi thành, rồi tiếp tục theo con đường họ đến. 


9) Này Tý-kheo, Ta nói ví dụ để giải thích ý nghĩa, và 
đây là ý nghĩa: Ngôi thành, này Tý-kheo, là đồng nghĩa với 
thân do bốn đại chủng tạo thành này, do cha mẹ sanh, do 
cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, tiêu mòn, tiêu hao, hủy 
hoại, hủy diệt. Sáu cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu 
nội xứ. Người giữ cửa, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với niệm. 
Hai vị sứ giả cấp tốc, này Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với chỉ và 
quán. Người chủ ngôi thành là đồng nghĩa với thức. Ở giữa 
tại ngã tư đường là đồng nghĩa với bốn đại chủng: địa giới, 
thủy giới, hỏa giới và phong giới. Lời như thật ngữ, này Tỷ- 
kheo, là đồng nghĩa với Niết-bàn. Theo con đường họ đến là 
đồng nghĩa với con đường Thánh đạo Tám ngành. Như 
chánh tri kiến... chánh định. 


205. IX. Đèn Tỳ Bà (S.1v,195) 


212 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 
1-2)... 


3) --Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào đối 
với các sắc do mắt nhận thức có khởi lên dục (chanda), tham, 
sân, si hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng cho khởi lên 
như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, đầy kinh 
khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm, con đường ác, con đường 
tà, con đường đây trộm cướp. Con đường này là con đường 
do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do thiện nhân 
dùng. Như vậy, với ý nghĩ: "Đây không phải con đường 
xứng đáng cho ta". Hãy ngăn chận tâm đừng cho khởi lên 
như vậy đối với các sắc do mắt nhận thức... Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo hay Tỷ-kheo-ni nào đối với các vị do lưỡi 
nhận thức... đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên 
dục, tham, sân, si hay hận tâm; hãy ngăn chận tâm đừng cho 
khởi lên như vậy. Con đường này là con đường đầy sợ hãi, 
đầy kinh khủng, đầy gai góc, đầy rừng rậm, con đường ác, 
con đường tà, con đường đây trộm cướp. Con đường này là 
con đường do phi thiện nhân dùng, không phải con đường do 
thiện nhân dùng. Như vậy với ý nghĩ: "Đây không phải con 
đường xứng đáng cho ta", hãy ngăn chận tâm đừng cho khởi 
lên như vậy đối với các pháp do ý nhận thức. 





4) Ví như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì phóng dật (lơ đãng). Có con bò ăn lúa mì, 
xâm phạm lúa mì, xâm phạm lúa mì ấy và mê say ăn một 
cách thỏa thích. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm 
phu không hộ trì đối với sáu xúc xứ, mê say thọ dụng một 
cách thỏa thích đối với năm dục công đức. 


5) Ví như, này các Tỷ-kheo, lúa mì đã chín và một 
người giữ lúa mì không phóng dật. Có con bò ăn lúa mì, xâm 
phạm lúa mì ấy. Người giữ lúa mì năm chắc cái lỗ mũi của 
con bò; sau khi năm chắc cái lỗ mũi, người ấy rị chặt trên cái 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 213 





trán. Sau khi rị chặt trên cái trắn, với cái gậy, người ẫy đánh 
con bò một trận nên thân. Sau khi lây gậy đánh cho một trận 
nên thân, người ây thả con bò đi. 


Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo... 


Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, có con bò ăn lúa mì, xâm 
phạm lúa mì Ấy. Người giữ lúa mì năm chặt cái mũi con bò; 
sau khi năm chắc cái mũi, người ấy rị chặt trên cái trán. Sau 
khi rị chặt trên cái trán, với cái gậy, người ấy đánh con bò 
một trận nên thân. Sau khi lấy gậy đánh con bò một trận nên 
thân, người ấy thả con bò đi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, con 
bò ăn lúa mì ấy đi vào làng, hay đi vào rừng, hay khi đứng, 
hay ngồi, nó không xâm phạm lúa mì ấy, vì nó nhớ đến cảm 
xúc cái gậy lần trước. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi nào 
Ty-kheo có tâm chơn trực, chánh trực đối với sáu xúc xứ, 
thời nội tâm được an trú, tịnh chỉ, nhứt tâm, Thiền định. 


6) Ví như, này các Tỷ-kheo, một vị vua hay đại thần 
của vua từ trước chưa từng được nghe tiếng đàn tỳ bà, nay 
được nghe tiếng đàn tỳ bà, vị ấy nói: "Này Bạn, tiếng ấy là 
tiếng øÌ, khả ái như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say 
đăm như vậy, hấp dẫn như vậy?” Họ nói với vị ấy: "Thưa 
Tôn giả, đây là đàn tỳ bà, với tiếng khả ái như vậy, mê ly 
như vậy, khả lạc như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như 
vậy". Vị ấy nói như sau: "Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy về cho 
ta". Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: "Thưa 
Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ái như vậy, khả lạc như 
vậy, mê ly như vậy, say đấm như vậy, hấp dẫn như vậy". Vị 
ấy bèn nói: "Thôi vừa rồi đối với ta vê đàn tỳ bà này. Hãy 
đem tiếng lại cho ta". Họ thưa với vị ấy: "Thưa Tôn giả, cái 
này được gọi là đàn tỳ bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có 
số lớn thành phần. Nhờ nhiều thành phần này nên đàn phát 
âm. Như duyên cái bầu, duyên cái da, duyên cái cán, duyên 


214 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





cái đầu, duyên cái dây, duyên cái cung, duyên nỗ lực thích 
nghi của người. Như vậy, thưa Tôn giả, cái này gọi là đàn tỳ 
bà, gồm có nhiều thành phần, gồm có số lớn thành phần. Nhờ 
gồm nhiều thành phần này nên đàn phát âm". Rồi vua ấy đập 
đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh; sau khi đập bề đàn 
tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ; sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy lửa 
đốt; sau khi lấy lửa đốt, vị ẫy vun lại thành đống tro; sau khi 
vun lại thành đống tro, vị ấy đem quạt đồng tro lớn ấy trước 
làn gió mạnh, hay để chúng trôi theo dòng nước sông chảy 
mạnh. Rồi vị ấy nói: "Thật là hạ liệt, cái gọi đàn tỳ bà này, 
dầu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, đại chúng thường phóng dật, 
bị hướng dẫn sai lạc". 


7) Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo quán sát sắc 
cho đên sở thú của sắc, quán sát thọ... quán sát tưởng... quán 
sát các hành... quán sát thức cho đên sở thú của thức. Trong 
tât cả quán sát này, không có cái gì là "Tôi", là "Của tôi", là 
"Tôi là" cả. 

206. X. Sáu Sanh Vật (S.1v,198) 

1-2)... 


3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, có người thân bị thương 
tích, thân bị lở loét, đi vào một khu rừng đây gai góc. Cỏ và 
gai đâm thủng chân người ấy, và cào rách thân lở loét của 
người ây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ấy do nhân 
duyên ấy còn cảm thọ khổ ưu nhiều hơn nữa. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, ở đây có Tỷ-kheo đi vào làng hay đi vào rừng 
gặp người chỉ trích Tỷ-kheo ấy, và người chỉ trích nói rằng: 
"Tôn giả làm như vậy, sở hành như vậy là gai bất tịnh trong 
làng". Biết răng vị ấy là gai, sau khi biết như vậy, cả hai 
(người Tỷ-kheo và người chỉ trích) cần phải hiểu là không hộ 
trì và có hộ trì. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 215 





4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không hộ trì? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, thiên chấp sắc 
khả ái, ghét bỏ sắc không khả ái, sống với thân niệm không an 
trú, với tâm nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật tuệ tri tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các ác bất thiện pháp ẫy 
khởi lên không được đoạn diệt không có dư tàn... khi tai nghe 
tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm 

c... khi ý nhận biết pháp, thiên chấp pháp khả ái, ghét bỏ 
pháp không khả ái, sông với thân niệm không an trú, với tâm 
nhỏ hẹp. Vị ấy không như thật tuệ trí tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát; chính ở nơi ấy, các ác, bất thiện pháp ấy khởi lên không 
được đoạn diệt không có dư tàn... 


5) Ví như, này các Tý-kheo, có người bắt được sáu sinh 
vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và cột 
chúng với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con rắn, 
người ây cột với sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con cá 
sâu, người ấy cột một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được 
con chim, người ấy cột với sợi dây vững chắc... Sau khi bắt 
được con chó, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau 
khi bắt được con giả can, người ấy cột với một sợi dây vững 
chắc. Sau khi bắt được con khi, người ấy cột với một sợi dây 
vững chắc. Sau khi cột chúng với những sợi dây vững chắc, 
người ấy cột một cái gút ở chính giữa và thả chúng đi. Này 
các Tỷ-kheo, sáu con sinh vật Ấy, VỚI giới loại sai khác, với 
chỗ tìm món ăn sai khác, mỗi con sẽ lôi kéo tùy theo chỗ tìm 
món ăn và giới loại sai biệt của mình. Con rắn lôi kéo, nghĩ 
rằng: "Ta sẽ đi vào gò mối". Con cá sấu lôi kéo, nghĩ rằng: 
"Ta sẽ đi vào trong nước". Con chim lôi kéo, nghĩ răng: "Ta 
sẽ bay lên trời".Con chó lôi kéo, nghĩ rằng: " Ta sẽ đi vào 
làng". Con giả can lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào nghĩa 
địa". Con khỉ lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào rừng". Này 
các Tỷ-kheo, khi nào sáu con sinh vật ẫy trở thành mệt mỏi, 


216 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





khi Ấy, con sinh vật nào mạnh hơn các sinh vật còn lại, được 
chúng đi theo, chúng tuân theo, chúng phục tùng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo thân niệm không tu tập, không 
làm cho sung mãn, con mắt sẽ lôi cuốn nó đối với các sắc 
khả ái và ghét bỏ đối với các sắc không khả ái... Ý sẽ lôi 
cuốn nó đối với các pháp khả ái và ghét bỏ đối với các pháp 
không khả ái. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là không hộ trì. 
6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hộ trì? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc, 
không thiên chấp các sắc khả ái, không ghét bỏ các sắc không 
khả ái, sống với thân niệm an trú, với tâm vô lượng. Vị ấy như 
thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát; chính ở nơi đây, các 
ác bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt không có dư tản... 
khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nêm vị... 
khi thân cảm xúc... khi ý biết các pháp, không thiên chấp các 
pháp khả ái, không ghét bỏ các pháp không khả ái, an trú thân 
niệm, với tâm vô lượng. Vị ấy như thật rõ biết tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát; chính ở nơi đây các ác bất thiện pháp ấy khởi 
lên được đoạn diệt không có dư tàn. 

7) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bắt được sáu con 
sinh vật, giới loại khác nhau, chỗ tìm món ăn khác nhau, và 
cột chúng với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt được con 
rắn, người ấy cột với một sợi dây vững chắc. Sau khi bắt 
được con cá sấu... Sau khi bắt được con chim... Sau khi bắt 
được con chó... Sau khi bắt được con giả can... Sau khi bắt 
được con khi, người ấy cột với sợi dây vững chắc. Sau khi 
cột chúng với sợi dây vững chắc, người ấy cột vào một cái 
cột hay cái trụ vững chắc. Rồi, này các Tỷ-kheo, sáu con sinh 
vật ây, với giới loại sai khác, với chỗ tìm món ăn sai khác, 
mỗi con sẽ lôi kéo, tùy theo chỗ tìm món ăn và giới loại sai 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 217 





biệt của mình. Con rắn lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào gò 
mối". Con cá sấu lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào trong 
nước". Con chim lôi kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ bay lên trời". Con 
chó lôi kéo, nghĩ rằng: "Ta sẽ đi vào làng". Con giả can lôi 
kéo nghĩ rằng: "Ta sẽ đi đến nghĩa địa". Con khỉ lôi kéo, nghĩ 
rằng: “Ta sẽ đi vào rừng”. Này các Tỷ-kheo, khi nào sáu con 
sinh vật ấy. trở thành mệt mỏi, chúng sẽ đứng gần bên, ngồi 
gần bên, nằm gần bên cái cột ấy hay cái trụ ấy. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo thân niệm được tu tập, 
được làm sung mãn, con mắt không lôi kéo vị ấy theo các sắc 
khả ái, đối với các sắc không khả ái, không ghét bỏ... lưỡi 
không lôi kéo vị ấy theo các vị khả ái, đối với vị không khả 
ái, không có ghét bỏ... ý không lôi kéo vị ấy theo các pháp 
khả ái, đối với pháp không khả ái, không có ghét bỏ. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hộ trì. 


8) Cái cột hay cái trụ vững chắc, này các Tỷ-kheo, là 
đồng nghĩa với thân niệm. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy học 
tập như sau: "Chúng ta sẽ tu tập thân niệm, làm cho sung 
mãn, làm cho như thành cỗ xe, làm cho như thành cơ sở, an 
trú, tích tập, khéo nỗ lực". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ông cần phải học tập. 


207. XI. Bó Lúa (S.1v,201) 
1-2)... 
3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một bó lúa quăng tại ngã 


tư đường, rồi sáu người đến, tay cầm cái đập và họ đập bó 
lúa ây với sáu cái đập (vyàkggì) 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, bó lúa ấy được khéo đập 
với sáu cái đập ây. Rôi một người thứ bảy đên, tay câm cái 
đập, và người ây đập bó lúa ây với cái đập thứ bảy. Như vậy, 


218 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





này các Tý-kheo, bó lúa ấy lại càng được khéo đập với cái 
đập thứ bảy. 


4) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu bị 
đập trong con mắt bởi những sắc khả ái và không khả ái... bị 
đập trong lưỡi bởi những vị khả ái và không khả ái... bị đập 
trong ý bởi những pháp khả ái và không khả ái. Này các Tỷ- 
kheo, nếu kẻ vô văn phàm phu ấy lại nghĩ đến tái sanh trong 
tương lai, như vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu sĩ ấy lại càng bị 
khéo đập hơn nữa. Ví như, này các Tỷ-kheo, bó lúa ây lại được 
đập với cái đập thứ bảy nữa. 

5) Này các Tý-kheo, thuở xưa, cuộc chiến xảy ra giữa 
chư Thiên và các A-tu-la rất là khốc liệt. 


Này các Tyỷ-kheo, Vepacitti, vua A-tu-la gọi các A-tu- 
la: "Này Thân hữu, trong cuộc chiến đang khởi lên giữa chư 
Thiên và loài A-tu-la rất là khốc liệt, nếu các A-tu-la thắng 
và chư Thiên bại, hãy trói Thiên chủ Sakka hai tay, hai chân 
và thứ năm là cô, và dắt vua ấy đến trước mặt ta, trong thành 
của các A-tu-la". Còn Thiên chủ Sakka gọi chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba: "Này Thân hữu, trong trận chiến giữa chư 
Thiên và các loài A-tu-la, trận chiến rất là khốc liệt, nếu chư 
Thiên thắng và các loài A-tu-la bại, hãy trói vua A-tu-la 
Vepacitti, hai tay, hai chân và thứ năm là cổ, và dắt vua ấy 
đến trước mặt ta, trong giảng đường Sudhamma (Thiện 
Pháp)”. 


6) Nhưng trận chiến ấy, chư Thiên thăng và các loài A- 
tu-la bại. Rồi, này các Tý-kheo, chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba trói vua A-tu-la VepacIttI, trói hai tay, hai chân và thứ 
năm là cố, rồi dẫn đến trước mặt Thiên chủ Sakka trong 
giảng đường Sudhamma. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 219 





7) Tại đây, này các Tỷ-kheo, vua A-tu-la VepacItti bị 
trói hai tay, hai chân và thứ năm là cô. Này các Tỷ-kheo, khi 
ấy vua A-tu-la Vepacitti suy nghĩ như sau: "Chư Thiên theo 
Chánh pháp, còn A-tu-la theo phi pháp. Nay ta đi đến thành 
của chư Thiên", thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy mình được 
cởi trói hai chân, hai tay và thứ năm là cô, và được hưởng 
thọ, được thưởng thức đầy đủ năm dục công đức cõi trời. Và 
này các Tỷ-kheo, khi vua A-tu-la suy nghĩ như sau: "Các A- 
tu-la theo Chánh pháp, chư Thiên theo phi pháp. Ở đây, ta sẽ 
đi đến thành của các A-tu-la", thời khi ấy vua A-tu-la tự thấy 
mình bị trói hai tay, hai chân và thứ năm là cô, và bị tước bỏ 
năm dục công đức cõi trời. 

8) Như vậy, này các Tý-kheo, thật tế nhị là sự trói buộc 
của Vepacitti, và còn tế nhị hơn là sự trói buộc của Màra. Ai 
có tư tưởng (Mannamàna), người ấy bị Màra trói buộc. Ai 
không có tư tưởng, người ấy được giải thoát khỏi Ác ma. 
"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. "Cái nảy là tôi", 
này các Tỷ-kheo, là một tư tưởng. "Tôi sẽ là", này các Tỷ- 
kheo, là một tư tưởng. "Tôi sẽ không là", là một tư tưởng. 
"Tôi sẽ có sắc", là một tư tưởng. "Tôi sẽ không có sắc", là 
một tư tưởng. "Tôi sẽ có tưởng", là một tư tưởng. "Tôi sẽ 
không có tưởng", là một tư tưởng. "Tôi sẽ không có tưởng và 
không không có tưởng", là một tư tưởng. Có tư tưởng, này 
các Tỷ-kheo, là tham. Có tư tưởng là mụt nhọt. Có tư tưởng 
là mũi tên. Do vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải học 
tập: "Tôi sẽ sống với tâm không có tư tưởng". 

9) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 
"Tôi là", này các Tý-kheo, là một động chuyên (injitam). 
"Cái này là tôi", là một động chuyên. "Tôi sẽ là", là một động 
chuyên. "Tôi sẽ không là", là một động chuyên. "Tôi sẽ có 

ắc", là một động chuyền. "Tôi sẽ có tưởng", là một động 


220 Chương I: Tương Ung Sáu Xứ 





chuyên. "Tôi sẽ không có tưởng", là một động chuyền. "Tôi 
sẽ không có tưởng và không không có tưởng”, là một động 
chuyển. Động chuyển, này các Tỷ-kheo, là tham. Động 
chuyển là mụt nhọt. Động chuyển là mũi tên. Do vậy, này 
các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm 
không có động chuyền". 


10) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 
"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một chắn động (phanditam). 
"Cái này là tôi", là một chấn động. "Tôi sẽ là", là một chắn 
động. "Tôi sẽ không là", là một chấn động. "Tôi sẽ có sắc", 
là một chấn động. "Tôi sẽ không có sắc", là một chấn động. 
"Tôi sẽ có tưởng", là một chấn động. "Tôi sẽ không có 
tưởng", là một chấn động. "Tôi sẽ không có tưởng và không 
không có tưởng", là một chắn động. Chân động, này các Tỷ- 
kheo, là tham. Chấn động là mụt nhọt. Chấn động là mũi tên. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập: "Tôi sẽ 
sống với tâm không chấn động". 


11) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 
“Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một hý luận (papancitam). "Cái 
này là tôi", là một hý luận. "Tôi sẽ là", là một hý luận. "Tôi 
sẽ không là", là một hý luận. "Tôi sẽ có sắc", là một hý luận. 
"Tôi sẽ không có sắc", là một hý luận. "Tôi sẽ có tưởng”, là 
một hý luận. "Tôi sẽ không có tưởng", là một hý luận. "Tôi 
sẽ không có tưởng và không không có tưởng", là một hý 
luận. Hý luận, này các Tỷ-kheo, là tham. Hý luận là mụt 
nhọt. Hý luận là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm không có hý luận". 

12) Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải hiểu: 
"Tôi là", này các Tỷ-kheo, là một ngã mạn. "Cái này là tôi”, 
là một ngã mạn. "Tôi sẽ là", là một ngã mạn. "Tôi sẽ không 
là", là một ngã mạn. "Tôi sẽ có sắc", là một ngã mạn. "Tôi sẽ 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 221 





không có sắc", là một ngã mạn. “Tôi sẽ có tưởng”, là một ngã 
mạn. "Tôi sẽ không có tưởng", là một ngã mạn. "Tôi sẽ 
không có tưởng vả không không có tưởng", là một ngã mạn. 
Ngã mạn, này các Tỷ-kheo, là tham. Ngã mạn là mụt nhọt. 
Ngã mạn là mũi tên. Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần 
phải học tập: "Tôi sẽ sống với tâm trừ bỏ ngã mạn". Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


Chương II: Tương Ưng Thọ 


Phần Một - Phẩm Có Kệ 


1. I. Thiền Định (S.iv,204) 
I2»; 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 
Lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Đây, này các Tỷ-kheo, 
là ba thọ. 


1) VỊ đệ tử đức Phật, 
Định, tỉnh giác, chánh niệm, 
Hiểu rõ ràng các thọ, 
Và xuất ly các thọ. 
2) Chỗ này, chúng đoạn diệt, 
Con đường đến đoạn diệt, 
Tỷ-kheo đoạn các thọ, 
Không khát di, tịch tịnh. 
2. IL An Lạc (S.1v,204) 
1-2)... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 
Lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Đây, này các Tỷ-kheo, 
là ba thọ. 
1) Lạc thọ hay khổ thọ, 
Cùng bát khô bát lạc, 
Nội thọ và ngoại thọ, 
Phàm có cảm thọ gì. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 223 





2) Biết được: "Đây là khổ", 
Hư ngụy và biến hoại, 
Ti háy xúc, xúc biến diệt, 
Ở đây, sống ly tham. 


3. HL. Đoạn Tận (S.1iv,205) 
1S) 


3) - Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 
Lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. 


4) Này các Tỷ-kheo, tham tùy miên đối với lạc thọ cần 
phải đoạn tận. Sân tùy miên đối với khổ thọ cần phải đoạn 
tận. Vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc thọ cần phải 
đoạn tận. 


5) Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo đoạn tận tham 
tùy miên đối với lạc thọ, đoạn tận sân tùy miên đối với khổ 
thọ, đoạn tận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ; 
thời này các Tỷ-kheo, sự từ bỏ tham tùy miên của Tỷ-kheo 
được gọi là chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy 
hoại. Với minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn (sammà 
mànabhisamayà), vị ây đoạn tận khổ đau. 


1) Nếu cảm giác lạc thọ, 
Không tuệ tri cảm thọ, 
Đáy gọi tham tùy miên, 
Không thấy rõ xuất ly. 

2) Nếu cảm giác khổ thọ, 
Không tuệ tri cảm thọ, 
Đáy gọi sân tùy miên, 
Không thấy rõ xuất ly. 

3) Với bắt khổ bắt lạc, 

Bậc Đại trí thuyết giảng, 


224 Chương II: Tương Ung Thọ 





Nếu hoan hỷ thọ ấy, 
Không thoát được khô đau. 


4) VỊ Tỷ-kheo nhiệt tình, 
Tỉnh giác, không cuông trí, 
Đối với tất cả thọ, 
Bậc Hiên trí liễu tri. 

5) Vị ấy liễu tri thọ, 
Hiện tại không lậu hoặc, 
Thán hoại, bậc Pháp trú 
Đại trí vượt ước lường. 


4. IV. Vực Thắm (Pàtàla) (S.iv,206) 

1Š2) 2 

3) -- Kẻ vô văn phàm phu nói như sau: "Ở giữa biển 
lớn, có vực thăm". Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn 
phàm phu đôi với việc không có, không xây ra, lại nói: "Ở 
giữa biên lớn, có vực thăm". 

4) Này các Tỷ-kheo, đồng nghĩa với các khổ thọ về 
thân là vực thăm này. 


5) Kẻ vô văn phàm phu, khi cảm giác khổ thọ về thân, 
thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bắt tỉnh. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu không 
đứng lên trên vực thắm, không đạt tới chỗ chân đứng. 


6) Còn bậc Đa văn Thánh đệ tử, này các Tỷ-kheo, khi 
cảm giác khổ thọ về thân, không sầu muộn, không than vãn, 
không khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là bậc Đa văn Thánh đệ tử đã đứng lên 
trên vực thăm, đã đạt tới chỗ chân đứng. 


1) Ai không chịu đựng nổi, 
Các khô thọ khởi lên, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 225 





Thán đau, hại mạng sống, 
Cảm xúc khiến run rấy. 

Ai than văn, khóc lóc, 

Suy nhược, thiểu kiên cường, 
Không đứng trên vực sáu, 
Không đạt chỗ chân đứng. 


2) Ai có thể chịu đựng, 
Các khổ thọ khởi lên, 
Thân đau, hại mạng sống, 
Cảm xúc không run rấy, 
Vị ấy VWƯỢf vực sâu, 
Đạt tới chỗ chân đứng. 


5. V. Cần Phải Quán Kiến (S.iv,207) 
l2 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là 
ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc thọ. Lạc thọ, này các 
Tỷ-kheo, cần phải thấy là khổ. Khổ thọ cần phải thấy là mũi 
tên. Bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô thường. 


4) Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấy được lạc 
thọ là khổ, thấy được khô thọ là mũi tên, thấy được bất khổ 
bất lạc thọ là vô thường; thời này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
Tỷ-kheo có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy 
hoại. Với minh kiến chơn chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn 
tận khổ đau. 


1) Ai thấy lạc là khổ, 
Thấy khổ là mũi tên, 
Với bất khổ bắt lạc, 
Thấy thọ là vô thường, 
Tỷ-kheo ấy chánh kiến, 
Liễu tri các cảm thọ. 


226 Chương II: Tương Ung Thọ 





2) Vị ấy liễu tri thọ, 
Hiện tại không lậu hoặc, 
Mạng chung, bậc Pháp tru, 
Đại trí vượt ước lường. 


6. VI. Với Mũi Tên (S.iv,207) 
1-2)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, cảm thọ cảm 
giác bât khô bât lạc thọ. 


4) Này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử cũng cảm 
thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, cảm thọ cảm 
giác bât khô bât lạc thọ. 


5) Ở đây, này các Tỷ-kheo, thế nào là đặc thủ, thế nào 
là thù thăng, thê nào là sai biệt giữa bậc Đa văn Thánh đệ tử 
và kẻ vô văn phàm phu? 


6) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lẫy Thế Tôn làm căn 
bản... 


7) -- Này các Tyỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 
xúc khô thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến 
bất tỉnh. Vị ẫy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và cảm 
thọ về tâm. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn 
với mũi tên, rồi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai. Như 
vậy, này các Tyỷ-kheo, người ây cảm giác cảm thọ cả hai mũi 
tên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi 
cảm xúc khổ thọ; thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bất tỉnh. Người ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm 
thọ về thân và cảm thọ về tâm. Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 227 





người ấy cảm thấy sân hận (patigha). Do cảm thấy sân hận 
đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ được tồn chỉ 
tùy miên (anuseti). Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy hoan hỷ 
dục lạc. Vì sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, kẻ vô văn phảm 
phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác, ngoài 
dục lạc. Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ 
tồn tại. Người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. 
Do người ây không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ â ấy, nên 
vô minh tùy miên đối với bất khô bất lạc thọ tồn tại. Nếu 
người ẫy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ẫy cảm thọ cảm 
giác như người bị trói buộc (sannutto). Nếu người ấy cảm thọ 
cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị 
trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng người ấy bị 
trói buộc bởi đau khô. 


9) Và này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử khi 
cảm xúc khổ thọ thời không có sầu muộn, không có than vãn, 
không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất 
tỉnh. VỊ ẫy chỉ cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ 
về thân, không phải cảm thọ về tâm. 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người bị người ta bắn 
một mũi tên. Họ không bắn tiếp người ây với mũi tên thứ 
hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, người ây cảm giác cảm thọ 
của một mũi tên. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn 
Thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ây, không sầu muộn, 
không than vãn, không khóc lóc, không đấm ngực, không đi 
đến bất tỉnh. Vị ây cảm giác chỉ một cảm thọ, cảm thọ về 


228 Chương II: Tương Ung Thọ 





thân, không phải cảm thọ về tâm. Vị ấy không cảm thấy sân 
hận đối với khổ thọ ấy. Do không cảm thấy sân hận đối với 
khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ không có tôn tại. 
Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. Vì sao? 
Vì bậc Đa văn Thánh đệ tử có tuệ tri một sự xuất ly khác đối 
với khổ thọ, ngoài dục lạc. Vì vị ây không hoan hỷ dục lạc, 
tham tùy miên đối với dục lạc không có tổn tại. Vị ấy như 
thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và 
sự xuất ly của những cảm thọ ấy. Vì rằng, vị ấy như thật tuệ 
tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất 
ly của các cảm thọ ấy. Vì rằng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
các cảm thọ ấy, đối với bất khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên 
không có tồn tại. Nếu vị ẫy cảm thọ lạc thọ, vị ẫy cảm thọ lạc 
thọ như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm 
giác khổ thọ, vị ẫy cảm thọ cảm giác như người không bị trói 
buộc. Nếu vị ẫy cảm thọ cảm giác bất khổ bắt lạc thọ, vị ây 
cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là Tỷ-kheo không bị trói buộc bởi sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, ão. Ta nói rằng VỊ ây không bị trói 
buộc bởi đau khô. 


I1) Này các Tỷ-kheo, đây là sự đặc thù, đây là thù 
thắng, đây là sự sai biệt giữa bậc Đa văn Thánh đệ tử và kẻ 
vô văn phàm phu. 

1) Bậc Trí tuệ Đa văn, 
Lạc khổ không chỉ phối, 
Giữa kẻ trí, phàm phu, 
Thiện sai biệt rất lón. 


2) Bậc Đa văn, Tâm pháp, 
Tháy đời này, đời sau, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 229 





Ái pháp không phá tâm, 
Không ái, không sán hán. 

3) Tùy thuận hay đối nghịch, 
Tiêu tán, diệt, Không còn, 
Vị ấy biết con đường, 
Đường không cấu, không sâu, 
Chánh trí, đoạn tải sanh, 
Đến được bờ giác ngộ. 


7. VII. Tật Bệnh (S.iv,210) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại giảng 
đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 


2) Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, 
đi đên gian phòng chữa bệnh; sau khi đên, ngôi xuông trên 
chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


-- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải chánh niệm, tỉnh 
giác khi thời đã đến (khi mệnh chung). Đây là lời giáo giới 
của Ta cho các Ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo chánh 
niệm? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tý-kheo sống quán thân trên 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tyỷ-kheo chánh niệm. 
Sống quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên tâm... quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
chánh niệm. 


4) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh 
giác? 


230 Chương II: Tương Ung Thọ 





Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi đi tới, khi đi lui 
đêu tỉnh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 
khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi mang y kép, bình 
bát, thượng y đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nễm đều tỉnh 
giác; khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, 
ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là Tỷ-kheo tỉnh giác. 


5) Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo cần phải chánh niệm tỉnh 
giác khi thời đã đến. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, lạc 
thọ khởi lên. VỊ ây tuệ tri như sau: "Lạc thọ này khởi lên nơi 
ta. Lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên 
gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này 
là vô thường, hữu vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm sao 
thường trú được?". Vị ấy trú, quán vô thường đối với thân và 
lạc thọ. VỊ ấy trú, quán tiêu vong (vaya). VỊ ấy trú, quán ly 
tham. VỊ â ấy trú, quán đoạn diệt. VỊ ây trú, quán từ bỏ. Do vị 
ấy trú, quán vô thường: do vị ấy trú, quán tiêu vong: do vị ẫy 
trú, quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; do vị ấy trú, 
quán từ bỏ đối với thân và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy 
miên đối với thân và lạc thọ được đoạn diệt. 


7) Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khổ 
thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Khổ thọ này khởi lên nơi 
ta. Khổ thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên 
gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này 
là vô thường, hữu vi, thời khô thọ được khởi lên, làm sao 
thường trú được?". Vị ấy trú, quán vô thường đối với thân và 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 231 





khổ thọ. Vị ấy trú, quán tiêu vong. VỊ ấy trú, quán ly tham. 
Vị ấy trú, quán đoạn diệt. VỊ ây trú, quán từ bỏ. Do vị ây trú, 
quán vô thường; do vị ấy trú, quán tiêu vong; do vị ây trú, 
quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; do vị ấy trú, quán 
từ bỏ đối với thân và khổ thọ của vị ấy, nên sân tùy miên đối 
với thân và khổ thọ được đoạn diệt. 

8) Này các Tỷý-kheo, nếu Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, bất 
khổ bắt lạc thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: "Bất khô bất 
lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bất khô bất lạc thọ ấy có duyên, 
không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân 
này. Nhưng thân này là vô thường, hữu vi, do duyên sanh. 
Do duyên thân khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vị, 
do duyên sanh, thời bất khổ bắt lạc thọ được khởi lên làm sao 
sẽ thường trú được?" Vị ấy trú, quán vô thường đối với thân 
và bất khô bất lạc thọ. VỊ ấy trú, quán tiêu vong. VỊ ấy trú, 
quán ly tham. VỊ ấy trú, quán đoạn diệt. VỊ ây trú, quán từ 
bỏ. Do vị ấy trú, quán vô thường; do vị ấy trú, quán tiêu 
vong: đo vị ấy trú, quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; 
đo vị ấy trú, quán từ bỏ đối với thân và bất khổ bất lạc thọ 
của vị ấy, nên vô minh tùy miên đối với thân và bất khổ bất 
lạc thọ được đoạn diệt. 


9) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ây tuệ tr1: 
"Thọ ấy là vô thường”. VỊ ấy tuệ tri: "Ta không chấp trước 
thọ ấy". Vị â ây tuệ trí: "Ta không hoan hỷ thọ ây”. Nếu vị ấy 
cảm thọ khổ thọ... Nếu vị ây cảm thọ bất khổ bất lạc thọ, vị 
ấy tuệ tri: "Thọ ấy là vô thường". Vị ấy tuệ tri: "Ta không 
chấp trước thọ ấy". Vị ấy tuệ tri: "Ta không hoan hỷ thọ ấy". 

10) Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm giác 
thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm 
giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác thọ ấy như người không 


232 Chương II: Tương Ung Thọ 





bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 
vị ây cảm thọ cảm giác thọ ây như người không bị trói buộc. 


I1) Khi vị ẫy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu 
đựng của thân, vị ây tuệ tr1: "Fa đang cảm thọ một cảm thọ 
cùng tận đến sức chịu đựng của thân". Khi vị ấy cảm thọ một 
cảm thọ cùng tận chịu đựng của sinh mạng, VỊ ây tuệ tr1: ”Fa 
đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 
sinh mạng". VỊ ây tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây, một cảm thọ cảm giác không có gì đáng hoan 
hỷ, sẽ đi đến lắng dịu". 

12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu và do 
duyên tim bắc, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và 
tim bắc khô cạn, cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, 
ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi Tỷ-kheo 
cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vị 
ây tuệ tri: "Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức 
chịu đựng của thân". Khi vị ây đang cảm thọ một cảm thọ 
cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ tri: "Ta 
đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của 
sinh mạng". Vị ấy tuệ tri rằng: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây, mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi 
đến lắng dịu". 

8. VIH. Tật Bệnh (2) (S.1v,213) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại rừng Đại Lâm, tại 
giảng đường của Ngôi nhà có Nóc nhọn. 

2) Rồi Thế Tôn vào buổi chiều... 

3-5) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tý-kheo chánh 
niệm?... (như kinh trước cho đến hết số 5) Này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo cần phải chánh niệm, tỉnh giác khi thời đã đến. Đây 
là lời giáo giới của Ta cho các Ông... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 233 





6) Này các Tý-kheo, khi nào Tỷ-kheo sống chánh niệm, 
tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cân như vậy, lạc 
thọ khởi lên. VỊ ây rõ biệt như sau: "Lạc thọ này khởi lên nơi 
ta. Lạc thọ ây khởi lên có duyên, không phải không duyên. 
Do duyên gì? Do duyên xúc này. Nhưng xúc này là vô 
thường, hữu vi, do duyên sanh. Do duyên xúc khởi lên, và 
duyên này là vô thường, hữu vị, thời lạc thọ được khởi lên, 
làm sao có thể thường trú được?”. Vị â ấy trú, quán vô thường 
đối với xúc và lạc thọ. VỊ ấy trú, quán tiêu vong. VỊ ây trú, 
quán ly tham. VỊ ấy trú, quán đoạn diệt. VỊ ây trú, quán từ 
bỏ. Do vị ấy trú, quán vô thường; do vị ấy trú, quán tiêu 
VOnØ; do vị ây trú, quán ly tham; do vị ấy trú, quán đoạn diệt; 
do vị ây trú, quán từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ấy, nên 
tham tùy miên đôi với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt. 

7-11) (Giỗng như kinh trước, từ số 7 đến số I1, chỉ 
khác ở đây là duyên xúc, chớ không phải thân này như kinh 
trước) "... Ở đây, mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ, sẽ 
đi đên lăng dịu". 

— 12) Ví như, này các Tỷ-kheo, do duyên dầu... sẽ đi đến 
lãng dịu. (như kinh trước). 

9, IX. Vô Thường (S.1v,214) 

1<)... 

3) -- Có ba thọ này, này các Tỷ-kheo, vô thường, hữu 
vi, do duyên sanh, chịu sự đoạn tận, chịu sự tiêu vong, chịu 
sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. 

4) Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ. 

5) Ba thọ này, này các Tỷ-kheo, là vô thường, hữu vị, 
do duyên sanh, chịu sự đoạn tận, chịu sự tiêu vong, chịu sự 
ly tham, chịu sự đoạn diệt. 


234 Chương II: Tương Ung Thọ 





10. X. Căn Bản Của Xúc (S.iv,215) 
L7}. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này do xúc sanh, lẫy 
xúc làm căn bản, lây xúc làm nhân duyên, lây xúc làm trợ 
duyên. 


4) Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ. 


5) Do xúc được cảm thọ là lạc, này các Tỷ-kheo, lạc thọ 
sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ẫy được cảm thọ là lạc, lạc thọ 
ây khởi lên do duyên xúc tương ứng được cảm thọ là lạc, lạc 
thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ. 


6) Do xúc được cảm thọ là khô, này các Tỷ-kheo, khô 
thọ sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ấy được cảm thọ là khổ, 
khổ thọ ấy khởi lên đo duyên xúc tương ứng được cảm thọ là 
khô, khổ thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ. 


7) Do xúc được cảm thọ là bất khổ bất lạc, này các Tỷ- 
kheo, bất khổ bất lạc thọ sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ây 
được cảm thọ là bất khổ bất lạc, bất khổ bất lạc ấ ẫy khởi lên 
do duyên xúc tương ứng được cảm thọ là bất khổ bắt lạc, bất 
khổ bắt lạc thọ ây đoạn diệt, được tịnh chỉ. 


8) Ví như, này các Tỷ-kheo, hai khúc gỗ cọ xát nhau, 
đem đến gần nhau, nên sức nóng sanh ra, lửa được hiện hữu. 
Khi hai khúc gỗ ấy bị phân ly tuyệt duyên, thời sức nóng 
khởi lên do duyên ấy được đoạn diệt, được tịnh chỉ. 


9) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ba thọ này do xúc sanh, 
lây xúc làm căn bản, lẫy xúc làm nhân duyên, lẫy xúc làm trợ 
duyên, do duyên xúc tương ứng, tương ứng các thọ, tương 
ứng được khởi lên. Do sự đoạn diệt của xúc tương ứng, tương 
ứng các thọ tương ứng, tương ứng được đoạn diệt. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 235 





Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình 


11. I. Sống Một Mình (S.iv,216) 


ña¿, 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lễ Thê Tôn, rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, khi con sống một mình, Thiền 
tịnh, tâm tư như sau được khởi lên: "Thế Tôn dạy có ba thọ: 
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ". Ba thọ này được Thế 
Tôn thuyết dạy. Nhưng Thế Tôn lại nói: "Phàm cái gì được 
cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khổ". Do liên hệ đến cái gì, lời 
nói này được Thế Tôn nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, 
cái ấy nằm trong đau khổ"? 


4) -- Lành thay, lành thay, này Tỷ-kheo! Này Tỷ-kheo, 
Ta nói rằng có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc 
thọ. Ba thọ này được Ta nói đến. Nhưng này Tỷ-kheo, Ta lại 
nói: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm trong đau khô". 
Chính vì liên hệ đến tánh vô thường của các hành mà lời â Ấy 
được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, cái ấy nằm 
trong đau khổ". Chính vì liên hệ đến tánh đoạn tận, tánh tiêu 
vong, tánh ly tham, tánh đoạn diệt, tánh biến hoại của các 
hành mà lời ây được Ta nói lên: "Phàm cái gì được cảm thọ, 
cái ấy nằm trong đau khô". 


5) Nhưng này Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt 
các hành là tuần tự: khi chứng được Thiền thứ nhứt, lời nói 
được đoạn diệt; khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn 
diệt; khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được đoạn diệt; khi chứng 
Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được đoạn diệt; khi 
chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được đoạn diệt; khi 


236 Chương II: Tương Ung Thọ 





chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ tưởng được đoạn 
diệt; khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên xứ tưởng được 
đoạn diệt; khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Vô sở hữu 
xứ tưởng được đoạn diệt; khi chứng Diệt thọ tưởng định, 
tưởng và thọ được đoạn diệt. Đối với Ty-kheo đã đoạn tận 
các lậu hoặc, tham được đoạn diệt, sân được đoạn diệt, s1 
được đoạn diệt. 


6) Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tịnh chỉ các 
hành là tuần tự; khi chứng Thiền thứ nhút, lời nói được tịnh 
chỉ; khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ... khi 
chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối 
với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, 
sân được tịnh chỉ, sĩ được tịnh chỉ. 

7) Này các Tỷ-kheo, có sáu khinh an này, khi chứng 
Thiền thứ nhứt, lời nói được khinh an; khi chứng Thiền thứ 
hai, tầm tứ được khinh an; khi chứng Thiền thứ ba, hỷ được 
khinh an; khi chứng Thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra được 
khinh an; khi chứng Không vô biên xứ, sắc tưởng được 
khinh an; khi chứng Thức vô biên xứ, Không vô biên xứ 
tưởng được đoạn diệt; khi chứng Vô sở hữu xứ, Thức vô biên 
xứ tưởng được khinh an; khi chứng Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, Vô sở hữu xứ tưởng được khinh an; khi chứng Diệt thọ 
tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. Đối với Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh 
an, si được khinh an. 

12. H. Hư Không (1)(S.1v,218) 

|š2) 

3) -- Ví như ở trên hư không có nhiều loại giÓ thôi. Có 
gió từ phương Đông thôi. Có gió từ phương Tây thôi. Có gió 


từ phương Bắc thôi. Có gió từ phương Nam thôi. Có gió có 
bụi thôi. Có gió không bụi thôi. Có gió lạnh thôi. Có gió 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 237 





nóng thôi. Có gió lượng nhỏ thôi, có gió lượng lớn thôi. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, trong cái thân này, có nhiều loại 
thọ sai biệt khởi lên. Lạc thọ khởi lên. Khổ thọ khởi lên. Bất 
khổ bất lạc thọ khởi lên. 


1) Giống như giữa hư không, 
Gió nhiêu loại thối lên, 
Từ phương Đồng, phương T4y, 
Từ phương Bắc, phương Nam. 


2) Gió có bụi, không bụi, 
Có gió lạnh, gió nóng, 
Có gió lớn, gió nhỏ, 
Gió nhiêu loại, thôi lên. 
3) Cũng vậy, trong thân này, 
Khởi lên nhiều cảm thọ, 
Lạc thọ và khô thọ, 
Bát khô bát lạc thọ. 
4) Khi Tỷ-kheo nhiệt tâm, 
Tĩnh giác, không sanh y, 
Do vậy, bậc Hiên giả, 
Liễu tri tất cả thọ. 
5) Vị ấy liễu tri thọ, 
Ngay hiện tại, vô lậu, 
Thán hoại, bậc Pháp trú, 
Đại trí, vượt tóc lường. 
13. HI. Hư Không (2) (S.1v,219) 
(Như kinh trên chỉ khác là không có bài kệ) 
14. IV. Khách Xá (S.1v,219) 
1-2)... 


238 Chương II: Tương Ung Thọ 





3) -- Ví như, này các Tỷ-kheo, một nhà khách, ở đây, từ 
phương Đông có một người đến ở. Từ phương Tây, có người 
đến ở. Từ phương Bắc, có người. đến ở. Từ phương Nam, có 
người đến ở. Những người Sát-đế-ly đến ở, những người Bà- 
la-môn đến ở, những người Phệ-xá (Vessa) đến ở, những 
người Thủ-đà (Suddäả) đến ở. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong cái thân này có nhiều loại thọ sai biệt khởi lên. Lạc thọ 
khởi lên, khổ thọ khởi lên, bất khổ bắt lạc thọ khởi lên. 


4) Có những lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có 
những khổ thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những bất 
khổ bất lạc thọ liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những lạc 
thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những khô thọ 
không liên hệ đến vật chất khởi lên. Có những bắt khổ bắt lạc 
thọ không liên hệ đến vật chất khởi lên. 


15. V. Thuộc Sở Hữu (1) (S.iv,219) 


l 
2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập 
khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nảo là con đường đưa 
đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự 
nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


4) -- Có ba thọ này, này Ananda, lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bất lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập 
khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. 
Con đường Thánh đạo Tám ngành là con đường đưa đến thọ 
đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định. Do duyên thọ 
khởi lên lạc hỷ nào, đấy là vị ngọt của thọ. Sự vô thường, 
khổ, biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 239 





phục dục và tham (chandaràga) đối với thọ, sự đoạn tận dục 
và tham là sự xuât ly của thọ. 


5) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng đoạn diệt (nirodho) 
các hành là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, lời nói được 
đoạn diệt. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được đoạn diệt... 
Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được đoạn diệt. 
Đối với Tyỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được đoạn 
diệt, sân được đoạn diệt, sĩ được đoạn diệt. 


6) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng tịnh chỉ (vùpasamo) 
các hành là tuần tự. Khi chứng Thiên thứ nhất, lời nói được 
tịnh chỉ. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được tịnh chỉ... Khi 
chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được tịnh chỉ. Đối 
với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, 
sân được tịnh chỉ, sĩ được tịnh chỉ. 

7) Này Ananda, Ta tuyên bố rằng khinh an (passadhi) 
các hành là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, lời nói được 
khinh an. Khi chứng Thiền thứ hai, tầm tứ được khinh an... 
Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ được khinh an. 
Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được khinh 
an, sân được khinh an, sĩ được khinh an. 


16. VI. Thuộc Sở Hữu (2) (Santakam) (S.1v,22l1) 

l}». 

2) Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn... 

3) Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên: 


-- Này Ananda, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập 
khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nào là con đường đưa 
đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự 
nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


240 Chương II: Tương Ung Thọ 





4) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, 
lây Thê Tôn làm chỉ đạo, lây Thê Tôn làm chô nương tựa. 
Lành thay, bạch Thê Tôn, nêu Thê Tôn nói cho ý nghĩa của 
lời nói này! Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

-- Vậy này Ananda, hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. 

5-8) Thế Tôn nói như sau: 

-- Này Ananda, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ 
bât lạc thọ. Này Ananda, đây gọi là các thọ. Do xúc tập khởi 
nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt... (như 
kinh trên từ sô 4 đên sô 7). Đôi với Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, tham được khinh an, sân được khinh an, sĩ được 
khinh an. 


17. VII. Tám Lần (1) (Atthaka) (S.iv,221) 


RI 


2) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3. Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ tập 
khởi? Thế nào là thọ đoạn diệt? Thế nảo là con đường đưa 
đến thọ đoạn diệt? Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự 
nguy hiểm của thọ? Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


4) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này: lạc thọ, khô thọ, 
bất khổ bắt lạc thọ. Này các Tý-kheo, đây gọi là các thọ. Do 
xúc tập khởi nên thọ tập khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn 
diệt. Con đường Thánh đạo Tám ngành này là con đường 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 241 





đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh tri kiến... chánh định. Do 
duyên thọ khởi lên lạc hỷ gì, đây là vị ngọt của thọ. Tánh vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại của thọ là sự nguy hiểm của 
thọ. Sự nhiếp phục dục tham, sự đoạn tận dục tham đối với 
thọ là sự xuất ly của thọ. 


5) Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự đoạn diệt của 
thọ là tuần tự. Khi chứng Thiền thứ nhất, lời nói được đoạn 
diệt... Đối với Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, tham được 
đoạn tận, sân được đoạn tận, si được đoạn tận. 


6) Rồi, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng tịnh chỉ các 
hành là tuân tự. Khi chứng Thiên thứ nhật, các lời nói được 
tịnh chỉ... Đôi với Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tham được 
tịnh chỉ, sân được tịnh chỉ, si được tịnh chỉ. 

7) Này các Tỷ-kheo, có sáu khinh an. Khi chứng Thiền 
thứ nhật, lời nói được khinh an. Khi chứng Thiên thứ hai, 
tâm và tứ được khinh an. Khi chứng Thiên thứ ba, hỷ được 
khinh an. Khi chứng Thiên thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra 
được khinh an. Khi chứng Diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ 
được khinh an. Đôi với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
tham được khinh an, sân được khinh an, sĩ được khinh an. 

18. VIII. Tám Lần (2) (S.iv,222) 

là 

2) Rồi một số đông các Tý-kheo đi đến Thế Tôn... 

3) Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 

-- Này các Tỷ-kheo, thế nào là các thọ? Thế nào là thọ 
tập khởi? Thê nào là thọ đoạn diệt? Thê nào là con đường 
đưa đên thọ đoạn diệt? Thê nảo là vị ngọt của thọ? Thê nào 
là sự nguy hiêm của thọ? Thê nào là sự xuât ly của thọ? 


242 Chương II: Tương Ung Thọ 





4) -- Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn 
bản... 

5-8)... (giống như số 4-7 của kinh số 15)... 

19. IX. Năm Vật Dụng (S.1v,223) 

lŸ-. 


2) Rồi người thợ mộc Pancakanga đi đến Tôn giả 
Udàyi; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Udàyi rồi ngồi xuống 
một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, thợ mộc Pancakanga thưa với 
Tôn giả Udày!: 

-- Thưa Tôn giả Udày¡, Thế Tôn dạy có bao nhiêu thọ? 

-- Có ba thọ, này Pancakanga, được Thế Tôn nói đến: 
lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Ba thọ này, này 
Pancakanga, được Thê Tôn nói đên. 

4) Được nghe nói vậy, thợ mộc Pancakanga thưa với 
Tôn giả Udày!: 

-- Thưa Tôn giả Udàyi, Thế Tôn không dạy ba thọ. Thê 
Tôn dạy chỉ có hai thọ: lạc thọ và khô thọ. Còn vê bât khô 
bât lạc thọ này, Thê Tôn dạy thuộc vào tê nhị lạc thọ. 

5) Lần thứ hai, Tôn giả Udàyi nói với thợ mộc 
Pancakanga: 

-- Này Pancakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thế 
Tôn dạy có ba thọ: lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Ba 
thọ này được Thê Tôn nói đên. 


Lần thứ hai, thợ mộc Pancakanga thưa với Tôn giả 
Udày!: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 243 





-- Thưa Tôn giả Udàyi, Thế Tôn không dạy có ba thọ. 
Thê Tôn dạy có hai thọ: lạc thọ và khô thọ. Còn bât khô bât 
lạc thọ này, Thê Tôn dạy thuộc vào tê nhị lạc thọ. 

6) Lần thứ ba, Tôn giả Udàyi nói với thợ mộc 
Pancakanga: 

-- Này Pancakanga, Thế Tôn không dạy hai thọ. Thế 
Tôn dạy có ba thọ: lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Ba 
thọ này được Thê Tôn nói đên. 


Lần thứ ba, thợ mộc Pancakanga thưa với Tôn giả 
Udày!: 

-- Thưa Tôn giả Udàyi, Thế Tôn không dạy có ba thọ. 
Thê Tôn dạy có hai thọ: lạc thọ, khô thọ. Còn bât khô bât lạc 
thọ này, Thê Tôn dạy thuộc vảo tê nhị lạc thọ. 


Như vậy, Tôn giả Udàyi không có thê thuyết phục được 
thợ mộc Pancakanga, và thợ mộc Pancakanga không thê 
thuyêt phục được Tôn giả Udày!. 


7) Tôn giả Ananda nghe được câu chuyện này giữa Tôn 
giả Udày! và thợ mộc Pancakanga. 


8): Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 
thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện xảy ra giữa Tôn giả 
Udày! và thợ mộc Pancakanga. 


9) -- Dầu thật có pháp môn (pariyàyam), này Ananda, 
nhưng thợ mộc Pancakanga không tín thọ Tỷ-kheo Udày!. 
Và dầu thật có pháp môn, này Ananda, nhưng Tý-kheo 
Udày! không tín thọ thợ mộc Pancakanga. Có hai thọ, này 
Ananda, theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có ba thọ 
theo pháp giải thích của Ta. Cũng có năm thọ theo pháp môn 
giải thích của Ta. Cũng có sáu thọ theo pháp môn giải thích 


244 Chương II: Tương Ung Thọ 





của Ta. Cũng có l6 thọ theo pháp môn giải thích của Ta. 
Cũng có 108 thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Như vậy, 
này Ananda, là pháp được Ta tuyên bô tùy theo pháp môn. 


10) Này Ananda, dầu cho như vậy là pháp được Ta 
tuyên bố tùy theo pháp môn, này Ananda, những ai không 
chịu chấp nhận, không chịu tán đồng, không chịu tùy hỷ lời 
khéo nói, khéo thuyết với nhau; đối với những người ấy sẽ 
xảy đến như sau: Họ sẽ sống đấu tranh nhau, hủy báng nhau, 
tranh luận nhau với những khí giới miệng lưỡi. Như vậy là 
pháp được Ta tuyên bồ tùy theo pháp môn. Này Ananda, dầu 
cho như vậy là pháp được Ta tuyên bố tùy theo pháp môn, 
những aI chịu chấp nhận, chịu tán đồng, chịu tùy hỷ lời khéo 
nói, khéo thuyết với nhau; đối với những người ấy, sẽ xảy 
đến như sau: Họ sẽ sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau, không 
có tranh luận nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với 
cặp mắt từ ái. 

11) Và này Ananda, có năm dục công đức này. Thế nào 
là năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân 
nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này Ananda, có năm dục công đức này. Do duyên năm 
dục công đức này, này Ananda, khởi lên lạc hỷ gì, đây gọi là 
dục lạc. 


12) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được”. 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Có lạc 
khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 
Ở đây, này Ananda, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 
đạt và trú Thiền thứ nhất. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này 
Ananda, còn vi điệu hơn, còn tốt đẹp hơn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 245 





13) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hý tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 
có lạc khác với lạc Ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ẫy còn vi 
diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tý-kheo tịnh 
chỉ các tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm. 
Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, 
còn tế nhị hơn. 


14) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hý tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 
có lạc khác với lạc Ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ây còn vi 
diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly hỷ, 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Lạc 
này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 
tế nhị hơn. 


15) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 
có lạc khác với lạc Ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ẫy còn vi 
diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo xả 
lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Lạc 
này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn 
tế nhị hơn. 


246 Chương II: Tương Ung Thọ 





16) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 
có lạc khác với lạc Ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn. Và này Ananda, thế nào là lạc khác với lạc ấy còn vi 
diệu hơn, còn tế nhị hơn? Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt 
qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, biết rằng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Lạc này là lạc khác với 
lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn. 

17) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hỷ tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được”. 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có 
lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị 
hơn... Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Không vô biên xứ 
một cách hoàn toản, biết rằng: "Thức là vô biên", chứng và trú 
Thức vô biên xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, 
còn vi điệu hơn, còn tế nhị hơn. 


18) Này Ananda, có thê có những người nói như sau: "Đây 
là lạc và hý tôi thượng mà chúng sanh cảm thọ được". Nhưng Ta 
không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng có lạc khác với 
lạc Ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế nhị hơn... Ở đây, này 
Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, 
biết rằng: "Không có sở hữu gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Lạc 
này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn. 


19) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hý tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 
có lạc khác với lạc Ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn... Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Vô sở hữu 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 247 





xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn vi diệu 
hơn, còn tê nhị hơn. 


20) Này Ananda, có thể có những người nói như sau: 
"Đây là lạc và hý tối thượng mà chúng sanh cảm thọ được". 
Nhưng Ta không chấp nhận quan điểm này. Vì sao? Vì rằng 
có lạc khác với lạc ấy, này Ananda, còn vi diệu hơn, còn tế 
nhị hơn... Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo vượt qua Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. Lạc này là lạc khác với lạc kia, này Ananda, còn 
vi điệu hơn, còn tế nhị hơn. 


21) Sự kiện này xảy ra, này Ananda. Có các du sĩ ngoại 
đạo có thể hỏi như sau: "Sa-môn Gotama nói đến Diệt thọ 
tưởng định, và tuyên bồ là Diệt thọ tưởng định ấy thuộc về 
lạc. Ý nghĩa này là gì và như thế nào?". Được nói vậy, này 
Ananda, các du sĩ ngoại đạo cần được trả lời như sau: "Này 
chư Hiền, Thế Tôn không tuyên bố thuộc về lạc, dựa vào lạc 
thọ. Nhưng chỗ nào, này chư Hiên, lạc được cảm thọ, chỗ ấy, 
Thế Tôn tuyên bố cảm thọ thuộc vào lạc thọ". 


20. X. Bởi Vị Tỷ Kheo (S.iv,228) 
LÏs¿ 


3) -- Có hai thọ, này các Tỷ-kheo, theo pháp môn giải 
thích của Ta. Cũng có ba thọ theo pháp môn giải thích của 
Ta. Cũng có năm thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng 
có sáu thọ theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có 16 thọ 
theo pháp môn giải thích của Ta. Cũng có 36 thọ theo pháp 
môn giải thích của Ta. Cũng có 108 thọ theo pháp môn giải 
thích của Ta. 


4-15) .. (giống như đoạn sau của kinh trước, từ số 10 
cho đên sô 21, chỉ khác trong kinh trước, Thê Tôn nói với 


248 Chương II: Tương Ung Thọ 





Tôn giả Ananda, trong kinh này Thế Tôn nói với các Tỷ- 
kheo). 


Phần Ba - Phẩm Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn 
21. I. Sìvaka (S.1v,230) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Rồi du sĩ Moliya Sìvaka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liền ngồi 
xuống một bên. 

3) Ngôi một bên, du sĩ Moliya Sìvaka thưa với Thế 
Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có một SỐ Sa-môn, Bà-la-môn 
thuyết như sau, thấy như sau: "Con người cảm thọ cảm giác 
gì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ ấy đều 
do nhân đã làm trong quá khứ". Ở đây, Tôn giả Gotama nói 
như thế nào? 


4) -- Này Sìvaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát 
sanh từ mật (semhà). Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự mình 
(sàma) biết rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát sanh 
từ mật". Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là đúng sự 
thật rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên phát sanh từ mật”. 
Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, Bả-la-môn nào thuyết 
như sau, thấy như sau: "Con người cảm thọ cảm giác gì, lạc 
thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ; tất cả thọ đều do nhân đã làm 
trong quá khú”; nếu do họ tự mình biết, họ thật sự đi quá Xa; 
nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự thật, họ cũng đi quá 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 249 





xa. Do vậy, Ta tuyên bố răng các Sa-môn, Bả-la-môn ấy thuộc 
VỆ tà. 

5) Này Siivaka, ở đây, một số cảm thọ khởi lên, phát 
sanh từ đàm (niêm dịch) ... 


6) Này SIivaka... khởi lên, phát sanh từ gió... 


7) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các... 
nước trong thân thê (sannipitIkàn]). 


8) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các 
thời tiết... 

9) Này S1ivaka... khởi lên, phát sanh từ sự gặp gỡ các 
nghịch vận... 


10) Này Siivaka... khởi lên, phát sanh từ các công kích 
thình lình từ bên ngoài vào... 


I1) Do quả dị thục của nghiệp, này Siivaka, ở đây, một 
số cảm thọ được khởi lên. Này Siivaka, hoặc là Ông phải tự 
mình biết rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên vì kết quả dị 
thục của nghiệp”. Hay là, này Siivaka, thế giới chấp nhận là 
đúng sự thật rằng: "Ở đây, một số cảm thọ khởi lên vì kết quả 
dị thục của nghiệp". Ở đây, này Siivaka, những vị Sa-môn, 
Bà-la-môn nào thuyết như sau, thấy như sau: "Con người cảm 
thọ cảm giác gì, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ; tất cả thọ 
đều do nhân đã làm trong quá khứ"; nếu do họ tự mình biết, 
họ thật sự đi quá xa; nếu được thế giới chấp nhận là đúng sự 
thật, họ cũng đi quá xa. Do vậy, Ta tuyên bố rằng các Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy thuộc về tà. 

12) Khi được nói vậy, du sĩ Moliya Sivaka bạch Thế 
Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


250 Chương II: Tương Ung Thọ 





Mật, niêm dịch và gió, 
Sự gặp gỡ các loại nước, 
Sự thay đổi thời tiết, 
Sự gặp gỡ các nghịch vận, 
Sự công kích thình lình, 
Nghiệp quả là thứ tám. 

22. II. Một Trăm Lẻ Tám (S.1v,231) 


ẤP, 


2) - Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp 
môn về pháp theo 108 pháp môn. Hãy lắng nghe. 


3) Và này các Tý-kheo, thế nào là pháp môn về pháp 
theo 108 pháp môn? Có hai thọ, theo pháp môn thuyết giảng 
của Ta. Có ba thọ, theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có 
năm thọ, theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có sáu thọ, 
theo pháp môn thuyết giảng của Ta. Có 1§ thọ, theo pháp 
môn thuyết giảng của Ta. Có 36 thọ, theo pháp môn thuyết 
giảng của Ta. Có 108 thọ, theo pháp môn thuyết giảng của 
Ta. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hai thọ? Thọ về thân 
và thọ về tâm. Này các Ty-kheo, đây gọi là hai thọ. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là ba thọ? Lạc thọ, khô 
thọ, bât khô bât lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là ba thọ. 


6) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thọ? Lạc căn, 
khô căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
năm thọ. 


7) Và này các Tý-kheo, thế nào là sáu thọ? Thọ do nhãn 
xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do 
thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là sáu thọ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 251 





8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 18 thọ? Có sáu tư duy 
thân cận (upavicàrà) với hỷ; có sáu tư duy thân cận với ưu; có 
sáu tư duy thân cận với xả. Này các Tỷ-kheo, đây là 18 thọ. 

9) Và này các Tý-kheo, thế nào là 36 thọ? Sáu hý liên 
hệ đến gia đình, sáu hỷ liên hệ đến ly dục; sáu ưu liên hệ đến 
gia đình, sáu ưu liên hệ đến ly dục; sáu xả liên hệ đến gia 
đình, sáu xả liên hệ đến ly dục. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là 
36 thọ. 


10) Thế nào là 108 thọ? 36 thọ về quá khứ, 36 thọ về 
tương lai, 36 thọ về hiện tại. Này các Tý-kheo, đây gọi là 108 
thọ. Này các Tý-kheo, đây gọi là pháp môn về pháp theo 108 
pháp môn. 


23. III. Vị Tỷ Kheo (S.iv,232) 


1)... 
2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 
3) Ngồi một bên, Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, thế nào là thọ? Thế nảo là thọ tập 
khởi? Thế nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nào là 
thọ đoạn diệt? Thế nảo là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? 
Thế nào là vị ngọt của thọ? Thế nảo là sự nguy hiểm của thọ? 
Thế nào là sự xuất ly của thọ? 


4) - Này Tỷ-kheo, có ba thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bắt lạc thọ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là ba thọ. Do xúc tập 
khởi nên thọ tập khởi. Khát ái là con đường đưa đến thọ tập 
khởi. Do xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh 
đạo Tám ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức 
là chánh tri kiến... chánh định. Do duyên thọ khởi lên lạc hỷ 
nảo, đó là vị ngọt của thọ. Tánh vô thường, khổ, chịu sự biến 


252 Chương II: Tương Ung Thọ 





hoại của thọ là sự nguy hiểm của thọ. Sự nhiếp phục dục và 
tham, sự đoạn tận dục và tham là sự xuât ly của thọ. 


24. IV. Trí Về Quá Khứ (S.iv,233) 


Hs 

2) -- Này các Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chứng Chánh đăng Chánh giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy 
nghĩ như sau: "Thế nào là thọ? Thế nào là thọ tập khởi? Thế 
nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thế nảo là thọ đoạn 
diệt? Thế nảo là con đường đưa đến thọ đoạn diệt? Thế nào 
là vị ngọt của thọ? Thế nào là sự nguy hiểm của thọ? Thế nào 
là sự xuất ly của thọ?" 


3) Và này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Có ba 
thọ này: lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ. Do xúc tập khởi 
nên thọ tập khởi. Ái là con đường đưa đến thọ tập khởi. Do 
xúc đoạn diệt nên thọ đoạn diệt. Con đường Thánh đạo Tám 
ngành này là con đường đưa đến thọ đoạn diệt, tức là chánh 
tri kiến... chánh định. Sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn 
tận dục và tham là sự xuất ly của thọ". 

4) Này các Tý-kheo, đây là các thọ, đối với các pháp từ 
trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí khởi lên, 
tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

5) Này các Tỷ-kheo, đây là các thọ tập khởi, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí 
khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến thọ tập 
khởi, đối với các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, 
nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, 
quang khởi lên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 253 





7) Này các Tỷ-kheo, đây là thọ đoạn diệt, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí 
khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

8) Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến thọ 
đoạn diệt, đôi với các pháp từ trước Ta chưa từng được 
nghe... 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là vị ngọt của thọ, đối với các 
pháp từ trước Ta chưa từng được nghe... 


10) Này các Tý-kheo, đây là sự nguy hiểm của thọ... 

11) Này các Tỷ-kheo, đây là sự xuất ly của thọ, đối với 
các pháp từ trước Ta chưa từng được nghe, nhãn khởi lên, trí 
khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. 

25. V. Bởi Vị Tỷ Kheo (S.1v,234) 

1) Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 

.. (Kinh này giống như kinh số 23) .... 

26. VI. Sa Môn, Bà La Môn (I1) (S.1v,234) 

l)... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 
Lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. 


3) Này các Ty-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của ba thọ này... 


4)... như thật tuệ tri... với thắng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 


27. VII. Sa Môn, Bà La Môn (2) (S.iv,235) 
lu 


254 Chương II: Tương Ung Thọ 





2) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ. Thế nào là ba? Lạc 
thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. 


... (giống như kinh số 26)... 
28. VIHI. Sa Môn, Bà La Môn (3) (S.1v,235) 
1-2)... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào không tuệ tri thọ, không tuệ tri thọ tập khởi, không 
tuệ tri con đường đưa đến thọ tập khởi, không tuệ tri thọ 
đoạn diệt, không tuệ tri con đường đưa đến thọ đoạn diệt... 


4)... như thật tuệ tri... tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú... 


29. IX. Thanh Tịnh, Không Liên Hệ Đến Vật Chất 
(S.iv,235) 


l)... 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? 
Lạc thọ, khô thọ, bât khô bât lạc thọ. Này các Tyỷ-kheo, đây 
là ba thọ. 


3) Này các Tỷ-kheo, có hý liên hệ đến vật chất, có hỷ 
không liên hệ đến vật chất, có hỷ không liên hệ đến vật chất 
còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia; có lạc liên 
hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất, có lạc 
không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ 
đến vật chất kia; có xả liên hệ đến vật chất, có xả không liên 
hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả 
loại xả không liên hệ đến vật chất kia; có giải thoát liên hệ 
đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất, có giải 
thoát không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại giải thoát 
không liên hệ đến vật chất kia. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 255 





4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ liên hệ đến vật 
chất? Này các Tý-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào 
là năm? Có các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có xúc do thân nhận thức 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
các Tỷ-kheo, đây là năm dục công đức này. Này các Tỷ- 
kheo, do duyên năm dục công đức này, hỷ khởi lên. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là hỷ liên hệ đến vật chất. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến 
vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
đo ly dục sanh, có tầm, có tứ. Làm tịnh chỉ tầm và tứ, chứng 
đạt và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất. 


6) Và này các Tý-kheo, thế nào là hỷ không liên hệ đến 
vật chất còn hơn cả loại hỷ không liên hệ đến vật chất kia? 
Ty-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi quán sát tâm giải thoát 
khỏi tham, khi quán sát tâm giải thoát khỏi sân, khi quán sát 
tâm giải thoát khỏi s1, hỷ được khởi lên. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là hỷ không liên hệ đến vật chất còn hơn cả loại hỷ 
không liên hệ đến vật chất kia. 


7) Và này các Tý-kheo, thế nào là lạc liên hệ đến vật 
chất? Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức. Thế nảo là 
năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân 
nhận thức khả lạc, khả hý, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây là năm dục công đức. Này các 
Ty-kheo, do duyên năm dục công đức này, khởi lên lạc hỷ gì, 
này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc liên hệ đến vật chất. 


256 Chương II: Tương Ung Thọ 





8) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến 
vật chất? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bắt 
thiện pháp, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Tịnh chỉ các tầm và tứ, vị ấy 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. Ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, vị ấy chứng đạt và trú Thiền thứ ba. Này 
các Tý-kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất. 


9) Và này các Tý-kheo, thế nào là lạc không liên hệ đến 
vật chất còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia? 
Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, khi 
quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát 
khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi s1, lạc và hỷ khởi lên. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là lạc không liên hệ đến vật chất 
còn hơn cả loại lạc không liên hệ đến vật chất kia. 


10) Và này các Tý-kheo, thế nào là xả liên hệ đến vật 
chất? Này các Tý-kheo, có năm dục công đức này. Thế nào 
là năm? Có những sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn... Có những xúc do thân 
nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn. Này các Tỷ-kheo, do duyên năm dục công đức này, xả 
khởi lên. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là xả liên hệ đến vật chất. 


11) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả không liên hệ đến 
vật chất? Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đoạn lạc, đoạn khô, 
chấm dứt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, chứng đạt và an trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất. 

12) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả không liên hệ 
đến vật chất còn hơn cả loại xả không liên hệ đến vật chất 
kia? Này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 257 





quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải thoát 
khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi s1, xả khởi lên. Này các 
Tỷ-kheo, đây gọi là xả không liên hệ đến vật chất còn hơn cả 
loại xả không liên hệ đến vật chất kia. 


13-14) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giải thoát liên hệ 
đến vật chất? Sự giải thoát liên hệ đến sắc là liên hệ đến vật 
chất... Sự giải thoát liên hệ đến vô sắc là không liên hệ đến 
vật chất. 


16) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự giải thoát không 
liên hệ đến vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ 
đến vật chất kia? Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu 
hoặc, quán sát tâm giải thoát khỏi tham, quán sát tâm giải 
thoát khỏi sân, quán sát tâm giải thoát khỏi s1, giải thoát khởi 
lên. Này các Tỷ-kheo, đây là sự giải thoát không liên hệ đến 
vật chất còn hơn cả sự giải thoát không liên hệ đến vật chất 
kia. 


Chương III: Tương Ưng Nữ Nhân 


Phần Một - Phẩm Trung Lược 


1. I. Khả Ý Và Không Khả Ý (1) (S.iv,238) 


DA, 


2) -- Này các Tỷ-kheo, đây đủ năm đức tánh, người nữ 
nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông. Thế nào 
là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có giới 
hạnh, lười biếng, không sinh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ 
năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối 
với người đàn ông. 

3) Và này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 
nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông. Thế nảo là 
năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, lanh lợi, không 
biếng nhác, có sanh con. Đầy đủ năm đức tánh này, này các 
Tỷ-kheo, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn 
ông. 

2. II. Khả Ý, Không Khả Ý (2)(S.iv,238) 


lDs 

2) -- Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 
người đàn ông hoàn toàn không khả ý đối với nữ nhân. Thế 
nào là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có 
giới hạnh, lười biếng, không có khả năng sanh con. Này các 
Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn 
toàn không khả ý đối với nữ nhân. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 259 





3) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một 
người đàn ông hoàn toàn khả ý đối với nữ nhân. Thế nảo là 
năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, lanh lợi, không 
biếng nhác, có khả năng sanh con. Này các Tỷ-kheo, đầy đủ 
năm đức tánh này, một người đàn ông hoàn toàn khả ý đối 
với nữ nhân. 

3. IH. Đặc Thù (Avenika) (S.1v,239) 

ll 


2) - Này các Tỷ-kheo, có năm đau khổ riêng biệt mà 
người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. Thê nào là 
năm? 

3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà lúc trẻ tuổi đi 
đên nhà chông, không có bà con. Đây là đau khô riêng biệt 
thứ nhât, này các Tỷ-kheo, người đàn bà phải gánh chịu điêu 
đó khác biệt với đàn ông. 

4) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà có kinh 
nguyệt. Đây là đau khô riêng biệt thứ hai, này các Tỷ-kheo, 
người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

5) Lại nữa, này các Tyỷ-kheo, người đàn bà phải mang 
thai. Đây là sự đau khô riêng biệt thứ ba, này các Tỷ-kheo, 
người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

6) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người đàn bà phải 
sanh con. Đây là đau khô riêng biệt thứ tư, này các Tỷ-kheo, 
người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

7) Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người đàn bà hầu hạ đàn 
ông. Đây là đau khô riêng biệt thứ năm, này các Ty-kheo, 
người đàn bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn ông. 

8) Này các Tỷ-kheo, đây là năm đau khổ riêng biệt, này 
các Tỷ-kheo, người đản bà phải gánh chịu, khác biệt với đàn 
ông. 


260 Chương HII: Tương Ung Nữ Nhân 





4. IV. Ba Sự Việc (S.iv,240) 


l TT 

2) Đầy đủ ba pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn 
bà phân lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi đữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Thê nào là ba? 

3) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, người đàn bà, vào buổi 
sáng, ở nhà với tâm bị xan tham ám ảnh, vào buổi trưa, ở nhà 


với tâm bị tật đỗ ám ảnh, vào buổi chiều, ở nhà với tâm bị 
dục tham (kàmaràgam) ám ảnh. 


4) Này các Tỷ-kheo, đầy đủ ba pháp này, người đàn bà 
phân lớn sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi đữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

(Anuruddha I. Phân đen) 


Te: 

2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 

sa:() đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, con thây người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bạch Thê Tôn, nữ 
nhân, do đây đủ những pháp gì, sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? 

5. V. Phẫn Nộ (S.iv,240) 

1-2-3)... 


4) -- Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Thê nào là năm? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 261 





5) Đó là bắt tín, là vô tàm, là vô quý, là phẫn nộ, là ác 
tuệ. 


6) Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn 
bà, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


6. VI. Có Hận (Upanàhi) (S.iv,241) 
..(như kinh trên, chỉ thế có hận vào pháp thứ tư)... 


7. VII. Tật Đồ (Issukii) (S.iv,241) 

...(như kinh trên, chỉ thế có tật đỗ vào pháp thứ tư) .... 
8. VIH. Do Xan Tham (Macharena) (S.1v,241) 
...(như kinh trên, chỉ thế xan tham vào pháp thứ tư)... 
9, IX. Phạm Dâm (Aticari) (S.1v,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế phạm dâm vào pháp thứ tư) .... 
10. X. Ác Giới (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế ác giới vào pháp thứ tư)... 

11. XI. Ít Nghe (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế ít nghe vào pháp thứ tư)... 

12. XI. Biếng Nhác (Kusìta) (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế biếng nhác vào pháp thứ tư) ... 
13. XII. Thất Niệm (Mutthassati) (S.iv,242) 

...(như kinh trên, chỉ thế thất niệm vào pháp thứ tư) ... 
14. XIV. Năm Cắm (Pancaveram) (S.iv,243) 

l2:3j. 


252 Chương HII: Tương Ung Nữ Nhân 





4) -- Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Thê nào là năm? 

5) Đó là sát sanh, là lấy của không cho, là tà hạnh trong 
các dục, là nói láo, là say đăm rượu men, rượu nâu. 

6) Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, người đàn bà 
sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 


Phần Hai - Phẩm Trung Lược 


(Anuruddha II. Phần trắng) 


l)... 

2) Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Thế Tôn... 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Anuruddha bạch Thế Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhân, con thây người đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh vào thiện thú, thiên giới, thê giới nây. Đây đủ bao 
nhiêu pháp, bạch Thê Tôn, người đàn bà, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, thê giới 
này? 

15. I. Không Phẫn Nộ (S.iv,243) 

1-2-3)... 

4) -- Đầy đủ năm pháp, này Anuruddha, người đàn bà, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên 
giới, thế giới này. Thế nào là năm? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 263 





5) Có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, không phẫn 
nộ, có trí tuệ. 

6) Đầy đủ năm pháp này, này Anuruddha, một người 
đàn bà, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, thiên giới, cõi đời này. 

16-24. II-X. (S.1v,245) 

(Các đoạn này trái với đoạn 6-14 trước, như không có 
hận, không tật đô, không xan tham, không phạm dâm, không 
ác giới, không ít nghe, không biêng nhác, không thât niệm, 
không có năm câm) 


Phần Ba - Phẩm Các Sức Mạnh 


25. I. Không Sợ Hãi (Visàradà) (S.1v,246) 

li 

2) — Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh 
này. Thê nào là năm? Sức mạnh sắc đẹp, sức mạnh tài sản, sức 
mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. Này các 
Tỷ-kheo, người đàn bà có đây đủ năm sức mạnh này. 

3) Đây đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà sông ở nhà không có sợ hãi. 

26. II. Ức Chế (Pasaykà) (S.iv,246) 

... (Giống như kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận: " ' Đầy 


đủ năm sức mạnh này, này các Tỷ-kheo, người đàn bà sống ở 
nhà, ức chế người chồng ")... 


27. III. Chinh Phục (Abhibhùyya) (S.iv,246) 


264 Chương HII: Tương Ung Nữ Nhân 





t† 


: (Giống như Kinh trước, chỉ khác đoạn kết luận: 
Đây đủ năm sức mạnh này, này các Tyỷ-kheo, người đàn bả 
sông ở nhà tiệp tục (vattatI) chính phục người chông ")... 


28. IV. Một (S.iv,246) 
1)... 


2) --Do đầy đủ một sức mạnh, này các Tỷ-kheo, người 
đàn ông tiệp tục chinh phục người đàn bà. Thê nào là một 
sức mạnh? Sức mạnh của người làm chủ (Isariyabalena). 


3) Người đàn bà đã bị chinh phục bởi sức mạnh của 
người làm chủ, này các Tỷ-kheo, thời sức mạnh nhan sắc 
không che chở được, sức mạnh tải sản không che chở được, 
sức mạnh bà con không che chở được, sức mạnh con trai 
không che chở được, sức mạnh giới hạnh không che chở 
được. 


29. V. Bộ Phận (S.iv,247) 
BI 


2) -- Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh 
này: sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, 
sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh. 


3) Người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, này các 
Tỷ-kheo, nhưng không có sức mạnh tài sản, như vậy người 
đàn bà ây không đầy đủ bộ phận Ấy. Và này các Tỷ-kheo, 
người đàn bà đây đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, 
như vậy đàn bà đầy đủ bộ phận ấy. 


4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 
nhan sắc và sức mạnh tài sản, nhưng không có sức mạnh bà 
con, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và 
này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 265 





sức mạnh tài sản và sức mạnh bà con, như vậy người đàn bà 
ây đây đủ bộ phận ây. 


5) Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 
nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, nhưng không 
có sức mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy không đầy đủ 
bộ phận ấy. Và này các Tý-kheo, người đàn bà đầy đủ sức 
mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con và sức 
mạnh con trai, như vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. 


6) Và này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 
nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con 
trai, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, như vậy người đàn 
bà ấy không đầy đủ bộ phận ấy. Và này các Tý-kheo, người 
đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức 
mạnh con trai, sức mạnh bả con và sức mạnh giới hạnh, như 
vậy người đàn bà ấy đầy đủ bộ phận ấy. 


7) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người 
đàn bà. 

30. VI. Họ Đuổi Đi (S.iv,247) 

là 


2) -- Này các Tỷ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh 
này. Thê nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tải sản, 
sức mạnh bà con, sức mạnh con tra1, sức mạnh giới hạnh. 


3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 
nhan sắc, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuôi 
người đản bà ây, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ- 
kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài 
sản, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuôi người 
đàn bà ây, không cho ở trong gia đình. Và này các Tỷ-kheo, 
người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức 


266 Chương HII: Tương Ung Nữ Nhân 





mạnh bà con, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ 
đuôi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình. Và này các 
Tỷ-kheo, nếu người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức 
mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, nhưng 
không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuôi người đàn bà ấy, 
không cho ở trong gia đình. 


4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bả đây: đủ sức mạnh 
giới hạnh, nhưng không có sức mạnh nhan sắc, thời họ để 
người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuôi đi. Và này 
các Tỷ-kheo, người đàn bà có sức mạnh giới hạnh, nhưng 
không có sức mạnh tài sản, thời họ để người đàn bà ấy ở 
trong gia đình, không có đuôi đi. Này các Tỷ-kheo, người 
đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức 
mạnh bà con, họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không 
có đuôi đi. Này các Tỷ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh 
giới hạnh, nhưng không có sức mạnh con trai, thời họ để 
người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuôi đi. 


5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đản 
bà. 
31. VII. Nhân (S.1v,248) 


2) Này các Tỷ-kheo, có năm sức mạnh này của người 
đàn bà. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài 
sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới 
hạnh. 


3) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà không do nhân nhan 
sắc, không do nhân tài sản, không do nhân bà con hay không 
do nhân con trai, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 267 





4) Này các Tỷ-kheo, người đàn bà do nhân giới hạnh, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, thiên 
g1iới, cõi đời này. 

5) Này các Tỷ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn 
bà. 

32. VIH. Sự Kiện (Thànam) (S.1v,249) 


là 

2) -- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này thật khó cho 
người đàn bả không làm các công đức có thể thực hiện được. 
Thế nào là năm? 

3) "Mong răng tôi được sanh trong một gia đình thích 
đáng!" Này các Tý-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật khó cho 
người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. 
"Mong rằng sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, 
tôi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!" Này các 
Ty-kheo, đây là sự kiện thứ hai thật khó cho người đàn bà 
không làm các công đức có thê thực hiện được. "Sau khi được 
sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm 
vợ) một gia đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong 
một gia đình không có người vợ địch thủ!" Này các Tỷ-kheo, 
đây là sự kiện thứ ba thật khó cho người đàn bà không làm các 
công đức có thể thực hiện được. "Sau khi được sanh vào một 
gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình 
thích đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có 
người vợ địch thủ, mong rằng tôi sẽ sanh được người con 
trai!" Này các Ty-kheo, đây là sự kiện thứ tư thật khó cho 
người đàn bà không làm các công đức có thể thực hiện được. 
"Sau khi được sanh vào một gia đình thích đáng, sau khi được 
đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng, sau khi được ở trong 
một gia đình không có người vợ địch thủ, sau khi sanh được 


268 Chương HII: Tương Ung Nữ Nhân 





người con trai, mong rằng tôi chinh phục được chồng tôi!" 
Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ năm thật khó cho người 
đàn bà không làm các công đức có thê thực hiện được. 


Này các Tỷ-kheo, năm sự kiện này thật khó cho người 
đàn bà không làm các công đức có thê thực hiện được. 


4) Có năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho 
người đàn bà có làm các công đức có thê thực hiện được. Thế 
nào là năm? 

"Mong rằng tôi được sanh vào một gia đình thích 
đáng!" Này các Tỷ-kheo, đây là sự kiện thứ nhất thật dễ cho 
người đàn bà làm các công đức có thể thực hiện được. "Sau 
khi được sanh vào một gia đình thích đáng, mong răng tôi 
được đi đến (làm vợ) một gia đình thích đáng!" Này các Tỷ- 
kheo, đây là sự kiện thứ hai thật dễ cho người đàn bà có làm 
các công đức có thê thực hiện được. "Sau khi được vào một 
gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia 
đình thích đáng, mong rằng tôi được sống trong một gia đình 
không có người vợ địch thủ!" Này các Ty-kheo, đây là sự 
kiện thứ ba thật dễ cho người đàn bà có làm các công đức có 
thể thực hiện được. "Sau khi được sanh vào một gia đình 
thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một gia đình thích 
đáng, sau khi được sống trong một gia đình không có người 
vợ địch thủ, mong rằng tôi được sanh con trai!” Này các Tỷ- 
kheo, đây là sự kiện thứ tư thật dễ cho người đàn bà có làm 
các công đức có thê thực hiện được. "Sau khi được sanh vào 
một gia đình thích đáng, sau khi được đi đến (làm vợ) một 
gia đình thích đáng, sau khi được ở trong một gia đình không 
có người vợ địch thủ, sau khi được sanh con trai, mong rằng 
tôi chinh phục được người chồng!" Này các Tỷý-kheo, đây là 
sự kiện thứ năm thật dễ cho người đàn bà có làm các công 
đức có thể thực hiện được. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 269 





5) Năm sự kiện này, này các Tỷ-kheo, thật dễ cho 
người đàn bà có làm các công đức có thê thực hiện được. 


33. IX. Không Sợ Hãi (S.iv,250) 


lì... 


2) -- Đầy đủ năm pháp, này các Tỷ-kheo, người đàn bà 
sống ở trong nhà không sợ hãi. Thế nào là năm? 


3) Gìn giữ không đoạt sanh mạng, gìn giữ không lẫy 
của không cho, gìn giữ không có tà hạnh trong các dục, gìn 
giữ không có nói láo, gìn giữ không có say đăm rượu men, 
rượu nấu. 


s4) Đầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, người đàn 
bà sông ở trong nhà không có sợ hãi. 


34. X. Tăng Truởng (S5.1v,250) 
lJj»¿ 


2) -- Được tăng trưởng với năm sự tăng trưởng, này các 
Tỷ-kheo, một nữ Thánh đệ tử, được tăng trưởng trong Thánh 
tăng trưởng, nắm giữ được những lõi cây (căn bản, tính vi), 
năm giữ được những tốt đẹp nhất về thân. Thế nào là năm? 


3) Tăng trưởng về lòng tin, tăng trưởng về giới hạnh, 
tăng trưởng về nghe nhiều (sutena), tăng trưởng về thí xả, tăng 
trưởng về trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, được tăng trưởng với năm 
sự tăng trưởng này, này các Ty-kheo, một nữ Thánh đệ tử 
được tăng trưởng trong Thánh tăng trưởng, nắm giữ được 
những lõi cây (căn bản, tinh vi), nắm giữ được những điểm tốt 
đẹp nhất về thân. 

Đời này, di tăng trưởng, 
Lông tin và giới hạnh, 
Với trí tuệ, thí xả, 


270 Chương HII: Tương Ung Nữ Nhân 





Với nghe nhiều, cả hai; 
Vị nữ cư sĩ ấy, 

Với giới hạnh như vậy, 
Nắm giữ được lõi cây, 
Cho tự mình ở đời. 


Chương IV: Tương Ưng Jambukhàdaka 


I. Nibbàna (Niết-bàn) (S.iv,251) 

1) Một thời, Tôn giả SảrIputta trú ở giữa dân chúng 
Magadha (Ma-kiệt-đà), làng Nàlaka. 

2) Rồi du sĩ Jambukhàdaka đi đến Tôn giả Sảriputta; 
sau khi đên, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Jambukhàdaka nói với Tôn giả 
SảrIputta: 


-- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả Sàriputta, như vậy 
được nói đên. Này Hiên giả, thê nào là Niêt-bàn? 


-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
s1, đây gọi là Niêt-bàn. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nảo 
đưa đên chứng đắc Niêt-bàn? 


-- Này Hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến chứng 
đặc Niêt-bàn ây. 


5) - Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì 
đưa đên chứng đắc Niêt-bàn? 


-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này Hiền giả, đây là con 
đường, đây là đạo lộ đưa đến chứng đắc Niết-bàn ấy. 


272 Chương IV: Tương Ung Jambukhàdaka 





6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên chứng đăc Niêt-bàn. Thật là vừa đủ, này 
Hiên giả, đê không phóng dật. 

HH. A-La-Hán (S.1v,251) 

1-2)... 

3) -- "A-la-hản, A-la-hán", này Hiền giả Sàriputta, được 
gọi là như vậy. Này Hiện giả, thê nào là A-la-hán? 

-- Này Hiền giả, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
si, đây gọi là A-la-hán. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên chứng đặc A-la-hán ây? 

_- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 
chứng đặc A-la-hán ây. 

5) — Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ây là gì 
đưa đên chứng đắc A-la-hán ây? 

-- Này Hiển giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiên... chánh định... Này Hiên giả, đây 
là con đường, đây là đạo lộ đưa đên chứng đặc A-la-hán ây. 

6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 
là đạo lộ đưa đến chứng đắc A-la-hán. Thật là vừa đủ, này 
Hiền giả, để không phóng dật. 

HI. Vị Thuyết Pháp (S.1v,252) 

152). 

3) -- Thưa Hiền giả, những ai là những vị thuyết thuận 
pháp ở đời? Những ai là những vị khéo thực hành ở đời? 
Những ai là những vị khéo đên ở đời? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 273 





4) -- Này Hiền giả, những ai thuyết pháp để đoạn tận 
tham, những ai thuyết pháp để đoạn tận sân, những ai thuyết 
pháp để đoạn tận si; những vị ấy là những vị thuyết thuận 
pháp ở đời. 

5) Này Hiền giả, những ai thực hành đoạn tận tham, 
thực hành đoạn tận sân, thực hành đoạn tận si; những vị ây là 
những vị khéo thực hành ở đời. 

6) Những ai đoạn tận tham, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho 
như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho 
không thể sanh khởi trong tương lai; những ai đoạn tận sân, 
cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thê sanh khởi trong tương lai; 
những aI đoạn tận si, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai; những vị ấy là những vị khéo đến ở đời. 

7) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nảo 
đưa đến đoạn tận tham, sân và si ấy? 


-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên đoạn 
tận tham, sân và s1 ây. 


8) -- Này Hiền giả, con đường â ấy là gì, đạo lộ ấy là gì 
đưa đến đoạn tận tham, sân và sĩ ấy? 


-- Này Hiền giả, đây là Thánh đạo Tám ngành đưa đến 
đoạn tận tham, sân và sỉ ấy; tức là chánh tri kiến... chánh 
định. Này Hiền giả, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến 
đoạn tận tham, sân và s1 Ấy. 


9) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên đoạn tận tham, sân và sĩ ây. Thật là vừa đủ, 
này Hiên giả Sàriputta, đê không phóng dật. 


IV. Có Cái Gì? (S.1v,253) 


274 Chương IV: Tương Ung Jambukhàdaka 


He; 
2) - Với mục đích gì, này Hiền giả Sàriputta, Phạm 
hạnh được sông dưới Sa-môn Gotama? 





-- Này Hiền giả, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn 
với mục đích liễu tri khô. 

3) -- Có con đường nào, có đạo lộ nào, này Hiền giả, 
đưa đên liêu tri khô ây? 

-- Có con đường, có đạo lộ, này Hiền giả, đưa đến liễu 
tri khô ây. 

4) -- Con đường ấy là gì, đạo lộ ấy là gì, này Hiền giả, 
đưa đến liêu tri khô ây? 

-- Đẩy là Thánh đạo Tám ngành, này Hiền giả, tức là 
chánh tri kiên... chánh định. Đây là con đường, đây là đạo lộ, 
này Hiên giả, đưa đên liêu tri khô ây. 

5) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường, hiền thiện 
là đạo lộ đưa đên liêu tri khô ây. Thật là vừa đủ, này Hiên 
giả, đê không phóng dật. 

V. Điều Hòa Hơi Thở (Assàsa) (S.iv,254) 

1-2)... 

3) -- "Đạt đến điều hòa hơi thở, đạt đến điều hòa hơi 
thở", này Hiên giả Sàriputta, được nói đên như vậy. Cho đên 
như thê nào, này Hiện giả, là đạt đền điêu hòa hơi thở? 

-- Này Hiền giả, khi nào Tỷ-kheo như thật tuệ tri sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiêm và sự xuât ly của 
sáu xúc xứ, cho đên như vậy là đạt được điêu hòa hơi thở. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên sự chứng đắc điêu hòa hơi thở ây? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 275 





-- Này Hiện giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên sự 
chứng đặc điêu hòa hơi thở ây. 


5) — Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ây là gì 
đưa đên chứng đặc điêu hòa hơi thở ây? 


-- Này Hiền giả, đây là con đường Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiên... chánh định. Này Hiên giả, đây 
là con đường, đây là đạo lộ đưa đên chứng đắc điêu hòa hơi 
thở ây. 

6) -- Này Hiền giả, hiền thiện là con đường... 

VI. Điều Hòa Hơi Thở Tối Thượng (S.iv,254) 

1-2)... 


3) -- "Đạt đến điều hòa hơi thở tối thượng, đạt đến điều 
hòa hơi thở tối thượng", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến 
như vậy. Cho đến như thế nào, này Hiền giả, là đạt đến điều 
hòa hơi thở tối thượng? 


-- Này Hiền giả, Tỷ-kheo sau khi như thật tuệ tri sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 
sáu xúc xứ, được giải thoát không có chấp thủ; cho đến như 
vậy, này Hiền giả, là sự chứng đạt điều hòa hơi thở tối 
thượng. 


4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên chứng đắc điêu hòa hơi thở tôi thượng ây? 


-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 
chứng đặc điêu hòa hơi thở tôi thượng ây. 


5) ~- Này Hiển giả, con đường ấy là gì... (như kinh trên, 
số 5 và 6). 


VII. Thọ (S.iv,255) 


276 Chương IV: Tương Ung Jambukhàdaka 





l2): 


3) -- "Thọ, thọ", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến 
như vậy. Này Hiền giả, thế nào là thọ? 


-- Có ba thọ, này Hiền giả, lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt 
lạc thọ. Này Hiên giả, đây là những thọ này. 


4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đền liêu tri những thọ ây? 


-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu 
tri những thọ ây. 


5) — Này Hiền giả, con đường ấy là gì, đạo lộ ây là gì 
đưa đến liễu tri những thọ Ấy)... . (như kinh trên, sô 5 và sô Ó, 
với những thay đổi cần thiết). 


VIHI. Lậu Hoặc (S.1v,256) 
1-2)... 


3) -- "Lậu hoặc, lậu hoặc”, này Hiền giả SàrIputta, được 
nói đên như vậy. Này Hiên giả, thê nào là lậu hoặc? 


-- Có ba lậu hoặc này, này Hiền giả, dục lậu, hữu lậu, 
vô minh lậu. Này Hiên giả, đây là ba lậu hoặc này. 


4) -- Này Hiện giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên đoạn tận các lậu hoặc ây? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên đoạn 
tận các lậu hoặc ây. 


—_) (Như kinh trên, số 5 và 6, với những thay đổi cần 
thiêt). 


IX. Vô Minh. (S.iv,256) 
1-2)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 277 





3) -- "Vô minh, vô minh", này Hiền giả Sàriputta, được 
nói đên như vậy. Này Hiên giả, thê nào là vô minh? 

-- Này Hiền giả, không biết rõ đối với khổ, không biết 
rõ đôi với khô tập khởi, không biệt rõ đôi với khô đoạn diệt, 
không biệt rõ đôi với con đường đưa đên khô đoạn diệt, này 
Hiên giả, đây gọi là vô minh. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nảo 
đưa đến đoạn tận vô minh ấy? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 
tận vô minh ây? 

5-6) (Như kinh trên, số 5 và số 6, với những thay đổi 
cân thiêt). 

X. Khát Ái (S.iv,257) 

1-2)... 


3) "Khát ái, khát ái", này Hiền giả Sàriputta, được nói 
đến như vậy. Này Hiền giả, thế nào là khát ái? 

-- Có ba ái này, này Hiền giả, dục ái, hữu ái, vô hữu ái. 
Này Hiện giả, đây là ba khát ái này. 

4) - Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên đoạn tận các khát ái ây? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 
tận các khát ái ây. 

__ 5-6) (Như kinh trước, số 5 và 6, với những thay đôi cần 

thiệt). 
XI. Bộc Lưu (Ogha) (S.1v,257) 

1-2)... 


278 Chương IV: Tương Ung Jambukhàdaka 





3) "Bộc lưu, bộc lưu”, này Hiền giả Sàriputta, được nói 
đên như vậy. Này Hiện giả, thê nào là bộc lưu? 


-- Có bôn bộc lưu này, này dục bộc lưu, Hiên giả, hữu 
bộc lưu, kiên bộc lưu, vô minh bộc lưu. Này Hiên giả, có bôn 
bộc lưu này. 


4) -- Này Hiện giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên đoạn tận các bộc lưu ây? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên đoạn 
tận các bộc lưu ây. 


__ 5-6) (Như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đôi 
cân thiệt) 


XI. Chấp Thủ (Upàdànam) (S.iv,258) 
Í2)... 
3) ¬- “Thủ,thủ", này Hiền giả Sàriputta, được gọi là như 
vậy. Này Hiên giả, thê nào là thủ? 
___— Có bốn thủ này, này Hiển giả, dục thủ, kiến thủ, giới 
câm thủ, ngã luận thủ. Này Hiện giả, đây là bôn thủ này. 


4) -- Này Hiện giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên đoạn tận bôn thủ ây? 


-- Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đên đoạn 
tận bôn thủ ây. 


__ 5-6) (Như kinh trên, số 5 và số 6, với những thay đổi 
cân thiêt). 


XII. Hữu (S.iv,258) 
2Ÿ». 


3) -- "Hữu, hữu", này Hiền giả Sàriputta, như vậy được 
nói đên. Này Hiên giả, thê nào là hữu? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 279 





__ — Có ba hữu này, này Hiền giả, dục hữu, sắc hữu, vô 
sắc hữu. Này Hiên giả, đây là các hữu này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên đoạn tận các hữu ây? 

-- Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến đoạn 
tận các hữu ây. 

__ 5-6) (Như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đôi 
cân thiêt). 
XIV. Khổ (S.iv,259) 

1-2)... 

3) -- "Khổ, khổ", này Hiền giả Sàriputta, được nói đến 
như vậy. Này Hiền giả, thế nào là khổ? 

-- Có ba khổ tánh này, này Hiền giả, khổ khổ tánh, 
hành khô tánh, hoại khô tánh. Này Hiên giả, đây là ba khô 
tánh này. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên liêu tri các khô tánh ây? 

-- Này Hiền giả, có con đường có đạo lộ đưa đến đoạn 
tận các khổ tánh ấy. 

_ 5-6) (như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đôi 
cân thiêt). 
XV, Có Thân (Sakkàya) (S.1v,259) 

1-2)... 

3) -- "Có thân, có thân”, này Hiền giả SàrIputta, được 
nói đên như vậy. Này Hiên giả, thê nào là có thân? 

-- Năm uấn này, này Hiền giả, được Thế Tôn gọi là có 
thân: sắc thủ uân, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẫn 


280 Chương IV: Tương Ung Jambukhàdaka 





và thức thủ uấn. Này Hiền giả, những thủ uân này được Thế 
Tôn gọi là có thân. 

4) -- Này Hiền giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến liêu tri có thân ây? 

_ Này Hiền giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến liễu 
tri có thân ây. 

_ 5-6) (như kinh trước, số 5 và số 6, với những thay đôi 

cần thiết). 
XVI. Khó Làm (S.iv,260) 

Í-5}... 

3) -- Này Hiền giả Sàriputta, trong Pháp luật này, cái gì 
là khó làm? 

-- Xuất gia, này Hiển giả, là điều khó làm trong Pháp 
luật này. 

4) -- Đối với người đã xuất gia, này Hiền giả, cái gì là 
khó làm? 

-- Đối với người đã xuất gia, này Hiên giả, hoan hỷ 
(abhirati) là điều khó làm. 

5) -- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hý, cái gì là 
khó làm? 

-- Này Hiền giả, đối với người đã hoan hỷ, điều khó 
làm là sự thực hành đúng pháp và tùy pháp. 


6) -- Có lâu không, này Hiền giả, một người đã thực 
hành đúng pháp và tùy pháp có thê thành vị A-la-hán? 


-- Không lâu, này Hiên giả. 


Chương V: Tương Ưng Sàmandaka 


I. Niết Bàn (S.iv,261) 

1) Một thời Tôn giả Sàriputta ở giữa dân chúng Vajji, 
trên bờ sông Hăng, tại Ukkavelà. 

2) Rồi du sĩ Sàmandaka đi đến Tôn giả Sảriputta; sau 
khi đền, nói lên với Tôn giả Sảriputta những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Sàmandaka thưa với Tôn giả 
SảrIputta: 

- "Niết-bàn, Niết-bàn", này Hiền giả Sàriputta, được 
nói đên như vậy. Này Hiên giả, thê nào là Niêt-bàn? (Giông 
như kinh trước, Chương Bôn I, từ sô 3 đên sô 6.) 


I-XV.(S.iv,262) 


(Giống như trong Chương Bốn, số 2-15, với những thay 
đôi cân thiêt). 


XVI. Khó Làm (S.iv,262) 
(Giống như Chương Bồn, số 16) 


Chương VI: Tương Ưng Moøgøsalàna 


I. Với Tầm (S.iv,262) 


1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, 
Jetavana, tại vườn ông Anàthapindika. 


2) Ở đấy, Tôn giả Mahà Moggalàna gọi các Tỷ-kheo: 
-- Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

-- Thưa Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahà Moggalàna. 
3) Tôn giả Mahà Moggalàna nói như sau: 


-- Ở đây, này chư Hiển, trong khi tôi độc cư Thiền tịnh, 
tâm tưởng tư duy như sau được khởi lên nơi tôi: "Thiền thứ 
nhất, Thiền thứ nhất", được gọi là như vậy. Thế nào là Thiền 
thứ nhất? 


4) -- Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Đây gọi là 
Thiên thứ nhất. 


5) Rồi này chư Hiền, tôi ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tầm có tứ. Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, 
các tưởng câu hữu với dục (kàma) được tác ý và hiện hành 
(samudàcaranti). 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có phóng dật 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 283 





Thiền thứ nhất. Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Thiền thứ 
nhất! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ nhất". 


7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 
chứng và trú Thiên thứ nhât, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tâm có tứ. 


8) Này chư Hiền, nếu ai nói một cách chơn chánh: "Vị 
đệ tử được bậc Đạo Sư hỗ trợ, chứng được đại thắng trí", 
người ấy sẽ nói về tôi như sau: "Mahà Moggahàna là người 
đệ tử được bậc Đạo Sư hỗ trợ, chứng được đại thắng trí. 


H. Không Tầm (S.iv,263) 
Z1... 


3) -- "Thiền thứ hai, Thiền thứ hai", được nói đến như 
vậy. Thế nào là Thiền thứ hai? 


4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ 
hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tĩnh, nhứt tâm". Đây gọi là Thiền thứ hai. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi làm cho tịnh chỉ các tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hý lạc do định 
sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. Này chư 
Hiền, khi tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu với tầm 
được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có phóng dật 
Thiền thứ hai. Này Bà-la-môn, hãy đặt tâm vào Thiền thứ 
hai! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ hai! Hãy định tâm vào 
Thiên thứ hai!" 


284 Chương VI: Tương Ung Moggalàna 





7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi 
chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh, nhứt tâm. 


8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 
HH. Với Lạc (S.1v,264) 
1-2)... 


3) -- "Thiền thứ ba, Thiền thứ ba", như vậy được nói 
đến. Như thế nào là Thiền thứ ba? 


4) Rồi này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền 
thứ ba". Đây gọi là Thiền thứ ba. 


5) Rồi này chư Hiên, tôi ly hỷ trú xả, chánh niệm, tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này chư Hiên, do tôi trú với an 
trú này, các tưởng câu hữu với hỷ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
phóng dật Thiền thứ ba! Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào 
Thiên thứ ba! Hãy nhứt tâm vào Thiền thứ ba! Hãy định tâm 
vào Thiền thứ ba!" 


7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi ly hỷ 
trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. 


8) (Như đoạn 8 của kinh trước) 
IV. Xã (S.Iv,265) 
1-2)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 285 





3) -- "Thiền thứ tư, Thiền thứ tư", như vậy được nói 
đên. Như thê nào là Thiên thứ tư? 


4) Này chư Hiền, rồi tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh". 
Đây gọi là Thiền thứ tư. 


5) Rồi này chư Hiền, tôi xả khổ, xả lạc, diệt hỷ ưu đã 
cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này chư Hiên, do tôi trú với an trú 
này, các tưởng câu hữu với lạc được tác ý và hiện hành. 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có phóng dật 
Thiên thứ tư. Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào Thiên thứ tư! 
Hãy nhứt tâm vào Thiên thứ tư! Hãy định tâm vào Thiên thứ 
tư!" 

7) Rồi này chư Hiền, trong một thời gian khác, tôi xả 
lạc, xả khô, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên 
thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

V, Hư Không (S.1v,266) 

1-2)... 

3) -- "Không vô biên xứ, Không vô biên xứ", như vậy 
được nói đên. Thê nào là Không vô biên xứ? 

4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối 
ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết răng: “Hư 
không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ”. Đây gọi 
là Không vô biên xứ. 


286 Chương VI: Tương Ung Moggalàna 





5) Rồi này chư Hiền, đoạn tận sắc tưởng một cách hoàn 
toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng, tôi 
biết rằng Hư không là vô biên, chứng và trú Không vô biên 
xứ. Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu 
hữu với sắc được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
phóng dật Không vô biên xứ! Này Moggalàna, hãy đặt tâm 
vào Không vô biên xứ! Hãy nhứt tâm vào Không vô biên xứ! 
Hãy định tâm vào Không vô biên xứ!" 

lệ Rồi này chư Hiên, trong một thời gian khác, vượt 
qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt đối ngại tưởng, 
không tác ý sai biệt tưởng, tôi biết răng Hư không là vô biên, 
chứng và trú Không vô biên xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 


VI. Thức (S.iv,266) 
TA NG 
3) -- "Thức vô biên xứ, Thức vô biên xứ", như vậy 


được nói đên. Thê nào là Thức vô biên xứ? 


4) Này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo vượt qua Không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết 
rằng: “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ". Đây 
gọi là Thức vô biên xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, vượt qua Không vô biên xứ, tôi 
biết răng Thức là vô biên, chứng và trú Thức vô biên xứ... 
Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu 
với Không vô biên xứ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 287 





phóng dật Thức vô biên xứ! Này Moggalàna, hãy đặt tâm 
vào Thức vô biên xứ! Hãy nhứt tâm vào Thức vô biên xứ! 
Hãy định tâm vào Thức vô biên xứ!" 

7) Rồi này chư Hiền,sau một thời gian, tôi vượt qua 
Không vô biên xứ, biệt răng Thức là vô biên, chứng và trú 
Thức vô biên xứ. 

8) (Như đoạn 8 của kinh trên). 

VHI. Vô Sở Hữu Xứ (S.1v,267) 

1-2)... 


3) - "Vô sở hữu xứ, Vô sở hữu xứ", như vậy được nói 
đên. Thê nào là Vô sở hữu xứ? 

4) Này chư Hiển, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo vượt qua Thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biệt 
răng: “Không có sự vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ”. Này 
chư Hiên, đây gọi là Vô sở hữu xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, sau khi vượt qua Thức vô biên xứ, 
tôi biệt răng không có sự vật gì, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Này chư Hiện, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu 
với Thức vô biên xứ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
phóng dật Vô sở hữu xứ. Này Moggalàna, hãy đặt tâm vào 
Vô sở hữu xứ! Hãy nhứt tâm vào Vô sở hữu xứ! Hãy định 
tâm vào Vô sở hữu xứT" 

7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, vượt qua Thức 
vô biên xứ, tôi biệt răng không có sự vật gì, chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. 

8) (Như đoạn S§ của kinh trên). 


288 Chương VI: Tương Ung Moggalàna 





VIII. Phi Tưởng (S.iv,268) 
L2):.. 


3) -- "Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ”, như vậy được nói đên. Thê nào là Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ? 


4) Rồi này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo vượt qua Vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và 
trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Đây gọi là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi vượt qua Vô sở hữu xứ một 
cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Này chư Hiền, do tôi trú với an trú này, các tưởng câu hữu 
với Vô sở hữu xứ được tác ý và hiện hành. 

6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
phóng dật Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Này Mogøgalàna, hãy 
đặt tâm vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy nhứt tâm vào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ! Hãy định tâm vào Phi tưởng phì 
phi tưởng xứ!" 


7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi vượt qua Vô 
sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. 

8) (Như số 8 của kinh trước). 

IX. Vô Tướng (S.1v,268) 

1-2)... 

3) -- "Vô tướng tâm định, Vô tướng tâm định" (animitto 
cete samàdhi), như vậy được nói đên. Thê nào là Vô tướng 
tâm định? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 289 





4) Và này chư Hiền, tôi suy nghĩ như sau: "Ở đây, Tỷ- 
kheo không tác ý tất cả tướng, chứng và trú Vô tướng tâm 
định". Đây gọi là Vô tướng tâm định. 

5) Rồi này chư Hiền, tôi không tác ý tất cả tướng, 
chứng và an trú Vô tướng tâm định. Này chư Hiền, do tôi trú 
với an trú này, (tôi đạt được) thức tùy thuận tướng 
(nimittànusarivinnànam). 


6) Rồi này chư Hiền, Thế Tôn với thần thông đi đến tôi 
và nói như sau: "Này Moggalàna, này Moggalàna, chớ có 
phóng dật Vô tướng tâm định! Này Moggalàna, hãy đặt tâm 
vào Vô tướng tâm định! Hãy nhứt tâm vào Vô tướng tâm 
định! Hãy định tâm vào Vô tướng tâm định!" 


7) Rồi này chư Hiền, sau một thời gian, tôi không tác ý 
tât cả tướng, chứng và trú Vô tướng tâm định. 


8) Này chư Hiền, nếu ai có nói một cách chơn chánh: 
"VỊ đệ tử được bậc Đạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt thắng trí". 
Người ấy sẽ nói về tôi như sau: "Moggalàna là người đệ tử 
được bậc Đạo Sư hỗ trợ, chứng và đạt thắng trí". 


X. Sakka (Đế-thích) (S.iv,269) 


1) Một thời Tôn giả Mahà Moggalàna trú ở Sàvatthi, tại 
Jetavana, vườn ông AnàthapIndika. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna như người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, như 
vậy biến mất ở Jetavana và hiện ra trước mặt chư Thiên ở 
Tàvatimsa (Tam thập Tam thiên). 


I 
3) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi đến 
Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đên, đảnh lễ Tôn giả 
Mahà Moggalàna rôi đứng một bên. 


290 Chương VI: Tương Ung Moggalàna 





4) Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ Sakka 
đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 
quy y Phật, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y pháp. Do 
nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là quy y 
chúng Tăng. Do nhân quy y chúng Tăng, này Thiên chủ, ở 
đây một SỐ chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

5) -- Lành thay, này Hiền giả Moggalàna, là quy y Phật. 
Do nhân quy y Phật, này Hiền giả Moggalàna, ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Hiền giả 
Moggalàna, là quy y Pháp, này Hiền giả Moggalàna... là quy 
y chúng Tăng. Do nhân quy y chúng Tăng, thưa Hiền giả 
Moggalàna, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. 


6-7-8) Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 
9-10-11) Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 
12-13-14) Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 


15-16-17) Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... (giống 
như sô 3,4,5 như trên, với những thay đôi cân thiệt)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 2901 





H 


18) Rồi Thiên chủ Sakka với 500 chư Thiên đi đến Tôn 
giả Mahà Moggalàna; sau khi đên, đảnh lê Tôn giả 
Mogøsalàna rôi đứng một bên. 


19) Tôn giả Mahà Mogsalàna nói với Thiên chủ Sakka 
đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động 
(avecca pasàdena) đối với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động 
đối với đức Phật, này Thiên chủ, như vậy, ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là 
lòng tin bất động đối với Pháp: Pháp do Thế Tôn khéo 
thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác 
hiểu. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động như vậy đối với 
Pháp, này Thiên chủ, ở đây một số chúng sanh, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất 
động đối với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chánh hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế 
Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, 
đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Do nhân 
đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng, này Thiên chủ, 
ở đây, một sỐ chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cối đời này. Lành thay, 
này Thiên chủ, là đầy đủ hoàn toàn các giới được các bậc 


292 Chương VI: Tương Ung Moggalàna 





Thánh ái kính, không bị phá hủy, không bị phá hoại, không 
bị lắm tắm, không bị ô nhiễm, đem lại giải thoát, được người 
trí tán thán, không bị ô nhiễm (bởi tham và si), đưa đến 
Thiền định. Do nhân đầy đủ các giới được các bậc Thánh ái 
kính, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số chúng sanh, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 
ØIớI, cõi đời này. 

20) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đây đủ 
lòng tin bất động đối với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Do nhân đây đủ lòng tin bất động 
đối với đức Phật, thưa Hiền giả Moggalàna, ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Lành thay, này Hiền giả 
Moggalàna, là đầy đủ lòng tin bất động đối với Pháp: Đây là 
pháp được Thế Tôn khéo giảng... được người có trí tự mình 
giác hiểu. Do nhân đây đủ lòng tin bất động đối với Pháp, 
thưa Hiền giả Moggalàna, ở đây một số chúng sinh, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cõi đời này. Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ 
lòng tin bất động đối với chúng Tăng: Tế hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn... là vô thượng phước điền ở đời. Do nhân đầy 
đủ lòng tin bất động đối với chúng đệ tử của Thế Tôn, thưa 
Hiền giả Moggalàna, như vậy, ở đây một số chúng sanh, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là 
đầy đủ các giới được các bậc Thánh ái kính, không bị phá 
hủy... đưa đến Thiền định. Do nhân đầy đủ các giới được các 
bậc Thánh ái kính, thưa Hiền giả Moggalàna, như vậy, ở đây 
một số chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cối đời này. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 293 





21-23) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 
24-26) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 
27-29) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 


30) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên đi đến 
Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đên, đảnh lễ Tôn giả 
Mahà Moggalàna rôi đứng một bên. 


31) Tôn giả Mahà Mogøgalàna nói với Thiên chủ Sakka 
đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động 
đối với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri... được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


32) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ 
lòng tin bât động đôi với đức Phật... được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 

IH 


3) Rồi Thiên chủ Sakka cùng với 500 chư Thiên đi 
đên Tôn giả Mahà Mogsalàna... 


34) Tôn giả Mahà Mogøgalàna nói với Thiên chủ Sakka 
đang đứng một bên: 


-- Lành thay, này Thiên chủ, là quy y Phật. Do nhân 
quy y Phật, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số chúng 
sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Họ có được 10 pháp hơn chư Thiên 
khác: thiên thọ mạng, thiên sắc, thiên an lạc, thiên danh dự, 
thiên thù thăng, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, thiên vị, 
thiên xúc. Lành thay, này Thiên chủ, là sự quy y Pháp. Do 
nhân quy y Pháp, này Thiên chủ, như vậy ở đây một số 
chúng sanh, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 


294 Chương VI: Tương Ung Moggalàna 





thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Họ có được 10 pháp lợi 
hơn các chư Thiên khác: thiên thọ mạng... thiên xúc. Lành 
thay, này Thiên chủ, là quy y Tăng. Do nhân quy y Tăng, này 
Thiên chủ, như vậy, ở đây một SỐ chúng sanh, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. Họ có được 10 pháp lợi hơn các chư Thiên khác: 
thiên thọ mạng... thiên xúc. 


35) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là quy y 
Phật... thiên xúc (như trên). 


36-38) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 Thiên nhơn... 

39-41) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 Thiên nhơn... 

42-44) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 Thiên nhơn... 

45-47) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 Thiên nhơn... 
IV 


48) Rồi Thiên chủ Sakka với 500 Thiên nhơn đi đến 
Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahà Moggalàna rồi đứng một bên. 

49) Rồi Tôn giả Mahà Moggalàna nói với Thiên chủ 
Sakka đang đứng một bên: 

-- Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ lòng tin bất động 
đối với đức Phật: Đây là Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri... Thế Tôn. Do nhân đầy đủ lòng tin bất động đối 
với đức Phật, ở đây một sỐ chúng sanh, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. Họ có được 10 pháp lợi hơn các chư Thiên khác: thiên 
thọ mạng... thiên xúc. Lành thay, này Thiên chủ, là đầy đủ 
lòng tin bất động đối với Pháp... lòng tin bất động đối với 
chúng Tăng... là đầy đủ các giới được bậc Thánh ái kính... 
thiên xúc. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 295 





50) -- Lành thay, thưa Hiền giả Moggalàna, là đầy đủ 
lòng tin bât động đôi với đức Phật... thiên xúc. 


51-53) Rồi Thiên chủ Sakka với 600 chư Thiên... 
54-56) Rồi Thiên chủ Sakka với 700 chư Thiên... 
57-60) Rồi Thiên chủ Sakka với 800 chư Thiên... 


61-63) Rồi Thiên chủ Sakka với 8000 chư Thiên... thiên 
XÚC. 


XI. Candana (S.1v,280) 
1-63) Rồi Thiên tử Candana... 
1-63) Rồi Thiên tử Suyàma... 
1-63) Rồi Thiên tử Santusita... 
1-63) Rồi Thiên chủ Sunimmita... 


1-63) Rồi Thiên tử Vasavatti... 


Chương VỊI: Tương Ưng Tâm 


I. Kiết Sử (S.iv,281) 


1) Một thời, một số đông Tý-kheo trưởng lão trú ở 
Macchikasanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Lúc bấy giờ, một số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau 
buôi ăn đi khât thực trở về, ngôi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và 
giữa những vị này, câu chuyện sau đây được khởi lên: 


-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các 
pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đông nghĩa, chỉ 
khác ngôn từ? 


3) Ở đây, một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 


-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; các 
pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 


Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 


-- Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những 
pháp này là đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 


4) Lúc bấy giờ, cư sĩ Citta đi đến Migapathaka để làm 
một số công việc phải làm. 

5) Cư sĩ Citta được nghe có một số đông Tý-kheo 
trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, ngôi tụ họp tại 
ngôi nhà tròn, và giữa những vị này, câu chuyện sau đây 
được khởi lên: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết 
sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ?" Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 
"Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 297 





này là khác nghĩa, khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo trưởng lão 
trả lời: "Này chư Hiên, kiệt sử hay các pháp bị kiệt sử; những 
pháp này là đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ”. 

6) Rồi cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão â ấy; sau 
khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 
bên. 


7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, (chúng con) được nghe có một 
số đông Tỷ-kheo trưởng lão, sau buổi ăn đi khất thực trở về, 
ngồi tụ họp tại ngôi nhà tròn, và giữa các vị này, khởi lên câu 
chuyện sau đây: "Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết 
sử; các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ, hay đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ". Một số Tỷ-kheo trưởng lão trả lời: 
"Này chư Hiền, kiết sử hay các pháp bị kiết sử; những pháp 
này đồng nghĩa, chỉ khác ngôn từ". 


-- Có vậy, này Cư sĩ. 


8) -- Bạch chư Thượng tọa, kiết sử hay các pháp bị kiết 
sử; các pháp nảy là khác nghĩa và cũng khác ngôn từ. Bạch 
chư Thượng tọa, con sẽ nói lên một ví dụ cho quý vị. Ở đây, 
một số người có trí, nhờ ví dụ hiểu được ý nghĩa lời nói. 

9) Bạch chư Thượng tọa, ví như một con bò đực đen và 
con bò đực trăng được dính lại với nhau bởi một sợi dây hay 
một cái ách. Nếu có người nói: "Con bò đực đen là kiết sử 
cho con bò đực trăng, và con bò đực trăng là kiết sử cho con 
bò đực đen". Nói như vậy có phải là nói một cách chơn 
chánh không? 


-- Thưa không, này Cư sĩ. Này Cư sĩ, con bò đực đen 
không phải là kiệt sử của con bò đực trăng. Và con bò đực 


298 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





trăng cũng không phải là kiết sử của con bò đực đen. Do vì 
chúng bị dính bởi một sợi dây hay bởi một cái ách, ở đây 
chính cái ấy là kiết sử. 

10) -- Cũng vậy, bạch chư Thượng tọa, con mắt không 
phải là trói buộc của các sắc; các sắc không phải là trói buộc 
của con mắt. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, 
dục tham ấy ở đây chính là trói buộc. Cái tai không phải là 
trói buộc của các tiếng... Mũi không phải là trói buộc của các 
hương... Lưỡi không phải là trói buộc của các vị... Thân 
không phải là trói buộc của các xúc... Ý không phải là trói 
buộc của các pháp. Các pháp cũng không phải là trói buộc 
của ý. Và ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục tham gì, dục 
tham ấy ở đây chính là trói buộc. 

11) -- Lợi ích thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi ích 
thay cho Ông, này Cư sĩ! Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục 
(kamati) lời dạy thâm sâu của đức Phật. 

H. Isidattà (1) (S.1v,283) 

l) Một thời nhiều Tỷ-kheo trưởng lão trú ở 

Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi cư sĩ Cita đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 
khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 
bên. 

3) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với các Tý-kheo 
trưởng lão: 

-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão 
ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 


Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 299 





4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng lão 
đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ các Tỷ-kheo 
trưởng lão, thân phía hữu hướng về các vị rôi ra đi. 


5) Các vị Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi đêm ấy đã mãn, 
vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của cư sĩ CItta; 
sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. 


6) Cư sĩ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi 
đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một bên. 


7) Ngồi một bên, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" 
(dhàtunànattam) được nói đên như vậy. Bạch Thượng tọa, 
cho đên như thê nào, Thê Tôn nói đên giới sai biệt? 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

8) Lần thứ hai, cư sĩ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" 
được nói đên như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đên như thê 
nào, Thê Tôn nói đên giới sai biệt? 

Lần thứ hai, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

9) Lần thứ ba, gia chủ Citta thưa với Tôn giả Thera: 

-- Thưa Tôn giả Thera, "Giới sai biệt, giới sai biệt" 
được nói đên như vậy. Bạch Thượng tọa, cho đên như thê 
nào, Thê Tôn nói đên giới sai biệt? 

Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 


10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tu 
nhất trong chúng Tý-kheo ấy. 


11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 


300 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ẫy CỦa Cư SĨ 
Citta. 

-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Citta. 

12) -- Này Gia chủ, có phải Ông hỏi: "Giới sai biệt, 
giới sai biệt, bạch Thượng tọa Thera, được nói đên như vậy. 
Cho đên như thê nào, bạch Thượng tọa, Thê Tôn nói đên vê 
giới sa1 biệt” chăng? 

-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

-- Này Gia chủ, Thế Tôn nói về giới sai biệt tánh như 
sau: "Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới... Y giới, pháp giới, 
ý thức giới". Cho đên như vậy, này Cư sĩ, Thê Tôn nói vê 
giới saI biệt tánh. 

13) Gia chủ Citta, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Isidattà nói, tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay cúng dường các 
Ty-kheo trưởng lão với các món ăn thượng vị loại cứng và 
loại mêm. 

14) Các Ty-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời tay 
khỏi bát, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. 

15) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 

-- Lành thay, này Hiển giả Isidattà, câu hỏi này đã được 
Ong trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. Này Hiên giả 
Isidattà, trong dịp khác, nêu câu hỏi tương tự khởi lên, Hiên 
giả hãy trả lời như vậy. 

IH. Isidattà (2) (S.1v,2§5) 

1) Một thời, một số đông Tý-kheo trưởng lão trú ở 

Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 301 





2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 
khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị Trưởng lão 
ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 

4) Rồi gia chủ Citta, sau khi biết các Tỷ-kheo trưởng 
lão đã nhận lời, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê các Ty-kheo 
trưởng lão, thân phía hữu hướng vê các vị ây rôi ra đi. 

5) Các Tỷ-kheo trưởng lão ấy, sau khi đêm ấy đã mãn, 
vào buổi sáng, đắp y, câm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ 
Citta; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


6) Rồi gia chủ Citta đi đến Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi 
đên, đánh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rôi ngôi xuông một bên. 


7) Ngồi một bên, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi 
lên ở đời: "Thế giới là thường còn, hay thế giới là không 
thường còn? Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? 
Sinh mạng và thân thể là một, hay sinh mạng và thân thể là 
khác? Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không 
tồn tại sau khi chết? Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau 
khi chết, hay Như Lai không tổn tại và không không tồn tại 
sau khi chết?". Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong 
kinh Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến này do cái gì 
có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, chúng không 
có mặt? 


Khi được nói vậy, Tôn giả Thera im lặng. 


302 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





8) Lần thứ hai, gia chủ Citta... 
9) Lần thứ ba, gia chủ Citta bạch Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa Thera, có một SỐ (tà) kiến này khởi 
lên ở đời: "Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô 
thường? Thế giới là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh 
mạng và thân thê là một, hay sinh mạng và thân thể là khác? 
Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại 
sau khi chết? Như Lai có tỒn tại và không tồn tại sau khi 
chết, hay Như Lai không tổn tại và không không tôn tại sau 
khi chết?" Lại có thêm 62 tà kiến này được nói lên trong kinh 
Phạm Võng. Bạch Thượng tọa, các tà kiến này do cái gì có 
mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, chúng không có 
mặt? 


Lần thứ ba, Tôn giả Thera giữ im lặng. 

10) Lúc bấy giờ, Tôn giả Isidattà là Tỷ-kheo mới tu 
nhất trong chúng Tỷ-kheo ấy. 

11) Rồi Tôn giả Isidattà thưa với Tôn giả Thera: 


-- Bạch Thượng tọa, con xin trả lời câu hỏi ây của gia 
chủ Citta. 

-- Này Isidattà, hãy trả lời câu hỏi ấy của gia chủ Citta. 

12) - Này Gia chủ, có phải Ông hỏi như sau: "Bạch 
Thượng tọa Thera, có một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: 
'Thế giới là thường còn...' Bạch Thượng tọa, các tà kiễn này 
do cái gì có mặt, chúng có mặt? Do cái gì không có mặt, 
chúng không có mặt" chăng? 


-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 
_— Này Gia chủ, một số (tà) kiến này khởi lên ở đời: 
"Thế giới là thường còn, hay thế giới là vô thường? Thế giới 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 303 





là hữu biên, hay thế giới là vô biên? Sinh mạng và thân thể là 
một, hay sinh mạng và thân thể là khác? Như Lai có tồn tại 
sau khi chết, hay Như Lai không tôn tại sau khi chết? Như 
Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai 
không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết?" Lại có 
thêm 62 tà kiến này được nói lên trong kinh Phạm Võng. 
Này Gia chủ, do thân kiến có mặt, nên các tà kiến này có 
mặt. Do thân kiến không có mặt, nên chúng không có mặt? 


13) -- Bạch Thượng tọa, như thế nào là thân kiến có 
mặt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu không được 
thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc Thánh, 
không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy các bậc 
Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân. Họ quán sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự 
ngã ở trong sắc... quán thọ như là tự ngã... tưởng... các 
hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Như vậy, 
này Gia chủ, là thân kiến có mặt. 

14) -- Và như thế nào, bạch Thượng tọa, là thân kiến 
không có mặt? 


-- Ở đây, này Gia chủ, vị Đa văn Thánh đệ tử được thấy 
các bậc Thánh, thuần phục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 
các bậc Thánh, được thấy các bậc Chân nhân, thuần thục 
pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân. VỊ 
ây không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, 
hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, không quán 
thọ... tưởng... hành... không quán thức như tự ngã, hay tự ngã 
như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Như vậy, này Gia chủ, là thân kiến không có mặt. 


304 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





15) -- Bạch Thượng tọa, Tôn đức (Ayyo) Isidattà từ đâu 
đến? 


-- Này Gia chủ, tôi từ Avanti đến. 


-- Bạch Thượng tọa, tại AvantI, có một thiện nam tử tên 
Isidattà, một người bạn xa cách của chúng tôi, đã xuât gia tu 
hành? 


-- Thưa phải, này Gia chủ. 
-- Bạch Thượng tọa, hiện nay Tôn giả ẫy ở đâu? 
Khi được nói vậy, Tôn giả Isidattà im lặng. 


-- Bạch Thượng tọa, có phải Tôn đức ấy là Isidattà 
chăng? 

-- Thưa phải, này Gia chủ. 

-- Vậy bạch Thượng tọa, Tôn đức Isidattà hãy thỏa 
thích ở tại Macchikàsanda. Khả ái là rừng Ambàtaka! Con sẽ 
hêt sức cô găng đê cúng dường Tôn đức Isidattà với các vật 
dụng như y, đô ăn khât thực, sàng tọa, dược phâm trỊ bệnh. 

-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ. 

16) Rồi Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời nói của Tôn 
giả Isidattà, tự tay làm thỏa mãn, tự tay cúng dường các Tỷ- 
kheo trưởng lão với các món ăn thượng hạng loại cứng và 
loại mêm. 

17) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão, sau khi ăn xong, rời 
tay khỏi bát, từ chô ngôi đứng dậy và ra đi. 

18) Rồi Tôn giả Thera nói với Tôn giả Isidattà: 

-- Lành thay, này Hiển giả Isidattà, câu hỏi này đã được 
Hiên giả trả lời. Câu hỏi này không được ta trả lời. Này Hiên 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 305 





giả Isidattà, trong dịp khác, nếu câu hỏi tương tự khởi lên, 
Hiên giả hãy trả lời như vậy. 
IV. Mahaka (S.1v,288) 


1) Một thời, một số đông các Týỷ-kheo trưởng lão trú tại 
Macchikàsanda, tại rừng Ambàtaka. 


2) Rồi gia chủ Citta đi đến các Tỷ-kheo trưởng lão; sau 
khi đến, đảnh lễ các Tỷ-kheo trưởng lão rồi ngồi xuống một 
bên. 


3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 

-- Bạch chư Thượng tọa, mong rằng chư vị trưởng lão 
ngày mai nhận lời mời dùng bữa ăn của con. 

Các Tỷ-kheo trưởng lão im lặng nhận lời. 

4-5) (Như đoạn 4,5 của kinh trước). 


6) Rồi gia chủ Citta tự tay làm cho thỏa mãn, tự tay 
cúng dường các Tỷ-kheo trưởng lão với các món ăn thượng 
vị loại cứng và loại mêm. 


7) Các Tỷ-kheo trưởng lão sau khi ăn xong, rời tay khỏi 
bát, từ chỗ ngôi đứng dậy và ra đi. Rồi gia chủ Citta, sau khi 
nói: "Hãy thâu lượm lại các đồ ăn dư tàn", liền đi theo sau 
lưng các Tỷ-kheo trưởng lão. 

8) Lúc bấy giời, trời nóng rất là gay gát (kutthitam). Và 
các Tỷ-kheo trưởng lão ây đi với thân như bị chảy thành 
nước, vì các vị ấy đã ăn bữa ăn đầy đủ. 


9) Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahaka là vị mới tu nhất giữa 
chúng Tỷ-kheo ây. Rôi Tôn giả Mahaka thưa với Tôn giả Thera: 


306 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





-- Lành thay, bạch Thượng tọa Thera, nếu có, luồng gió 
mát thôi, có cơn giông nôi lên, có mưa từng hột xuông. 

-- Lành thay, này Hiền giả Mahaka, nếu có luồng ĐIÓ 
mát thổi, có cơn giông nổi lên, có mưa từng hột xuống. 

10) Rồi Tôn giả Mahaka thực hành thần thông khiến 
cho gió mát thôi, cơn giông nôi lên, có mưa từng hột xuông. 

11) Rồi cư sĩ Citta suy nghĩ như sau: "Tỷ-kheo mới tu 
nhât trong chúng Tỷ-kheo này lại có được thân thông lực như 
vậy". 

12) Rồi Tôn giả Mahaka sau khi đến ngôi vườn (tịnh 
xá) liên nói với Tôn giả Thera: 

-- Bạch Thượng tọa Thera, như vậy là vừa rồi. 

-- Như vậy là vừa rồi, này Hiền giả Mahaka. Làm như 
vậy là vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. Cúng dường như vậy là 
vừa rôi, này Hiên giả Mahaka. 

13) Rồi các Tỷ-kheo trưởng lão đi đến ngôi tịnh xá, còn 
Tôn giả Mahaka đi đên tịnh xá của mình. 

14) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Mahaka; sau khi 
đến, đảnh lễ Tôn giả Mahaka rôi ngôi xuông một bên. 

15) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói Tôn giả Mahaka: 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa, nếu Tôn đức Mahaka 
thị hiện cho con thây thượng nhân pháp thân thông. 

-- Vậy này GIa chủ, hãy trải thượng y trong hành lang 
và rải một bó cỏ. 

-- Thưa vâng, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Cita vâng đáp Tôn giả Mahaka, cho trải 
thượng y trong hành lang, và rải một bó cỏ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 307 





16) Rồi Tôn giả Mahaka vào trong tịnh xá, gài then cửa 
lại, thực hành thân thông lực khiên cho ngọn lửa phun ra từ 
lô ông khóa và giữa các khe cửa, đôt cháy cỏ nhưng không 
đôt cháy thượng y. 

17) Gia chủ Citta đập thượng y, hoảng hốt, lông tóc 
dựng ngược, đứng một bên. 

18) Rồi Tôn giả Mahaka, từ tịnh xá đi ra và nói với gia 
chủ Citta: 

-- Thôi, như vậy là vừa rồi, này Gia chủ. 

-- Thôi, như vậy là vừa rồi, thưa Thượng tọa Mahaka. 
Làm như vậy là vừa rôi, thưa Thượng tọa Mahaka. Cúng 
dường như vậy là vừa rôi, thưa Thượng tọa Mahaka. Bạch 
Thượng tọa, mong Tôn đức Mahaka hãy sống thoải mái ở tại 
Macchikàsanda. Khả ái là rừng Ambảtaka!l Con sẽ cố găng 


cúng đường cho Tôn giả Mahaka các vật dụng như y, đồ ăn 
khât thực, sàng tọa, dược phâm trị bệnh. 


-- Thật là lời nói chí thiện, này Gia chủ! 

19) Rồi Tôn giả Mahaka dọn dẹp sàng tọa, cầm y bát, 
đi ra khỏi Macchikàasanda, và như vậy từ biệt 
Macchikàsanda không còn trở lui lại nữa. 


V., Kàmabhù (1)(S.1v,291) 

1) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú ở Macchikàsanda, tại 
rừng Ambàtaka. 

2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhù; sau khi 
đên, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù rôi ngôi xuông một bên. 

3) Tôn giả Kàmabhù nói với gia chủ Citta đang ngồi 
một bên: 


-- Này Ga chủ, lời này được nói đên: 


308 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





Bộ phận được tỉnh thuần, 
Mái trần che mâu trăng, 
Chỉ có một bánh xe, 
Có xe liên tục chạy. 
Hãy xem vị đang đền, 
Không vi phạm lôi lâm, 
Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bị trói buộc. 
Này Gia chủ, lời nói vắn tắt này, ý nghĩa phải được 
hiêu như thê nào một cách rộng rãi? 
-- Bạch Thượng tọa, có phải lời nói này được Thế Tôn 
nói đên? 
-- Đúng vậy, này Gia chủ. 


- #ẽ Vậy hãy chờ một lát, bạch Thượng tọa, con sẽ nghĩ 
đên ý nghĩa. 


4) Rồi cư sĩ Citta, sau khi im lặng một lát, thưa với Tôn 
giả Kàmabhù: 

-- "Bộ phận được tinh thuần", bạch Thượng tọa, là đồng 
nghĩa với các giới luật. "Mái trần che màu trăng", bạch 
Thượng tọa, là đồng nghĩa với giải thoát. "Một bánh xe", 
bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với niệm. "Liên tục chạy”, 
bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với đi tới đi luI. "Cỗ xe", 
bạch Thượng tọa, là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại tạo 
thành này, do cha mẹ sanh ra, do cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, bị biến hoại, bị tiêu mòn, bị tiêu hủy, bị hủy diệt. 
Tham, bạch Thượng tọa, là một lỗi lầm. Sân là một lỗi lầm. 
S¡ là một lỗi lầm. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
chúng được đoạn tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho như thân 
cây ta-la, không có thê tái sanh, không có thê sanh khởi trong 
tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc được 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 309 





gọi là không vi phạm lỗi lầm. "Vị đang đến", bạch Thượng 
tọa, là đồng nghĩa với vị A-la-hán. "Dòng nước", bạch 
Thượng tọa, là đồng nghĩa với khát ái. Đối với Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc, khát ái ấy được đoạn tận, cắt đứt tận 
gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, không có thê tái sanh, 
không có thê sanh khởi trong tương lai. Do vậy, Tỷ-kheo đã 
đoạn tận các lậu hoặc được gọi là chặt đứt được dòng nước. 


Tham, bạch Thượng tọa, là trói buộc. Sân là trói buộc. 
SI là trói buộc. Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, chúng được 
đoạn tận, chặt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, 
không thể tái sanh, không thê sanh khởi trong tương lai. Do 
vậy, Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc được gọi là không bị trói 
buộc. 


5) Như vậy, bạch Thượng tọa, lời nói này được Thế 
Tôn nói đến: 
Bộ phận được tỉnh thuần, 
Mái trần che mầu trắng, 
Chỉ có một bánh xe, 
Cổ xe liên tục chạy. 
Hãy xem vị đang đến, 
Không vi phạm lỗi lâm, 
Chặt đứt được dòng nước, 
Không còn bị trói buộc. 


Bạch Thượng tọa, lời nói văn tắt này, ý nghĩa cần phải 
được hiêu rộng là như vậy. 

6) --Lợi đắc thay cho Ông, này Gia chủ! Khéo lợi đắc 
thay cho Ông, này Gia chủ! 

Vì rằng tuệ nhãn của Ông tiếp tục lời dạy thâm sâu của 
đức Phật. 


310 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





VI. Kàmabhù (2) (S.1v,193) 

I1) Một thời Tôn giả Kàmabhù trú tại Macchikàsanda, 
tại rừng Ambàtaka. 

2) Rồi gia chủ Citta đi đến Tôn giả Kàmabhà; sau khi 
đên, đảnh lễ Tôn giả Kàmabhù, rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi một bên, gia chủ Citta thưa Tôn giả Kàmabhù: 

-- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu hành tất cả? 

-- Này Gia chủ có ba hành: thân hành, khâu hành và ý 
hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói, 
rôi hỏi thêm Tôn giả Kàmabhù một câu nữa: 

_ — Bạch Thượng tọa, thế nào là thân hành? Thế nào là 
khâu hành? Thê nào là ý hành? 

-- Hơi thở vô, hơi thở ra, này Gia chủ, là thân hành. 
Tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ là ý hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù 
nói... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

53) -— VÌ Sao, bạch Thượng tọa, thở vô thở ra là thân 
hành? Vì sao tâm và tứ là khâu hành? Vì sao tưởng và thọ là 
ý hành? 

-- Thở vô thở ra, này Giả chủ, thuộc về thân. Các pháp 
này liên hệ đên thân; do vậy, thở vô thở ra là thân hành. 
Trước phải tâm câu, tư sát, này Gia chủ, sau mới phát lời nói; 
do vậy, tâm và tứ là khâu hành. Tưởng và thọ thuộc vê ý. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 311 





Những pháp này liên hệ đến tâm; do vậy, tưởng và thọ là ý 
hành. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

6) -- Như thế nào, bạch Thượng tọa, là chứng Diệt thọ 
tưởng định? 

-- Này Gia chủ, Tyỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định 
không có nghĩ răng: "Tôi sẽ chứng đạt Diệt thọ tưởng định", 
hay: "Tôi đang chứng đạt Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã 
chứng đạt Diệt thọ tưởng định”. Do tâm vị ây trước đã được 
tu tập như vậy, nên đưa đên thành tựu như thật như vậy. 

-- Lành thay... 

... hỏi thêm câu nữa: 


7) -- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, những pháp nào được đoạn diệt trước, thân 
hành, hay khâu hành, hay ý hành? 

-- Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, này Ga chủ, 
khâu hành được diệt trước, thứ đên thân hành, rôi đên ý 
hành. 

-- Lành thay... 

... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

8) -- Bạch Thượng tọa, người đã chết, đã mệnh chung, 
và Tỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng định, giữa những người 
này có những sai khác gì? 

-- Đối với người đã chết, đã mệnh chung, này Gia chủ, 
thân hành người ây được đoạn diệt, được khinh an; khâu 
hành được đoạn diệt, được khinh an; ý hành được đoạn diệt, 


312 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





được khinh an, thọ mạng được đoạn tận; sức nóng được tịnh 
chỉ; các căn bị hủy hoại. Còn Tỷ-kheo đã chứng đạt Diệt thọ 
tưởng định, này Gia chủ, thân hành được đoạn diệt, khinh an; 
khâu hành được đoạn diệt, khinh an; ý hành được đoạn diệt, 
khinh an; thọ mạng không bị đoạn tận; sức nóng không bị 
tịnh chỉ; các căn được trong sáng. Này Gia chủ, người đã 
chêt, đã mệnh chung và Tyỷ-kheo chứng đạt Diệt thọ tưởng 
định, g1ữa những người này có những sai khác như vậy. 

-- Lành thay... 

... hỏi thêm câu hỏi nữa. 

9) -- Như thế nào, bạch Thượng tọa, là ra khỏi Diệt thọ 
tưởng định? 

-- Này Gia chủ, Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định 
không có suy nghĩ: "Tôi sẽ ra khỏi Diệt thọ tưởng định”, hay: 
"Tôi đang ra khỏi Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã ra khỏi 
Diệt thọ tưởng định". Do tâm vị ây trước đã được tu tập như 
vậy, nên đưa đên thành tựu như thật như vậy. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 

... hỏi thêm câu hỏi nữa: 

10) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, pháp nào khởi lên trước, thân hành, khâu hành, 
hay ý hành? 

-- Tyý-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này Gia chủ, ý 
hành khởi lên trước, rôi đên thân hành, rôi đên khâu hành. 


-- Lành thay, bạch Thượng tọa... 

...hỏi thêm câu hỏi nữa: 

II) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch 
Thượng tọa, cảm giác được bao nhiêu xúc? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 313 





-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định cảm thọ được ba 
xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ... và hỏi thêm câu hỏi 
nữa: 

12) -- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, bạch Thượng 
tọa, tâm thiên vê đâu, hướng về đâu, nghiêng về đâu? 

-- Tỷ-kheo ra khỏi Diệt thọ tưởng định, này G1a chủ, 
tâm vị ây thiên về viễn ly, hướng về viễn ly, nghiêng về viễn 
ly. 

-- Lành thay, bạch Thượng tọa. 

Gia chủ Citta hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Kàmabhù nói 
rôi hỏi thêm câu hỏi nữa: 

13) -- Bạch Thượng tọa, có bao nhiêu pháp giúp đỡ 
nhiêu cho sự chứng đặc Diệt thọ tưởng định? 

-- Thật sự, này Gia chủ, điều Gia chủ cần phải hỏi 
trước, Gia chủ lại hỏi sau. Tuy vậy, ta sẽ trả lời cho Gia chủ. 
Này Gia chủ, có hai pháp giúp đỡ rât nhiêu cho Diệt thọ 
tưởng định được chứng đắc. Đó là Chỉ và Quán. 

VHI. Godatta (S.1v,295) 

1) Một thời Tôn giả Godatta trú ở Macchikàsanda, tại 
Ambàtavana. 

2) Rồi gia chủ Cita đi đến Tôn giả Godatta; sau khi 
đên, đảnh lễ Tôn giả Godatfa rôi ngôi xuông một bên. 

3) Tôn giả Godatta nói với gia chủ Citta đang ngôi một 
bên: 


314 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





-- Này G1a chủ, vô lượng tâm giải thoát, vô sở hữu tâm 
giải thoát, không tâm giải thoát, vô tướng tâm giải thoát, 
những pháp này là khác ngôn từ, hay đồng nghĩa chỉ khác 
ngôn từ? 


-- Bạch Thượng tọa, có pháp môn, theo pháp môn ấy, 
các pháp này khác nghĩa, khác ngôn từ. Bạch Thượng tọa, 
cũng có pháp môn, theo pháp môn ấy, các pháp này đồng 
nghĩa, chỉ khác ngôn từ. 


4) - Nhưng, này Gia chủ, pháp môn nào, theo pháp 
môn ây, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ? 


53)— Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo an trú, biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, phương thứ 
hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không 
sân. Với tâm câu hữu với bị... với tâm câu với hỷ... an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả; cũng vậy, 
phương thứ hai; cũng vậy, phương thứ ba; cũng vậy, phương 
thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, 
không sân. Bạch Thượng tọa, đây gọi là vô lượng tâm giải 
thoát. 


6) Và bạch Thượng tọa, như thế nào là vô sở hữu tâm 
giải thoát? Ở đây, Tỷ-kheo vượt lên Thức vô biên xứ một 
cách hoản toàn, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng và trú 
Vô sở hữu xứ. Bạch Thượng tọa, đây gọi là vô sở hữu tâm 
giải thoát. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 315 





7) Và bạch Thượng tọa, thế nào là không tâm giải 
thoát? Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo đi đến rừng, hay đi 
đến gốc cây, hay đi đến căn nhà trống và suy tư: "Cái này là 
trống không tự ngã hay ngã sở hữu". Bạch Thượng tọa, đây 
gọi là không tâm giải thoát. 

8) Và bạch Thượng tọa, thế nào là vô tướng tâm giải 
thoát? Ở đây, bạch Thượng tọa, Tỷ-kheo không tác ý tất cả 
tướng, chứng và trú Vô tướng tâm định. Bạch Thượng tọa, 
đây gọi là vô tướng tâm giải thoát. 

9) Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, theo pháp môn 
ấy, các pháp này là khác nghĩa, khác ngôn từ. 


10) Và bạch Thượng tọa, pháp môn nảo, theo pháp môn 
ây, các pháp này là đông nghĩa, chỉ khác ngôn từ? 


I1) Tham dục (ràga) làm sự đo lường, sân làm sự đo 
lường, si làm sự đo lường. Đối với Tỷ-kheo đã đoạn tận các 
lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt tận gốc rễ, bị làm như 
thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, không thể sanh 
khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối các vô lượng tâm 
giải thoát, bất động tâm giải thoát được xem là tôi thượng. 
Nhưng bất động tâm giải thoát này trống không, không có 
tham; trống không, không có sân; trống không, không có sĩ. 


12) Tham dục, bạch Thượng tọa, là một chướng ngại, 
sân là một chướng ngại, si là một chướng ngại. Đối với Tỷ- 
kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt tận 
gốc rễ, bị làm như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, 
không thể sanh khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối 
với các vô sở hữu tâm giải thoát, bất động tâm giải thoát 
được xem là tối thượng. Nhưng bất động tâm giải thoát này 
được trống không, không có tham; trống không, không có 
sân; trống không, không có sỉ. 


316 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





13) Tham dục, bạch Thượng tọa, tác thành tướng, sân 
tác thành tướng, sỉ tác thành tướng. Đối với Tý-kheo đã đoạn 
tận các lậu hoặc, chúng bị đoạn tận, bị cắt đứt tận gốc rễ, bị 
làm như thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, không 
thể sanh khởi trong tương lai. Bạch Thượng tọa, đối với các 
vô tướng tâm giải thoát, bất động tâm giải thoát được xem là 
tối thượng. Nhưng bắt động tâm giải thoát này trồng không, 
không có tham; trống không, không có sân; trống không, 
không có s1. 


14) Đây là pháp môn, bạch Thượng tọa, do pháp môn 
ây, các pháp này là đông nghĩa chỉ khác ngôn từ. 


VIII. Nigantha (Ni-kiền-tử) (S.iv,297) 


1-2) Lúc bấy giờ, Nigantha Nàtaputta đã đi đến 
Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 


3) Gia chủ Citta được nghe Nigantha Nàtaputta đã đi 
đên Macchikàsanda với một đại chúng Nigantha. 


4) Rồi gia chủ Citta cùng với một số đông gia chủ khác 
đi đên Niganttha Nàtaputta; sau khi đên, nói lên những lời 
hỏi thăm xã giao, sau khi nói lên những lời hỏi thăm xã giao 
thân hữu liên ngôi xuông một bên. 

5) Nigantha Nàtaputta nói với gia chủ Citta đang ngôi 
một bên: 

-- Có phải, này Gia chủ, Ông tin tưởng vào lời dạy này 
của Sa-môn Gotama: "Có một định không tâm, không tứ, có 
sự đoạn diệt các tâm và tứ”? 

-- Thưa Tôn giả, ở đây tôi không có đặt lòng tin vào 
Thê Tôn trong vân đê: "Có một Thiên định không tâm, 
không tứ, có sự đoạn diệt các tâm và tứ”. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 317 





6) Được nghe nói vậy, Nigantha Nàtaputta nhìn quanh 
hội chúng của mình và nói: 

-- Chư Tôn giả có thấy chăng? Thật chất trực là gia chủ 
Citta này! Thật không hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật 
không hư vọng là gia chủ Citta này! Ai nghĩ rằng tầm và tứ 
có thể đoạn diệt được tức là nghĩ rằng có thể trói được ĐIÓ 
trong cái lưới. Ai nghĩ rằng tầm và tứ có thể đoạn diệt được 
tức là nghĩ rằng có thể dùng năm tay của mình để chận đứng 
dòng nước sông Hằng. 


1!) - Tôn giả nghĩ thế nào, thưa Tôn giả, cái gì thù 
thăng hơn, trí hay là lòng tin? 


-- Này Gia chủ, trí thù thắng hơn lòng tin. 


8) — Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly dục, ly bất thiện 
pháp, tôi chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, 
tôi làm tịnh chỉ các tầm và tứ... chứng và trú Thiền thứ hai. 
Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi đoạn tận hỷ... chứng và trú 
Thiền thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi có thể đoạn tận 
lạc... chứng và trú Thiền thứ tư. Biết như vậy, thưa Tôn giả, 
thấy như vậy, tôi sẽ đi đến lòng tin đối với bất cứ vị Sa-môn 
hay vị Bà-la-amôn nào răng: "Có Thiền định không tầm, 
không tứ, có sự đoạn diệt các tầm và tứ". 

9) Khi nghe nói vậy, Nigantha Nàtaputta nhìn quanh 
hội chúng của mình và nói: 

-- Chư Tôn giả có thấy chăng? Thật không chất trực là 
gia chủ Citta này! Thật hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật hư 
vọng là gia chủ Citta này! 

-- Thưa Tôn giả, tôi hiểu lời nói của Tôn giả rằng: "Chư 
Tôn giả có thấy chăng? Thật chất trực là gia chủ Citta này! 


318 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





Thật không hư ngụy là gia chủ Citta này! Thật không hư 
vọng là gia chủ Citta này!". Và này, thưa Tôn giả, tôi hiểu lời 
nói của Tôn giả rằng: "Chư Tôn giả có thấy chăng? Thật 
không chất trực là gia chủ Citta này! Thật hư ngụy là gia chủ 
C¡itta này! Thật hư vọng là gia chủ Citta này!" 

10) Thưa Tôn giả, nếu lời nói đầu tiên của Tôn giả là 
chơn chánh, thời lời nói sau của Tôn giả là hư ngụy. Thưa 
Tôn giả, nếu lời nói sau của Tôn giả là chơn chánh, thời lời 
nói đầu của Tôn giả là hư ngụy. Thưa Tôn giả, có mười câu 
hỏi hợp lý này, nếu Tôn giả hiểu ý nghĩa của chúng, thời Tôn 
giả đấm trả (patihareyyäsi) tôi một đấm cùng với chúng 
Nigantha. Một câu hỏi, một câu giải thích, một câu trả lời. 
Hai câu hỏi, hai câu giải thích, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba 
câu giải thích, ba câu trả lời. Bốn câu hỏi, bốn câu giải thích, 
bốn câu trả lời. Năm câu hỏi, năm câu giải thích, năm câu trả 
lời. Sáu câu hỏi, sáu câu giải thích, sáu câu trả lời. Bảy câu 
hỏi, bảy câu giải thích, bảy câu trả lời. Tám câu hỏi, tắm câu 
giải thích, tám câu trả lời. Chín câu hỏi, chín câu giải thích, 
chín câu trả lời. Mười câu hỏi, mười câu giải thích, mười câu 
trả lời. 

11) Rồi gia chủ Citta không hỏi Nigantha Nàtaputta 
mười câu hỏi hợp lý này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

IX. Acela (Lõa thể) (S.iv,300) 


linh 

2) Lúc bấy giờ lõa thể Kassapa đã đi đến 
Macchikàsanda, một bạn cũ của gia chủ Citta khi còn là gia 
chủ. 

3) Gia chủ Citta nghe lõa thể Kassapa, một bạn cũ của 
mình khi còn là gia chủ, đã đên Macchikàsanda. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 319 





Rồi gia chủ Citta đi đến lõa thể Kassapa; sau khi đến, 
nói lên với lõa thê Kassapa những lời chào đón hỏi thăm, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu liên ngôi 
xuông một bên. 

4) Ngồi một bên, gia chủ Citta nói với lõa thể Kassapa: 

-- Tôn giả Kassapa, Tôn giả xuất gia đã bao lâu? 

-- Này Gia chủ, ta đã xuất gia khoảng ba mươi năm. 


5) -- Thưa Tôn giả, trong ba mươi năm ấy, Tôn giả có 
chứng được pháp thượng nhơn nảo, tri kiên thù thăng nào 
xứng đáng bậc Thánh và được lạc trú? 


-- Này Gia chủ, trong suốt ba mươi năm ấy, ta không 
chứng được và không được lạc trú một pháp thượng nhân 
nảo, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, ngoại trừ 
sự lõa thể, sự trọc đầu, sự phủi bụi vả đất cát 
(pàvàlanipphotana). 


6) Khi nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với lõa thể 
Kassapa: 

-- Thật là bất tư nghì, thật là hy hữu, chánh pháp được 
thuyêt trong suôt ba mươi năm ây, không chứng được, không 
được lạc trú một pháp thượng nhân nào, một tri kiên thù 
thăng xứng đáng bậc Thánh! 

7) -- Này Gia chủ, đã bao lâu Ông làm người cư sĩ? 

-- Thưa Tôn giả, tôi thành người cư sĩ đã được ba mươi 
năm. 

8) -- Trong suốt ba mươi năm ấy, này Gia chủ, Ông có 
chứng được và được lạc trú pháp thượng nhân nào, tri kiên 
thù thăng xứng đáng bậc Thánh? 


320 Chương VII: Tương Ung Tâm 





-- Sao lại không vậy được, thưa Tôn giả! Nếu tôi muốn, 
thưa Tôn giả, tôi ly dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, 
có tứ. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, tôi chỉ tịnh tầm và tứ... 
chứng và trú Thiền thứ hai. Nếu tôi muốn, thưa Tôn giả, ly 
hỷ... tôi chứng và trú Thiền thứ ba. Nếu tôi muốn, thưa Tôn 
giả, đoạn tận lạc... tôi chứng và trú Thiền thứ tư. Nếu tôi 
mệnh chung sớm hơn Thế Tôn, thưa Tôn giả, không có gì lạ, 
nếu Thế Tôn sẽ nói về tôi như sau: "Không có một kiết sử 
nảo, do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, Citta trở lui tại thế giới 
này nữa". 

9) Khi nghe nói vậy, lõa thể Kassapa nói với gia chủ 
Citta: 


-- Thật là vi diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa 
Tôn giả, Chánh pháp được khéo thuyết. Một gia chủ mặc áo 
trăng lại có thê chứng đạt được, lại có thể lạc trú pháp 
thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh! Thưa 
Gia chủ, hãy cho tôi được xuất gia trong Pháp và Luật này. 
Hãy cho tôi thọ đại giới. 

10) Rồi gia chủ Citta đưa lõa thể Kassapa đến một số 
Tỷ-kheo trưởng lão; sau khi đến, thưa với các Tỷ-kheo 
trưởng lão: 


-- Bạch chư Thượng tọa, lõa thể Kassapa này là một 
người bạn của chúng con khi chúng con còn là gia chủ. Chư 
Thượng tọa hãy cho người này xuất gia, cho thọ đại ĐIỚI. 
Con sẽ cố gắng cúng dường các vật liệu như y, đồ ăn khất 
thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

11) Lõa thể Kassapa được xuất gia trong Pháp và Luật 
này, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn 
giả Kassapa sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 321 





tâm, tinh cần. Không bao lâu vị ây đạt được mục đích mà các 
thiện nam tử chơn chánh xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình hướng đên: đó là Vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
tự mình chứng tri với thượng trí, chứng đạt và an trú. VỊ ây 
biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 

12) Và Tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. 
X. Thăm Người Bệnh (S.1v,302) 

1-2) Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. 

3) Rồi số đông chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, 
chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các cây 
trong rừng tụ hội lại và nói với g1a chủ Citta: 

-- Này Gia chủ hãy nguyện: "Irong tương lai, ta sẽ 
thành vua Chuyên luân Thánh vương!" 

Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư Thiên 
ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở 
rừng các dược thảo, các cây trong rừng: 

-- Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái 
ây cân phải bỏ đi và vượt qua. 

4) Khi được nghe nói vậy, các bạn bè thân hữu, các bà 
con huyệt thông nói với gia chủ CHta: 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, chớ có 
nói lung tung. 

-- Tôi nói với các vị những gì khiến các vị nói với tôi: 
"Này Thiện gia nam tử, hãy an trú chánh niệm, chớ có nói 
lung tung”? 


322 Chương VII: Tương Ủng Tâm 





-- Này Thiện nam tử, vì Ông nói như sau: "Cái ấy là vô 
thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy cần phải bỏ đi 
và vượt qua”. 

-- V] rằng, chư Thiên các hoa viên, chư Thiên ở rừng, 
chư Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các cây 
trong rừng đã nói với tôi như sau: "Này G1a chủ, hãy nguyện: 
'Trong tương lai, ta sẽ thành vua Chuyển luân Thánh 
vương'". Cho nên tôi mới trả lời với họ: 'Cái ấy là vô thường, 
cái ấy là không thường hăng, cái ấy cần phải bỏ đi và vượt 
qua'”. 

5) -- Này Thiện gia nam tử, các chư Thiên ở hoa viên... 
các cây trong rừng đã quán thấy ý nghĩa gì mà nói với Ông: 
"Này Gia chủ hãy nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ thành vua 
Chuyên luân Thánh vương""? 


-- Các chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở rừng, chư 
Thiên ở cây, chư Thiên trú ở rừng các dược thảo, các cây 
trong rừng ấy đã suy nghĩ như sau: "Gia chủ Citta này giữ 
giới, tánh thiện, nếu phát nguyện: "Trong tương lai, ta sẽ 
thành vị Chuyển luân Thánh vương!" Tâm nguyện thanh 
tịnh, đúng pháp, sẽ làm cho thành công người trì giới, sẽ đem 
đến quả đúng pháp". Chư Thiên ở hoa viên, chư Thiên ở 
rừng, chư Thiên ở cây, chư Thiên ở rừng các dược thảo, các 
cây trong rừng ấy, do quán thấy ý nghĩa như vậy nên đã nói 
như sau: "Này Gia chủ, hãy phát nguyện: "Trong tương lai ta 
làm vị Chuyên luân Thánh vương”". Do vậy, tôi nói với họ: 
"Cái ấy là vô thường, cái ấy là không thường hằng, cái ấy 
cần phải bỏ đi và vượt qua". 

-- Này Thiện gia nam tử, hãy giáo giới cho chúng tôi. 

-- Vậy các Ông cần phải học như sau: "Chúng tôi sẽ 
đầy đủ lòng tin bất động đối với đức Phật: 'Vị ấy là Thế Tôn, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 323 





bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thể Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". Chúng tôi sẽ có đủ lòng tin bất 
động đối với Pháp: 'Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, 
thiết thực hiện tại, có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu'. 
Chúng tôi sẽ có đầy đủ lòng tin bất động đối với chúng Tăng: 
"Thiện hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn. Như lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng được tôn kính, 
đáng được cung kính, đáng được kính lễ, đáng được chấp 
tay, là phước điền vô thượng ở đời'. Tất cả những gì có thê 
đem cho trong gia tộc, tất cả phải đem cúng dường, phân 
phát cho những vị trì giới và có thiện tánh”. 
Như vậy, các Ông cần phải học tập. 


7) Khi gia chủ Citta khiến cho các bạn bè thân hữu. các 
bà con huyết thống có tịnh tín đối với đức Phật, đối với Pháp, 
đối với chúng Tăng và khuyên họ bố thí, vị ấy liền mệnh 
chung. 


Chương VIII : Tương Ưng Thôn Trưởng 


IL. Candđa (Tàn bạo) (S.1v,305) 


_1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Thăng Lâm), tại vườn ông Anảthapindika (Câp Cô Độc). 


2) Rồi thôn trưởng Canda bạch Thế Tôn: 


-- Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì ở đây, có 
người được gọi tên là tàn bạo? Do nhân gì, do duyên gì ở 
đây, có người được gọi là hiên lành (sùrato)? 


4) -- Ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục (ràyo) 
chưa được đoạn tận. Do tham dục (ràga) chưa được đoạn tận, 
người ây bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị người khác 
làm phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người ấy do vậy được 
gọi là tàn bạo. Sân chưa được đoạn tận. Do sân chưa được 
đoạn tận, người ẫy bị người khác làm cho phẫn nộ. Do bị 
người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện hành. Người 
ầy do vậy được gọi là tàn bạo. 5ï chưa được đoạn tận. Do sĩ 
chưa được đoạn tận, người ấy bị người khác làm cho phẫn 
nộ. Do bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ hiện 
hành. Người ẫy do vậy được gọi là tàn bạo. 


Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có 
người được gọi tên là tàn bạo. 


5) Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, có người tham dục 
được đoạn tận. Do tham dục được đoạn tận nên người ẫy 
không bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người 
khác làm cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người 
ẫy do vậy được gọi là hiền lành. Sân được đoạn tận. Do sân 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 325 





đã được đoạn tận nên người ẫy không bị người khác làm cho 
phẫn nộ. Do không bị người khác làm cho phẫn nộ nên phẫn 
nộ không hiện hành. Người ấy do vậy được gọi là hiền lành. 
SI đã được đoạn tận. Do si đã đoạn tận nên người ẫy không 
bị người khác làm cho phẫn nộ. Do không bị người khác làm 
cho phẫn nộ nên phẫn nộ không hiện hành. Người ấy do vậy 
được gọi là hiền lành. 


Này Thôn trưởng, đây là nhân, đây là duyên, ở đây, có 
người được gọi tên là hiên lành. 


6) Được nghe nói vậy, thôn trưởng Canda bạch Thế 
Tôn: 

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


H. Puta (S.1v,306) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 

2) Rồi Talaputa, nhà vũ kịch sư (natagàmam)), đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. 

3) Ngồi một bên, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 


-- Con được nghe, bạch Thê Tôn, các vị Đạo sư, Tô sư 
thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói răng: "A1 là nhà vũ kịch, 


326 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





trên sân khấu giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, 
làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười 
(pahảsadeve)". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 


-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ 
có hỏi Ta về điêu này. 
4) Lần thứ hai, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Đạo sư, Tổ sư 
thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "AI là nhà vũ kịch, 
trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự 
thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay 
cười". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 


-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ 
có hỏi Ta về điêu này. 
5) Lần thứ ba, vũ kịch sư Talaputa bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, con có nghe các vị Đạo sư, các vị Tổ 
sư thuở xưa nói về các nhà vũ kịch, nói rằng: "AI là nhà vũ 
kịch, trên sân khấu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả 
sự thật, làm quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay 
cười". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 


-- Thật sự, Ta đã không chấp nhận và nói rằng: "Thôi 
vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta về 
điều này". Tuy vậy, Ta sẽ trả lời cho Ông. 

6) Này Thôn trưởng, đối với những loài hữu tình thuở 
trước chưa đoạn trừ lòng tham, còn bị lòng tham trói buộc, 
nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường, tập 
trung những pháp hấp dẫn, thời khiến lòng tham của họ càng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 327 





tăng thịnh. Này Thôn trưởng, đối với những loại hữu tình 
thuở trước chưa đoạn trừ lòng sân, còn bị lòng sân trói buộc, 
nếu nhà vũ kịch trên sân khấu hay trong kịch trường tập 
trung những pháp liên hệ đến sân, thời khiến cho lòng sân 
của họ càng tăng thịnh. Này Thôn trưởng, đối với loài hữu 
tình thuở trước chưa đoạn trừ lòng s1, còn bị lòng sĩ trói 
buộc, nếu nhà vũ kịch trên sân khẩu hay trong kịch trường 
tập trung những pháp liên hệ đến si, thời khiến cho lòng si 
của họ càng tăng thịnh. 


7) Người ấy tự mình đắm say, phóng dật, làm người 
khác đắm say và phóng dật, sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh trong địa ngục Hý tiếu (Pahàso). Nếu người ây có 
(tà) kiến như sau: "Người vũ kịch nảo, trên sân khấu hay 
giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm quần chúng 
vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ sanh cộng trú với chư Thiên hay cười”. Như vậy là tà kiến. 
Ai rơi vào tà kiến, này Thôn trưởng, Ta nói rằng người ấy chỉ 
có một trong hai sanh thú: một là địa ngục, hai là súc sanh. 


8) Khi được nói vậy, vũ kịch sư Talaputa phát khóc vả 
rơi nước mắt. 


-- Chính vì vậy, này Thôn trưởng, Ta đã không chấp 
nhận và nói: "Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng. Hãy dừng ở 
đây. Chớ có hỏi Ta về điều này". 

-- Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã 
nói như vậy. Nhưng, bạch Thế Tôn. vì con đã bị các Đạo sư, 
các Tổ sư vũ kịch thời trước đã lâu ngày lừa dối con, dối trá 
con, dắt dẫn lầm lạc con rằng: "Người vũ kịch nảo trên sân 
khẩu hay giữa kịch trường, với các điệu bộ giả sự thật, làm 
quần chúng vui cười, thích thú; người ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên hay cười". 


328 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





9) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, được thọ 
đại giới! 

10) Vũ kịch sư Talaputa được xuất gia với Thế Tôn, 
được thọ đại giới. 

I1) Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả Talaputa... trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 
HI. Yodhàjivo (Kẻ chiến đấu) (S.vi,308) 


l)... 

2) Rồi chiến đấu sư Yodhàjivo đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi xuống một bên, chiến đấu sư bạch Thế Tôn: 

-- Con được nghe, bạch Thế Tôn, các vị Đạo sư, Tổ sư 
thuở xưa nói về các chiên đâu viên, nói răng: "VỊ chiên đâu 
viên nào trong chiên trường, hăng say, tinh tân; do hăng hay 
tinh tân như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại; vị ây, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên 
tên là Saràjità". Ơ đây, Thê Tôn nói như thê nào? 

-- Thôi vừa rồi, này Chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. 
Chớ có hỏi Ta về điêu này. 

4) Lần thứ hai... 

5) Lần thứ ba, chiến đấu sư bạch Thế Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 329 





-- Bạch Thể Tôn, con được nghe các vị Đạo sư, Tổ sư 
thuở xưa nói về các chiến đấu viên, nói rằng: "Vị chiến đấu 
viên nào trong chiến trường hăng say, tỉnh tấn; do hãng say, 
tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vị ấy, sau 
khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư Thiên 
tên là Saràjità". Ở đây, Thế Tôn nói như thế nào? 


-- Thật sự, Ta đã không chấp nhận và nói rằng: "Thôi 
vừa rồi, này Chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. Chớ có hỏi Ta 
về điều này". Tuy vậy, Ta sẽ trả lời. 

6) Này Chiến đấu sư, đối với chiến đấu viên nảo trong 
chiến trường hăng say, tính tấn, tâm của vị ấy trước đó phải 
có những ý nghĩ thấp kém, ác ý, ác nguyện như sau: "Mong 
rằng các loài hữu tình ấy bị giết, bị bắt, bị tàn sát, bị tàn 
hại!", hay: "Mong họ chớ có tồn tại!" Do vị ấy hăng hái, tỉnh 
tấn như vậy, nêu vị ấy bị người khác tàn sát, đánh bại, thời 
người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào địa 
ngục tên là Saràjità. Nếu người ây có tà kiến như sau: "VỊ 
chiến đấu viên nào giữa chiến trường hăng say, tỉnh tấn; do 
hăng say, tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vị 
Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 
chư Thiên tên là Saràjità". Như vậy là tà kiến. Ai rơi vào tà 
kiến này, này Chiến đấu sư, Ta nói rằng, người ấy chỉ có một 
trong hai sanh thú: Một là địa ngục, hai là súc sanh. 

7) Khi được nói vậy, vị chiến đấu sư phát khóc, rơi nước 
mắt. 

-- Chính vì vậy, này Chiến đấu sư, Ta không chấp nhận 
và nói: "Thôi vừa rồi, này Chiến đấu sư. Hãy dừng ở đây. 
Chớ có hỏi Ta về điều này". 

-- Bạch Thế Tôn, con khóc không phải vì Thế Tôn đã 
nói như vậy. Nhưng, bạch Thế Tôn, vì con đã bị các Đạo sư, 


330 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





các Tổ sư, các chiến đấu viên thuở trước đã lâu ngày lừa dối 
con, dối trá con, dắt dẫn con lầm lạc, nói răng: "Ai là người 
chiến đấu viên giữa các chiến trường hăng say, tỉnh tấn; do 
hăng say, tinh tấn như vậy, bị người khác tàn sát, đánh bại, vị 
Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với 
chư Thiên tên là Saràjità”". 

8) Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... Từ nay cho đến 
mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng! 


IV. Voi (S.1v,310) 


l)... 

2-8) (Giống như kinh trước, chỉ khác đấy là vị tượng sư 
hay người nài vol). 
V. Ngựa (S.iv,310) 

1-8) (Giống như kinh trước, chỉ khác đây là vị mã sư 
hay người huân luyện ngựa). 


VI. Người Đất Phương Tây hay Người Đã Chết (S.iv,3I 1) 


l) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng 
Pàvàrikamba. 


2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; 
sau khi đên, đánh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta 
bạch Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, các vị Bà-la-môn trú đất phương Tây, 
mang theo bình nước, đeo vòng hoa huệ (sevàla), nhờ nước 
được thanh tịnh. Những người thờ lửa, khi một người đã 
chết, đã mệnh chung, họ nhắc bồng. và mang vị ấy ra ngoài 
(uyyàpenti), kêu tên vị ây lên, và dẫn vị ây vào Thiên ĐIỚI. 
Còn Thế Tôn, bạch Thế Tôn, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 331 





Giác, Thế Tôn có thể làm như thế nào cho toàn thể thế giới, 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này? 

4) -- Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông. Nếu 
Ong kham nhân hãy trả lời. 


5) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, một 
người sát sanh, lấy của không cho, sống theo tà hạnh trong 
các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù 
phiếm, tham lam, sân hận, theo tà kiến. Rồi một quân chúng 
đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi 
cùng khắp và nói rằng: "Mong người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này!" Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, người ây do nhân 
cầu khẩn của đại quần chúng ấ Ấy, hay do nhân tán dương, hay 
do nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6) - Ví như, này Thôn trưởng, có người lây một tảng 
đá lớn ném xuống một hồ nước sâu. Rồi một quân chúng 
đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi 
cùng khắp và nói rằng: "Hãy đứng lên, tảng đá lớn! Hãy nỗi 
lên, tảng đá lớn! Hãy trôi vào bờ, này tảng đá lớn!" Ông nghĩ 
thế nào, này Thôn trưởng, tảng đá lớn ấy do nhân cầu khân 
của đại quân chúng ây, hay do nhân tán dương, hay do nhân 
chấp tay đi cùng khắp, có thê trồi lên, hay nỗi lên, hay trôi 
đạt vào bờ không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, người nào sát sanh, lây 
của không cho, sông theo tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 


332 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham lam, sân 
hận, theo tà kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ 
họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói 
răng: "Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này!" Nhưng người ấy, 
sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


7) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ở đây, có người 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời 
độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham, không có 
sân hận, có chánh tri kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập. tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói rằng: "Mong người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!" Ông nghĩ 
thế nào, này Thôn trưởng, người ấy do nhân cầu khẩn của 
quần chúng đông đảo ấy, hay do nhân tán dương, hay do 
nhân chấp tay đi cùng khắp, sau khi thân hoại mạng chung, 
có thể sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Ví như, này Thôn trưởng, có người nhận chìm một 
ghè sữa đông (sappI) hay một ghè dầu vào trong một hồ nước 
sâu rồi đập bể ghè ấy. Ở đây, ghè ây trở thành từng miếng 
vụn, hay từng mảnh vụn và chìm xuông nước. Còn sữa đông 
hay dầu thời nổi lên trên. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ 
tập. tụ họp lại, cầu khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và 
nói: "Hãy chìm xuống, này sữa đông và dầu! Hãy chìm sâu 
xuống, này sữa đông và dầu. Hãy chìm xuống tận đáy, này 
sữa đông và dâu!". Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, sữa 
đông ây, dầu á ấy, có do nhân cầu khẩn của đám quần chúng 
đông đảo ấy, do nhân tán dương, do nhân chấp tay đi cùng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 333 





khắp của quần chúng đông đảo ấy nên bị chìm xuống, hay 
chìm sâu xuông, hay đi xuông tận đáy không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Cũng vậy, này Thôn trưởng, có người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói 
lời phù phiếm, không có tham, không có sân, theo chánh tri 
kiến. Rồi một quần chúng đông đảo, tụ tập, tụ họp lại, cầu 
khẩn, tán dương, chấp tay đi cùng khắp và nói: "Mong răng 
người nảy, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục!" Nhưng người ẫy sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


9) Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Asibandhakaputta 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là vi diệu, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để 
những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. 
Bạch Thế Tôn, con nay xin quy y Phật, Pháp và chúng Tăng. 
Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay trở đi cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
VII. Thuyết Pháp (S.iv,314) 

I) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng 
Pàvàrikamba. 


2) Rồi thôn trưởng Asibandhakaputta đi đến Thế Tôn; 
sau khi đên, đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


334 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





3) Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asibandhakaputta 
bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn sống vì hạnh phúc, 
vì lòng thương tưởng đôi với tât cả chúng sanh và loài hữu 
tình? 


-- Đúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai sống vì hạnh 
phúc, vì lòng thương tưởng đôi với tât cả chúng sanh và loài 
hữu tình. 


4) -- Nhưng vì sao, bạch Thế Tôn, đối với một số 
nPƯỜI, Thể Tôn thuyết pháp một cách hoàn toàn trọn vẹn; đối 
với một số người, Thế Tôn thuyết pháp không hoàn toản trọn 
vẹn như vậy? 


-- Vậy, này Thôn trưởng, ở đây, Ta sẽ hỏi Ông, Ông 
kham nhân như thê nào, hãy trả lời như vậy. 


5) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, ở đây, một 
người cày ruộng có ba thửa ruộng, một loại tốt, một loại bậc 
trung, một loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Ông 
nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Người cày ruộng ây muôn 
gieo hột giống, thời gieo ở thuở ruộng nào trước, ruộng tốt, 
hay ruộng bậc trung, hay ruộng loại xấu, đất cứng, có chất 
muối, đất độc? 


-- Bạch Thế Tôn, người gia chủ cày ruộng muốn gieo 
hột giống, gieo vào thửa ruộng tốt; sau khi gieo ở đấy xong, 
lại gieo vào thửa ruộng loại trung; sau khi gieo ở đây xong, 
VỊ ây có thể gieo hay không gieo hạt giống vào thửa ruộng 
loại xấu, đất cứng, có chất muối, đất độc. Vì sao? Tối thiểu 
cũng có thể làm món ăn cho các trâu bò. 


6) -- Ví như thửa ruộng tốt, này Thôn trưởng, là các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo-ni của Ta. Đôi với họ, Ta thuyêt pháp sơ 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 335 





thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta nói lên cho 
họ biết đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. 
Vì sao? Này Thôn trưởng, vì họ sống lấy Ta làm ngọn đèn, 
lây Ta làm hang ẩn, lây Ta làm chỗ che chở, lấy Ta làm chỗ 
nương tựa. 


7) Ví như thửa ruộng loại trung, này Thôn trưởng, là 
các vị nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta nói lên cho 
họ biết đời sống Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. 
Vì sao? Này Thôn trưởng, vì họ sống lấy Ta làm ngọn đèn, 
lây Ta làm hang ấn, lây Ta làm chỗ che chở, lấy Ta làm chỗ 
nương tựa. 


8) Ví như thửa ruộng xấu, đất cứng, có chất muối, đất 
độc, này Thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn, 
du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa có văn, trình bày cho họ biết đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nếu họ hiểu 
được chỉ một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc lâu 
đài. 

9) Ví như, này Thôn trưởng, một người có ba bình 
nước, một bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không 
thấm nước; một bình nước không nứt rạn, nhưng chảy nước 
và thắm nước; một bình nước nứt rạn, chảy nước, thắm nước. 
Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Nếu có người muốn 
chứa nước, người ấy sẽ chứa nước ở đâu trước, người ấy 
chứa bình nước không nứt rạn, không chảy nước, không 
thấm nước, hay bình nước không nứt rạn, nhưng chảy nước 
và thấm nước, hay bình nước nứt rạn, chảy nước và thấm 
nước? 


-- Bạch Thê Tôn, người ây muôn chứa nước, người ây 
sẽ chứa vào bình nước không có nứt rạn, không có chảy 


336 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





nước, không có thấm nước. Sau khi chứa nước vào đấy rồi, 
người ấy mới chứa nước vào bình nước không nứt rạn, 
nhưng chảy nước và thấm nước. Sau khi chứa nước vào đây 
rồi, người ấy mới chứa nước hay không chứa nước vào bình 
nước bị nứt rạn, bị chảy nước, bị thấm nước. Vì sao? Vì ít 
nhứt cũng có thê dùng đề rửa vật dụng. 


10) -- Ví dụ với bình nước không nứt rạn, không chảy 
nước, không thấm nước, này Thôn trưởng, là các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo-ni của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Này Thôn 
trưởng, vì họ sống lấy Ta làm ngọn đèn, lấy Ta làm hang ẩn, 
lây Ta làm chỗ che chở, lây Ta làm chỗ nương tựa. 


11) Ví dụ với cái bình nước không nút rạn, nhưng chảy 
nước và thắm nước, này Thôn trưởng, là các nam cư sĩ, nữ 
cư sĩ của Ta. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung thiện, 
hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày đời sống Phạm hạnh 
hoàn toàn viên mãn,thanh tịnh. Vì sao? Này Thôn trưởng, vì 
họ lẫy Ta làm ngọn đèn, lẫy Ta làm hang ẩn, lấy Ta làm chỗ 
che chở, lấy Ta làm chỗ nương tựa. 


12) Ví dụ với cái bình nước bị nút rạn, bị chảy nước, bị 
thấm nước, này Thôn trưởng, là các ngoại đạo Sa-môn, Bà-la- 
môn, du sĩ. Ta thuyết pháp cho họ, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa có văn, trình bày cho họ biết đời sống Phạm 
hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh. Vì sao? Vì rằng, nếu họ 
chỉ hiểu được một câu, như vậy là họ được hạnh phúc, an lạc 
lâu dài. 

I3) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng 
Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 337 





-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


VI. Vô Ốc (S.iv,317) 
1) Một thời Thế Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvàrikamba. 


2) Rồi Thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của phái 
Ni-kiền-tử đi đến Thế Tôn... 


3) Thế Tôn nói với thôn trưởng Asiband-hakaputta 
đang ngôi một bên: 


-- Này Thôn trưởng, Nigantha Nàtaputta thuyết pháp 
như thê nào cho chúng đệ tử? 


4) -- Bạch Thế Tôn, Nigantha Nàtaputta thuyết pháp 
cho chúng đệ tử như sau: "A1 sát hại sanh mạng, tất cả phải 
sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai lây của không cho, tất cả phải 
sanh vào đọa xứ, địa ngục. Ai sông tà hạnh trong các dục, tất 
cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. AI nói láo, tất cả phải 
sanh vào đọa xứ, địa ngục. Phàm sống tối đa, tối đa như thế 
nào, chiều hướng ấy sanh thú của họ sẽ như vậy". Như vậy, 
bạch Thế Tôn, Nigantha Nàtaputta thuyết pháp cho các đệ tử. 


-- Phảm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 
trưởng, chiều hướng ây sanh thú của họ sẽ như vậy. Nếu sự 
thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ, địa 
ngục như lời của Nigantha Nàtaputta. 


5) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người sát 
hại sanh mạng, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. 
Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy sát hại sanh mạng, hay thời 
vị ấy không sát hại sanh mạng? 


-- Bạch Thế Tôn, có người sát hại sanh mạng, ban đêm 
hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, là 


338 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





thời vị ấy sát hại sanh mạng. Và thời kia là nhiều hơn, thời vị 
ây không sát hại sanh mạng. 


-- Phàm sống tối đa, tôi đa như thế nào, này Thôn 
trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 
sự thật là vậy, thời sẽ không có ai phải sanh vào đọa xứ, địa 
ngục như lời của Nigantha Nàtaputta. 


6) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người lẫy 
của không cho, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. 
Thời nào là nhiều hơn, thời vị ấy lấy của không cho hay thời 
vị ấy không lây của không cho? 


-- Bạch Thế Tôn, có người lấy của không cho, ban đêm 
hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này là ít hơn, thời 
VỊ ây lây của không cho. Và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy 
không lẫy của không cho. 


-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 
trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 
sự thật là vậy, thời sẽ không có ai sanh vào đọa xứ, địa ngục 
như lời của Nigantha Nàtaputta. 


7) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người sống 
theo tà hạnh trong các dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh 
thoảng làm. Thời nào là nhiều hơn, thời vị ây sông theo tà 
hạnh trong các dục, hay thời vị ấy không sống theo tà hạnh 
trong các dục? 


-- Bạch Thế Tôn, có người sống theo tà hạnh trong các 
dục, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng làm. Thời này 
là ít hơn, thời vị ấy sống theo tà hạnh trong các dục. Và thời 
kia là nhiều hơn, thời vị ấy không sống theo tà hạnh trong 
các dục. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 339 





-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 
trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 
sự thật là vậy, thời không có ai sẽ sanh vào đọa xứ, địa ngục 
như lời của Nigantha Nàtaputta. 


8) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Có người sống 
nói láo, ban đêm hay ban ngày, hay thỉnh thoảng nói. Thời 
nảo là nhiều hơn, thời vị ấy nói láo, hay thời vị ấy không nói 
láo? 

-- Bạch Thế Tôn, có người nói láo, ban đêm hay ban 
ngày, hay thỉnh thoảng nói. Thời này là ít hơn, thời vị ấy nói 
láo. Và thời kia là nhiều hơn, thời vị ấy không nói láo. 

-- Phàm sống tối đa, tối đa như thế nào, này Thôn 
trưởng, chiều hướng ấy sanh thú của vị ấy sẽ như vậy. Nếu 
sự thật là vậy, thời không ai sẽ sanh vào đọa xứ, địa ngục 
như lời của Nigantha Nàtaputta. 


9) Ở đây, này Thôn trưởng, có vị Đạo sư nói như sau, 
thấy như sau: "AI sát hại sanh mạng, tất cả phải sanh vào đọa 
xứ, địa ngục. Ai lấy của không cho, tất cả phải sanh vào đọa 
xứ, địa ngục. AI sông theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải 
sanh vào đọa xứ, địa ngục. AI nói láo, tất cả phải sanh vào 
đọa xứ, địa ngục”. Này Thôn trưởng, người đệ tử đặt lòng tin 
tưởng vào vị Đạo sư ấy. 


10) Vị ấy suy nghĩ: "Thầy ta nói như sau, thấy như sau: 
'AI sát hại sanh mạng tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục'. 
Nay ta có sát hại một sanh mạng. Như vậy, ta phải sanh vào 
đọa xứ, địa ngục". Vị ấy chấp trước tà kiến ấy. Này Thôn 
trưởng, không đoạn tận lời ây, không đoạn tận tâm ây, không 
từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chăn sẽ rơi vào địa ngục như vậy. ' 
Thầy ta nói như sau, thấy như sau: 'Ai lẫy của không cho, tất 
cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục'. Nay ta có lấy của không 


340 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





cho. Như vậy, ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục." VỊ ẫy chấp 
trước tà kiến Ấy. Này Thôn trưởng, không đoạn tận lời Ấy, 
không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn 
rơi vào đọa xứ, địa ngục như vậy. "Thầy ta nói như sau, thấy 
như sau: 'AI sống theo tà hạnh trong các dục, tất cả phải sanh 
vào đọa xứ, địa ngục'. Nay ta sống theo tà hạnh trong các 
dục. Như vậy, ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục". Vị ấy chấp 
trước tà kiến ấy. Này Thôn trưởng, không đoạn tận lời ấy, 
không đoạn tận tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy chắc chắn 
rơi vào đọa xứ, địa ngục như vậy. "Thầy ta nói như sau, thấy 
như sau: 'Ai nói láo, tất cả phải sanh vào đọa xứ, địa ngục. 
Nay ta nói láo. Như vậy, ta phải sanh vào đọa xứ, địa ngục”. 
VỊ ây chấp trước tà kiến ấy. Này Thôn trưởng, không đoạn 
tận lời ây, không đoạn tận tâm ây, không từ bỏ kiến ấy, vị ấy 
chắc chắn rơi vào đọa xứ, địa ngục như vậy. 


11) Ở đây, này Thôn trưởng, Như Lai sanh ra ở đời, bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn; Như Lai dùng nhiều phương tiện 
chỉ trích, công kích sát sanh và nói: "Chớ có sát sanh"; chỉ 
trích, công kích lẫy của không cho và nói: "Chớ có lẫy của 
không cho"; chỉ trích, công kích sống theo tà hạnh trong các 
dục và nói: "Chớ có sống theo tà hạnh trong các dục”; chỉ 
trích, công kích nói láo và nói: "Chớ có nói láo". Này Thôn 
trưởng, người đệ tử đặt lòng tin tưởng vào vị Đạo Sư ấy. Vị 
ấy suy tư như sau: 


12) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 
kích sát sanh và nói: 'Chớ có sát sanh". Nay ta có sát hại như 
thế này, hay như thế kia. Như vậy là không nên (sutthu), như 
vậy là không tốt. Và do duyên ấy ta có thể hối hận: 'Ác 
nghiệp ta làm, nay sẽ không làm nữa". Người ấy do suy tư 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 341 





như vậy, liền từ bỏ sát sanh. Và trong tương lai, người ấy 
đình chỉ sát sanh. Như vậy, ác nghiệp ây được vượt qua. 


13) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 
kích lấy của không cho và nói: 'Chớ có lấy của không cho". 
Nay ta có lấy của không cho như thế này, hay như thế kia. 
Như vậy là không nên, như vậy là không tốt. Và do duyên 
ấy, ta có thê hối hận: 'Ác nghiệp ta làm, nay sẽ không làm 
nữa'. Người ấy do suy tư như vậy, liền từ bỏ lấy của không 
cho. Và trong tương lai, người ấy đình chỉ lấy của không 
cho. Như vậy, ác nghiệp ấy được vượt qua. 


14) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 
kích sông theo tà hạnh trong các dục.. ".. 


15) "Thế Tôn dùng nhiều phương tiện chỉ trích, công 
kích nói láo.. ". 

16) Do đoạn tận sát sanh, người ấy trở thành người 
không sát sanh. Do đoạn tận lấy của không cho, người ây trở 
thành người không lấy của không cho. Do đoạn tận sống theo 
tà hạnh trong các dục, người ấy trở thành người không sống 
theo tà hạnh trong các dục. Do đoạn tận nói láo, người ây trở 
thành người từ bỏ nói láo. Do đoạn tận nói hai lưỡi, người ấy 
trở thành người từ bỏ nói hai lưỡi. Do đoạn tận nói lời độc 
ác, người ây trở thành người từ bỏ nói lời độc ác. Do đoạn 
tận lời nói phù phiếm, người ấy trở thành người từ bỏ nói lời 
phù phiếm. Đoạn tận tham, không có tham lam, đoạn tận sân, 
không có sân tâm, đoạn tận tà kiến, người ấy trở thành người 
theo chánh kiến. Này Thôn trưởng, vị Thánh đệ tử ấy từ bỏ 
tham, từ bỏ sân, từ bỏ sĩ, chánh niệm, tỉnh giác, với tâm câu 
hữu với từ, sống biến mãn một phương. Như vậy, phương 
thứ hai. Như vậy, phương thứ ba. Như vậy, phương thứ tư. 
Như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 


342 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận, không 
sân. 

17) Ví như, này Thôn trưởng, một người lực sĩ thối tù 
và (bằng con ốc), với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được 
biết. Cũng vậy, này Thôn trưởng, tu tập từ tâm giải thoát như 
vậy, làm cho tăng trưởng như vậy, phảm nghiệp làm có hạn 
lượng, ở đây, sẽ không còn dư tàn; ở đây, sẽ không còn tồn 
tại. Này Thôn trưởng, vị Thánh đệ tử ấy, như vậy từ bỏ tham, 
từ bỏ sân, từ bỏ s1, chánh niệm, tỉnh giác, với tâm câu hữu 
với bị... với tâm câu hữu với hỷ... với tâm câu hữu với xả, 
sống biến mãn một phương. Như vậy, phương thứ hai. Như 
vậy, phương thứ ba. Như vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng 
khắp thế giới trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với 
xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân. 

18) Ví như, này Thôn trưởng, một người lực sĩ thối tù 
và, với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được biết. Cũng vậy, 
này Thôn trưởng, tu tập xả tâm giải thoát như vậy, làm cho 
tăng trưởng như vậy, phàm nghiệp làm có hạn lượng, ở đây, 
sẽ không còn dư tàn; ở đây, sẽ không còn tôn tại. 

19) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng 
Asibandhakaputta bạch Thế Tôn: 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 

IX. Gia Tộc (S.1v,322) 

1) Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân tộc Kosala 
cùng với đại chúng Tý-kheo và đi đến Nàlandà. Tại đây, Thế 
Tôn trú ở Nàlandà, tại rừng Pàvarikamba. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 343 





2) Lúc bấy giờ, Nàlandà đang bị đói kém, khó để lo 
miệng sông (dviihitikà), xương trăng đây tràn, lúa chỉ còn 
cọng rạ (sàlàkàvuttà). 


3) Lúc bấy giờ Nigantha Nàtaputta sống ở Nàlandà với 
đại chúng Nigantha. 


4) Rồi Thôn trưởng Asibandhakaputta, đệ tử của 
Nigantha Nàtaputta, đi đến Nigantha Nàtaputta; sau khi đến 
đảnh lễ Nigantha Nàtaputta rồi ngôi xuông một bên. 


5 Niganha Nàtaputta nói với thôn trưởng 
Asibandhakaputta đang ngôi một bên: 


-- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến cật vấn Sa-môn 
Gotama. Như vậy, tiếng đồn tốt đẹp sẽ được lan khắp về 
Ông: "Sa-môn Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực 
như vậy, đã bị thôn trưởng Asibandhakaputta cật vấn!" 


-- Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thể cật vấn Sa-môn 
Gotama, một vị có đại thân lực như vậy, có đại uy lực như 
vậy? 

6) -- Hãy đến, này Thôn trưởng, hãy đến Sa-môn 
Gotama; sau khi đên, nói với Sa-môn Gotama như sau: 

".- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các 
g1a đình, tán thán từ mân với các gia đình"? 

Này Thôn trưởng, được hỏi như vậy, nếu Sa-môn 
Gotama trả lời như sau: 

"-- Đúng như vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng 
nhiêu phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán 
thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mân”". 


Thời ông hỏi Sa-môn Gotama: 


344 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





"-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng 
Tyỷ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó để lo miệng 
sông, xương trăng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ? Như vậy, 
Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất 
hạnh cho các gia đình, thực hành sự tốn hại cho các gia 
đình". 

Như vậy, này Thôn trưởng, bị ông hỏi với câu hỏi có 
hai đầu nhọn, Sa-môn Gotama không có thể nhồ ra, cũng như 
không có thể nuốt xuống. 


7) -- Thưa vâng, Tôn giả. 


Thôn trưởng Asibandhakaputta vâng đáp Nigantha 
Nàtaputta, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ _Nigantha Nàtaputta, 
thân phía hữu hướng vê người rồi đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, thôn trưởng đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


8) Ngôi xuống một bên, thôn trưởng Asiband-hakaputta 
bạch Thê Tôn: 


-- Có phải, bạch Thế Tôn, Thế Tôn dùng nhiều phương 
tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, 
tán thán lòng từ mân? 


-- Đúng vậy, này Thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều 
phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự 
bảo vệ, tán thán lòng từ mân. 


-- Vậy vì sao, bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng 
Tỷ-kheo lại du hành tại Nàlandà đói kém, khó để lo miệng 
sông, xương trăng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ? Như vậy, 
Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh 
cho các gia đình, thực hành tồn hại cho các gia đình. 


9) -- Này Thôn trưởng, Ta nhớ từ chín mươi mốt kiếp 
vê trước, Ta không hê biệt đã có làm hại một gia đình cho 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 345 





đến một bữa cơm nấu cúng dường. Các gia đình â ấy đều rất 
giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng bạc nhiều, vật dụng 
nhiều, ngũ cốc nhiều. Tất cả tài sản ây được thâu hoạch do 
bồ thí, được thâu hoạch một cách chân thật, được thâu hoạch 
một cách tự chế. 


10) Này Thôn trưởng, có tám nhân, có tám duyên làm 
tổn hại các gia đình. Do quốc vương, các gia đình đi đến tổn 
hại. Hay do trộm cướp, các gia đình đi đến tôn hại. Hay do 
lửa, các gia đình đi đến tổn hại. Hay do nước, các gia đình đi 
đến tôn hại. Hay họ tìm không được tiền của dấu cất. Hay do 
biếng nhác, họ bỏ bê công việc. Hay trong gia đình khởi lên 
kẻ phá hoại gia đình, người ấy phân tán, phá hoại, làm tốn 
hại (vikirati vidhamati viddhamseti). Và vô thường là thứ 
tám. Này Thôn trưởng, chính tám nhân, tám duyên này làm 
tổn hại các gia đình. 


11) Này Thôn trưởng, vì rằng tám nhân này, tám duyên 
này có mặt, có hiện hữu, nếu ai nói về Ta như sau: "Thế Tôn 
thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh cho các 
gia đình, thực hành tốn hại cho các gia đình; thời này Thôn 
trưởng, nếu người ấy không bỏ lời nói ấy, không bỏ tâm ẫy, 
không từ bỏ kiến ấy, chắc chắn (yathàhatam) người ấy sẽ bị 
ném vào địa ngục như vậy. 


12) Khi được nói vậy, thôn trưởng Asiband-hakaputta 
bạch Thê Tôn: 


-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
X. Manicùlam (Châu báu trên đỉnh đầu) (S.iv,325) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


346 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





2) Lúc bấy giờ trong cung vua, quần thần nhà vua đang 
ngồi tụ họp, câu chuyện sau đây được khởi lên: "Các Sa-môn 
thuộc dòng Thích tử được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn 
Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử được nhận 
lấy vàng bạc". 


3) Lúc bấy giờ, thôn trưởng Manicùlaka đang ngồi 
trong hội chúng ây. 


4) Rồi thôn trưởng Manicùlaka thưa với hội chúng ấy: 
"Các Tôn giả chớ có nói như vậy. Các Sa-môn Thích tử 
không được phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử 
không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được 
nhận lấy vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử từ bỏ châu báu và 
vàng bạc. Họ đã ly khai vàng và bạc". Nhưng thôn trưởng 
Manicùlaka không có thê làm cho hội chúng ấy chấp nhận. 


5) Rồi thôn trưởng Manicùlaka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


6) Ngôi một bên, thôn trưởng Manicùlaka bạch Thế 
Tôn: 

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, trong cung vua, một số quần 
thần nhà vua đang ngồi tụ họp, và câu chuyện sau đây được 
khởi lên: "Các Sa-môn Thích tử được phép dùng vàng bạc. 
Các Sa-môn Thích tử được giữ vàng bạc. Các Sa-môn Thích 
tử được nhận lây vàng bạc". Khi được nói vậy, bạch Thế 
Tôn, con nói với hội chúng ấy: "Các Tôn giả chớ có nói như 
vậy. Các Sa-môn Thích tử không được phép dùng vàng bạc. 
Các Sa-môn Thích tử không được giữ vàng bạc. Các Sa-môn 
Thích tử không được nhận lẫy vàng bạc. Các Sa-môn Thích 
tử từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ đã ly khai vàng và bạc”. 
Nhưng bạch Thế Tôn, con không có thê làm cho hội chúng 
ấy chấp nhận. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 347 





7) Trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, không biết con có 
nói đúng lời Thế Tôn? Con không xuyên tạc Thế Tôn với 
điều không thật? Con đã trả lời thuận pháp, đúng pháp và 
không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do đề chỉ 
trích? 


-- Trả lời như vậy, này Thôn trưởng, Ông nói đúng lời 
của Ta. Ông không xuyên tạc Ta với điều không thật. Ông đã 
trả lời thuận pháp, đúng pháp và không một ai nói lời tương 
ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. 


8) Này Thôn trưởng, các Sa-môn Thích tử không được 
phép dùng vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được giữ 
vàng bạc. Các Sa-môn Thích tử không được nhận lẫy vàng 
bạc. Các Sa-môn Thích tử đã từ bỏ châu báu và vàng bạc. Họ 
đã ly khai vàng và bạc. Đối với ai được dùng vàng bạc, 
người ấy cũng được phép dùng năm dục công đức. Đối với ai 
được phép dùng năm dục công đức, người ấy hoàn toàn thọ 
trì phi Sa-môn pháp, phi Thích tử pháp. Này Thôn trưởng, Ta 
nói như sau: Có được đi tìm cầu bởi ai cần đến cỏ. Củi được 
đi tìm cầu bởi ai cần đến củi. Cỗ xe được đi tìm cầu bởi ai 
cần đến cỗ xe. Người được đi tìm cầu bởi ai cần đến người. 
Nhưng này Thôn trưởng, không bất cứ một lý do gì Ta nói 
rằng vàng, bạc được chấp nhận, được tìm cầu. 

XI. Bhadra (Hiền) hay Bhagandha-Hat- Thaha (S.iv,327) 

1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Malla tại 

Uruvelakappa, một thị trấn của dân chúng Malla. 


2) Rồi thôn trưởng Bhadraka đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


s5) Ngôi xuống một bên, thôn trưởng Bhadraka bạch 
Thê Tôn: 


3⁄48 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





-- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho 
con về sự tập khởi và sự châm dứt của khô! 


-- Này Thôn trưởng, nếu y cứ vào thời quá khứ, Ta 
thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói 
rằng: "Như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ"; ở đây, Ông sẽ 
phân vân, sẽ có nghĩ ngờ. Này Thôn trưởng, nêu y cứ vào 
thời vị lai, Ta thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt 
của khổ, nói rằng: "Như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai"; 
ở đây, Ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nhưng nay Ta 
ngồi chính ở đây, này Thôn trưởng, với Ông cũng ngồi ở 
đây, Ta sẽ thuyết cho Ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của 
khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Thôn trưởng Bhadraka vâng đáp Thế Tôn. 
4) Thế Tôn nói như sau: 


- Ông nghĩ thể nào, này Thôn trưởng, ở tại 
Uruvelakappa có những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay 
bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 
não không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. Ở tại Uruvelakappa có 
những người, nêu họ bị giêt hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị 
chỉ trích, thì con có khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não. 


5) - Này Thôn trưởng, ở tại Uruvelakappa này có 
những người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị 
chỉ trích, nhưng Ông không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não? 

-- Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvelakappa có những 
người, nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ 
trích, nhưng con không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 349 





-- Do nhân gì, do duyên gì, này Thôn trưởng, đối với 
một số người ở tại Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, 
hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì Ông có khởi lên sầu, bị, 
khổ, ưu, não? Do nhân gì, do duyên øì, này Thôn trưởng, đối 
với một số người ở Uruvelakappa, nếu họ bị giết, hay bị bắt, 
hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích nhưng Ông không khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não? 


-- Đối với một số người ở tại Uruvelakappa, bạch Thế 
Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bất, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ 
trích, con có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não, là VÌ con có dục 
và tham đối với họ. Nhưng đối với một SỐ người ở tại 
Uruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết, hay bị bắt, hay 
bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu, 
bi, khổ, ưu, não, là vì con không có dục và tham đối với họ. 


-- Ông nói: "Con có lòng dục tham đối với họ. Con 
không có lòng dục tham đối với họ". Này Thôn trưởng, có 
phải được thấy, được biết, được đạt tới tức thời, được thê 
nhập nhờ pháp này, Ông uốn nắn phương pháp (naya) theo 
phương pháp ấy đối với quá khứ, vị lai? Nếu có khổ nào khởi 
lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn 
bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có 
khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy 
dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của 
khô. 

-- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Thật là khéo nói, lời nói này của Thế Tôn: 
"Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục 
làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ!" 

7) Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Ciravàs1, 
sống xa ở đây. Khi giờ nó dậy, bạch Thế Tôn, con cử người 
đi và nói: "Này Ông, hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ Ciravàsii". 


350 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





Cho đến khi người ẫy trở về, bạch Thế Tôn, con ở trong tình 
trạng bôn chôn hôi hộp: "Không biệt đứa trẻ CiravàsI có 
bệnh tật gì không?" 


8) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu đứa trẻ 
Ciravàsi của Ong bị giệt, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị 
chỉ trích, Ong có khởi lên sâu, bi, khô, ưu, não không? 


-- Bạch Thế Tôn, nếu đứa con trai Ciravàsii của con bị 
giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh 
mạng bị đôi khác, thời làm sao con không khởi lên sầu, bị, 
khổ, ưu, não được? 


-- Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cân phải hiêu 
như sau: Phàm có khô nào khởi lên, tât cả khô ây đêu lây dục 
làm căn bản, lây dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khô. 


9) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu Ông không 
thây, không nghe mẹ của Ciravàsi, Ông có lòng dục, lòng 
tham hay lòng ái đôi với mẹ của Ciravảsii không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


-- Nhưng này Thôn trưởng, khi Ông thấy được, này 
Thôn trưởng, khi Ông nghe được, thời Ông có lòng dục, hay 
lòng tham, hay lòng ái đôi với mẹ của Ciravàsi không? 


-- Thưa có, bạch Thế Tôn. 


10) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng, nếu mẹ của 
Ciravàsii bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, 
thời Ông có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? 

-- Bạch Thế Tôn, nếu mẹ của Ciravàsii bị giết, hay bị 
bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay mạng sông bị đổi 
khác, thời làm sao con không khởi sâu, bị, khổ, ưu, não 
được? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 351 





-- Với pháp môn này, này Thôn trưởng, cần phải hiểu 
biết như sau: Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy 
dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của 
đau khô. 


XII. Ràsiya (S.1v,330) 


TP. 


2) Một thời thôn trưởng Ràsiya đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi một bên, thôn trưởng Ràsiya bạch Thế Tôn: 


-- Con có nghe rằng Sa-môn Gotama chỉ trích tất cả khổ 
hạnh, bài bác, chống báng hoàn toàn mọi người sống khổ 
hạnh, mọi lỗi sống khắc khổ. Những người nói như vậy, bạch 
Thế Tôn, không biết có nói đúng với lời Thế Tôn, không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực, trả lời thuận pháp, 
đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có 
lý do để chỉ trích? 


-- Này Thôn trưởng, những ai đã nói như sau: "Sa-môn 
Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác, chống báng hoàn 
toàn mọi lối sống khắc khổ": họ nói không đúng lời Ta nói, 
họ xuyên tạc Ta với điều không thật, với điều không chơn 
chánh. 


| 


4) Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực 
hành: Một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng Thánh hạnh, không liên hệ đến 
mục đích. Hai là hành hạ tự thân, khổ đau, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này 
là con đường trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành 


352 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bản. 


5) Thế nào là con đường trung đạo ấy, này Thôn trưởng, 
đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 
đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đây là con đường 
Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh trị kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tình tấn, chánh 
niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo, này Thôn 
trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, 
đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


H 


6) Này Thôn trưởng, có ba hạng người hưởng thọ vật 
dục có mặt ở trong đời. Thê nào là ba? 


H.() 


7) Ö đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. sau khi tìm 
cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự 
mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm 
các công đức. 

H.() 

8) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 
câu tải sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ây tự mình vui 
sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. 

H.(ii) 

9) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 


cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui 
sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 353 





H.(v) 


10) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 
phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 
không tự mình vui sướng, không hoan hý, không san sẻ, 
không làm các công đức. 


H.(v) 


11) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 
phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 
tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các 
công đức. 


H.(vi) 


12) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tìm câu tài sản hợp pháp và 
phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ây 
tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, làm các công đức. 

H.(vii) 

13) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản hợp pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi 
tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ây 
không tự mình vui sướng, không hoan hý, không san sẻ, 
không làm các công đức. 

H.(viii) 

14) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 


354 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





khi tìm câu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức 
mạnh, người ây tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, 
không làm các công đức. 


H.(ix) 


15) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 
ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, và làm các công đức. 
Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm tham trước, đắm say, 
phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. 


H.(x) 


16) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 
ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 
Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm không tham trước, không 
say đắm, không phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí huệ 
xuất ly. 


II 
HI.() 


17) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 
cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự 
mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm 
các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn 
trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện 
nào bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng 
sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ầy bị chỉ 
trích. Người ấy không vui sướng, không hoan hỷ, về phương 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 355 





diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san 
sẻ, không làm các công đức, vê phương diện thứ ba này, 
người ây bị chỉ trích. 


Này Thôn trưởng, người hưởng thọ vật dục này về ba 
phương diện bị chỉ trích. 


II.(i) 


18) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 
cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui 
sướng, hoan hỷ, nhưng không san sẻ, không làm các công 
đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 
phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. 
Về hai phương diện gì bị chỉ trích? Người â ấy tìm cầu tài sản 
phi pháp và dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, 
người ây bị chỉ trích. Người â ấy không san sẻ, không làm các 
công đức, về phương diện thứ hai này, người ây bị chỉ trích. 
Về một phương diện gì người ấy được tán thán? Người ấy tự 
mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện này, người ấy 
được tán thán. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 
phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. 

IH.(1i) 

19) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm 
cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui 
vẻ, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ 
vật dục này, này Thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ 
trích, về hai phương diện được tán thán. Về một phương diện 
gì người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và 
dùng sức mạnh, về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. 


356 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





Về phương diện gì người ấy được tán thán? Người ấy tự 
mình vui vẻ, hoan hỷ, vệ phương diện thứ nhất này, người ấy 
được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, vê 
phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một 
phương diện bị chỉ trích, vê hai phương diện được tán thán. 


II.(iv) 


20) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 
phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 
không tự mình vui sướng, không hoan hý, không san sẻ, 
không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này 
Thôn trưởng, vê một phương diện được tán thán, vê ba 
phương diện bị chỉ trích. Một phương diện gì được tán thán? 
Người ây tìm cầu tải sản một cách hợp pháp và không dùng 
sức mạnh, về phương diện này, người ây được tán thán. Về 
ba phương diện nào người ây bị chỉ trích? Người â ấy tìm cầu 
tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh, vê phương diện 
thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người â ấy không tự mình 
vui sướng, không hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, 
người ây bị chỉ trích. Người â ấy không san sẻ, không làm các 
công đức, về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một 
phương diện được tán thán, vê ba phương diện bị chỉ trích. 

IH.(v) 

21) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm câu tải sản một cách hợp pháp và phi pháp, dùng 
sức mạnh và không dùng sức mạnh, tự mình vui sướng, hoan 
hỷ, nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 357 





hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai phương diện 
được tán thán, vê hai phương diện bị chỉ trích. Về hai 
phương diện nào người ây được tán thán? Người â ấy tìm cầu 
tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, vê phương diện 
thứ nhất này, người ây được tán thán. Người ấy tự mình vui 
sướng, hoan hỷ, vê phương diện thứ hai này, người ấy được 
tán thán. Về hai phương diện nào người ấy bị chỉ trích? 
Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, về 
phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy 
không san sẻ, không làm các công đức, về phương diện thứ 
hai này, người ấy bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 
phương diện được tán thán, vê hai phương diện bị chỉ trích. 


IHI.(vi) 


22) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và 
không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và 
phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy 
tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 
Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba 
phương diện được tán thán, vê một phương diện bị chỉ trích. 
Về ba phương diện nào được tán thán? Người â ấy tìm cầu tài 
sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, vê phương diện thứ 
nhất này, người ây được tán thán. Người ây tự mình vui 
sướng, hoan hỷ, vê phương diện thứ hai này, người ấy được 
tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, vê phương 
diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Thế nào là một 
phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản 
phi pháp và dùng sức mạnh, về một phương diện này, người 
ấy bị chỉ trích. 


358 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba 
phương diện được tán thán, vê một phương diện bị chỉ trích. 


II.(vii) 


23) Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn 
trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. 
Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, 
người ấy không tự mình vui sướng, hoan hý, không san sẻ và 
không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này 
Thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về hai 
phương diện bị chỉ trích. Về một phương diện nào được tán 
thán? Người â ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng SỨC 
mạnh, vê phương diện này, người ây được tán thán. Về hai 
phương điện nào người ây bị chỉ trích? Người ây không tự 
mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ nhất này, 
người ấy bị chỉ trích. Người â ấy không san sẻ, không làm các 
công đức, về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về một 
phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. 

IH.(viii) 

24) Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này Thôn 
trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. 
Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, 
người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không 
làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn 
trưởng, về hai phương diện được tán thán, về một phương 
diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ây được tán 
thán? Người â ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức 
mạnh, vê phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. 
Người ấy tự mình vui sướng, hoan hý, về phương diện thứ 
hai này, người ấy được tán thán. Về một phương diện nào 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 359 





người ấy bị chỉ trích? Người ấy không san sẻ, không làm các 
công đức, về phương diện này, người ây bị chỉ trích. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về hai 
phương diện được tán thán, vê một phương diện bị chỉ trích. 


II.(xi) 


25) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 
ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 
Người ấy hưởng thọ các tài sản một cách tham trước, say 
đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không 
xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về 
ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ 
trích. Về ba phương diện nào người ấy được tán thán? Người 
ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, vê 
phương diện thứ nhất này, người ây được tán thán. Người â ẫy 
tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, 
người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công 
đức, vê phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Về 
một phương diện nào người ây bị chỉ trích? Người â ấy hưởng 
thọ các tài sản ẫy với tâm tham trước, say đắm, phạm tội, 
không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly, về 
phương diện này, người ấy bị chỉ trích. 

Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về ba 
phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. 

IH.(x) 

26) Ở đây, này Thôn trưởng, có người hưởng thọ vật 
dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau 
khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người 
ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. 


360 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





Người ấy hưởng thọ các tài sản Ấy, không có tham trước, 
không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm và 
với trí tuệ xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn 
trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Về bốn phương 
diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp 
và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, 
người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan 
hỷ, vê phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. 
Người ây san sẻ và làm các công đức, vê phương diện thứ ba 
này, người ấy được tán thán. Người ây hưởng thọ tài sản ấy 
không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, 
thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly, về phương diện thứ 
tư này, người ấy được tán thán. 


Người hưởng thọ vật dục này, này Thôn trưởng, về bốn 
phương diện được tán thán. 


IV 
IV.() 


27) Này Thôn trưởng, có ba hạng người tu khổ hạnh, 
sông khắc khổ, có mặt hiện sống ở đời. 

28) Này Thôn trưởng, có hạng người tu khô hạnh, sống 
khắc khổ, do lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. VỊ ấy nghĩ rằng: "Mong rằng ta chứng được thiện 
pháp; mong răng ta chứng ngộ các Thượng nhân pháp, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh!". VỊ ây tự mình hành 
xác, hành khổ, nhưng không chứng được thiện pháp nảo; 
không chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh nào. 


IV.() 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 3ó1 





29) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, nghĩ răng: "Mong răng ta chứng được thiện 
pháp ; mong rằng ta chứng ngộ các Thượng nhân pháp, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh!". Người ấy tự mình 
hành xác, hành khổ, chứng được thiện pháp; nhưng không 
chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh. 

IV.(i) 

30) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình, nghĩ răng: "Mong răng ta chứng được thiện 
pháp ; mong rằng ta chứng ngộ các Thượng nhân pháp, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh!" Người ấy tự mình 
hành xác, hành khổ, chứng được thiện pháp; chứng ngộ 
Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. 


V 
V.đ) 


31) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, không chứng 
được thiện pháp; không chứng ngộ Thượng nhân pháp, trị 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khổ hạnh, 
sống khắc khô này, này Thôn trưởng, về ba phương diện bị 
chỉ trích. Thế nào là về ba phương diện bị chỉ trích? Người 
ấy tự mình hành xác, hành khổ, về phương diện thứ nhất này, 
người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng đắc thiện pháp, 
vê phương diện thứ hai này, người ây bị chỉ trích. Người ây 
không chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh, về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ 
trích. 


362 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 
trưởng, về ba phương diện này bị chỉ trích. 

V.(i) 

32) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, chứng được 
thiện pháp, nhưng không chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khổ hạnh, 
sông khắc khô này, này Thôn trưởng, về hai phương diện bị 
chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Thế nào là về 
hai phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tự mình 
hành xác, hành khổ, về phương diện thứ nhất này, người ấy 
bị chỉ trích. Người ấy không chứng ngộ Thượng nhân pháp, 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, về phương diện thứ 
hai này, người ây bị chỉ trích. Thê nảo là về một phương diện 
người ấy được tán thán? Người ấy chứng được thiện pháp, về 
phương diện này, người ấy được tán thán. 


Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 
trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện 
được tán thán. 

V.(ii) 

33) Ở đây, này Thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, 
sống khắc khổ, tự mình hành xác, hành khổ, chứng được 
thiện pháp, và chứng ngộ Thượng nhân pháp, tri kiến thù 
thắng xứng đáng bậc Thánh. Người tu khô hạnh, sống khắc 
khổ này về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện 
được tán thán. Về một phương diện nào bị chỉ trích? Người 
ây tự mình hành xác, hành khổ, về phương diện này, người 
ầy bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán 
thán? Người ấy chứng được thiện pháp, về phương diện thứ 
nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy chứng ngộ 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 363 





Thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, 
vê phương diện thứ hai này, người ây được tán thán. 


Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này Thôn 
trưởng, vê một phương diện bị chỉ trích, vê hai phương diện 
được tán thán. 


VỊ 


34) Này Thôn trưởng, có ba pháp thiết thực hiện tại, 
không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có 
khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. 
Thế nào là ba? 


VI.() 

35) Phàm người tham dục (ràga), do nhân tham dục, 
nghĩ đên tự hại, nghĩ đên hại người khác, nghĩ đên hại cả hai. 
Khi tham dục được đoạn tận, người ây không nghĩ đên tự 
hại, không nghĩ đên hại người khác, không nghĩ đên hại cả 
hai. Như vậy, những pháp này thiệt thực hiện tại, không có 
già lão, có hiệu quả tức thời, đên đê mà thây, có khả năng 
hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiệu. 

VI.) 

36) Phàm người sân hận, do nhân sân hận, nghĩ đến tự 
hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi sân 
hận được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự hại, không 
nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như 
vậy, những pháp này thiệt thực hiện tại, không có già lão, có 
hiệu quả tức thời, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người có trí tự mình giác hiêu. 

VI.(ii) 

37) Phàm người si mê, do nhân sĩ mê, nghĩ đến tự hại, 
nghĩ đên hại người khác, nghĩ đên hại cả hai. Khi sĩ mê được 


364 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





đoạn tận, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại 
người khác, không nghĩ đên hại cả hai. Như vậy, những pháp 
này thiệt thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, 
đên đê mà thây, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự mình giác hiêu. 

Ba pháp này, này Thôn trưởng, thiết thực hiện tại, 
không có già lão, có hiệu quả tức thời, đên đê mà thây, có 
khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiêu. 

38) Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Rảsiya bạch 
Thê Tôn: 

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn!... từ nay cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


XII. Pàtali (Khả ý) (S.iv,340) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Koliya, tại 
thị trân của dân chúng Koliya tên là Uttara. 


2) Rồi thôn trưởng Pàtaliya đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đánh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


Ngồi một bên, thôn trưởng Pàtaliya bạch Thế Tôn: 


-- Con được nghe rằng, bạch Thế Tôn, Sa- -môn Gotama 
biết huyễn: thuật. Bạch Thế Tôn, những ai nói rằng Sa-môn 
Gotama biết huyễn thuật; những người ấy, bạch Thế Tôn, có 
nói đúng với lời Thế Tôn hay không? Họ không xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không thật, họ trả lời đúng pháp, tùy pháp? 
Và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý do gì 
để chỉ trích. Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn chống 
báng Thế Tôn (abbhakkhàti). 


3) - Những ai nói rằng, này Thôn trưởng, Sa-môn 
Gotama biết huyễn thuật, những người ấy nói đúng lời nói 
của Ta. Họ không xuyên tạc Ta với điều không thật. Họ nói 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 365 





lời đúng pháp, tùy pháp. Và những aI nói lời tương ứng đúng 
pháp không có lý do để chỉ trích. 

4) -- Như vậy là đúng sự thật, bạch Thế Tôn tuy rằng 
con không tin các vị Sa-môn, Bà-La-Môn ấy, nói rằng Sa- 
môn Gotama biết huyễn thuật. Như vậy, bạch Thế Tôn, cuối 
cùng Sa-môn Gotama là người sống theo huyễn thuật. 


-- Ai nói rằng: "Như Lai biết huyền thuật", người ấy có 
nói rằng Như Lai là người sống theo huyễn thuật, nói rằng 
như vậy là Thế Tôn, như vậy là Thiện Thệ? Vậy này Thôn 
trưởng, về vấn đề này Ta sẽ hỏi Ông. Nếu có thể kham nhẫn, 
Ông có thể trả lời. 


I1.@) 

5)-- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có biết, 
này Thôn trưởng, các người làm thuê của dân chúng Kosala 
có búi tóc thòng xuông? 

-- Con có biết, bạch Thế Tôn, các người làm thuê của 
dân chúng Kosala có búi tóc thòng xuông. 


6) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Dùng vào 
mục đích gì mà những người làm thuê của dân chúng Kosala 
có búi tóc thòng xuống? 

-- Những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của 
dân chúng Kosala được dùng để chế ngự các người ăn trộm 
và để mang đi các tin tức cho dân chúng Kosala. Được dùng 
vào mục đích Ấy, bạch Thế Tôn, là những người làm thuê có 
búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala. 

7) -- Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có biết 
những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng 
Kosala là những người trì giới hay là những người ác giới? 


366 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





-- Con được biết, bạch Thế Tôn, những người làm thuê 
có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người 
ác giới, theo ác pháp. Nếu có những người theo ác giới, theo 
ác pháp ở đời, chính là những người làm thuê có búi tóc 
thòng xuống của dân chúng Kosala, không có ai khác. 

8) -- Này Thôn trưởng, nếu có ai nói rằng: "Thôn 
trưởng Pàlaliya biết được các người làm thuê có búi tóc 
thòng xuống của dân chúng Kosala là người ác giới, theo ác 
pháp, thời thôn trưởng Pàtaliya cũng là người theo ác giới, 
theo ác pháp”, người nói như vậy có nói một cách chân 
chánh không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. Những người làm thuê 
có búi tóc thòng xuống của các dân chúng Kosala là khác. 
Còn con là khác. Tự tánh của những người làm thuê có búi 
tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là khác. Tự tánh của 
con là khác. 


9) -- Này Thôn trưởng, Ông sẽ được tiếng như sau: 
"Thôn trưởng Pataliya biết răng, các người làm thuê có búi 
tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người ác 
giới, theo ác pháp. Nhưng thôn trưởng Pataliya không phải là 
người có ác giới, theo ác pháp". Như vậy, tại sao Như Lai lại 
không được tiếng rằng Như Lai là người biết huyền thuật, 
nhưng Như Lai không phải là người sống theo huyền thuật? 
Này Thôn trưởng, Ta rõ biết huyễn thuật và quả dị thục của 
huyễn thuật. Và thực hành như thế nào mà một người làm 
huyễn thuật, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ta rõ biết như vậy. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 367 





HL(ñ) 

10) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết sát sanh và quả dị thục 
của sát sanh. Và Ta cũng rõ biệt sự thực hành như thê nào 
mà một người sát sanh, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


11) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lấy của không cho và 
quả dị thục của lẫy của không cho. Ta cũng rõ biết sự thực 
hành như thế nào mà một người lấy của không cho, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


12) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết sự sống tà hạnh trong 
các dục và quả dị thục của sự sống theo tà hạnh trong các 
dục. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một 
người sống tà hạnh trong các dục, sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


13) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói láo và quả dị thục 
của nói láo. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà 
một người nói láo, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

14) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói hai lưỡi và quả dị 
thục của nói hai lưỡi. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 
thế nào mà một người nói hai lưỡi sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

15) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời độc ác và quả 
dị thục của nói lời độc ác. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành 
như thế nào mà một người nói lời độc ác, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


16) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết nói lời phù phiếm và 
quả dị thục của nói lời phù phiêm. Và Ta cũng rõ biệt sự thực 


368 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





hành như thê nào mà một người nói lời phù phiêm, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


17) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lòng tham dục và quả dị 
thục của lòng tham dục. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 
thế nào mà một người có lòng tham dục, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


18) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết lòng sân hận và quả dị 
thục của lòng sân hận. Và Ta cũng rõ biết sự thực hành như 
thế nào mà một người có lòng sân hận, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, đọa ngục. 


19) Này Thôn trưởng, Ta rõ biết tà kiến và quả dị thục 
của tà kiến. Và Ta cũng rõ biết một người có tà kiến, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


20) Này Thôn trưởng, có một số Sa-môn, Bả-la-môn 
nói như sau, thấy như sau: "Ai sát hại sanh mạng: tất cả, 
ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai lẫy của không cho; 
tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai sống tà hạnh 
trong các dục; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. AI 
nói láo; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu". 


H.() 


21) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 
người đeo vòng hoa, đeo bông tai, khéo tắm, khéo thoa dầu 
sáp, tóc râu chải chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục 
chăng khác vị vua. Về người này, họ hỏi: 

- "Này Bạn, người này đã làm gì mà được đeo vòng 
hoa, đeo bông tai, được khéo tắm, tóc râu chải chuốt, được 
nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua?" 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 369 





Các Ông trả lời về người ây như sau: 


-- "Này Bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của 
vua và đoạt mạng sông của kẻ đó. Nhà vua hoan hỷ đối với 
người ấy, nên đã thưởng cho người ấy. Do vậy, người này 
được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, được khéo tắm, râu 
tóc chải chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục chăng 
khác vị vua". 

Hi) 

22) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 
người hai tay bị trói chặt ra đằng sau bởi một sợi dây thật 
chắc, đầu cạo trọc, với tiếng trống chát tai, được dẫn đi từ 
đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư 
đường khác, rồi được dắt ra khỏi cửa thành phía Nam, và bị 
chặt „, tại cửa thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 


-- Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 
ra đăng sau bởi một sợi dây thật chắc, đầu cạo trọc, với tiếng 
trống chát tai, được dẫn đi từ đường này qua đường khác, từ 
ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, rồi được dắt ra 
khỏi cửa thành phía Nam, và bị chặt đầu tại cửa thành phía 
Nam?" 


Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

"-- Này Bạn, người này là kẻ thù của vua. Người này đã 
đoạt mạng sông một người đàn bà hay một người đàn ông. 
Do vậy, người của vua bắt người này và đôi xử như vậy với 
người này". 

23) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 
g1ờ thây hay nghe một người như vậy chăng? 

-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 
vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 


370 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





24) -- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào nói như sau: "AI sát hại sanh mạng; tât 
cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khô ưu". Họ nói đúng sự thật 
hay nói láo? 

-- Bạch Thế Tôn, họ nói láo. 

-- Và những người nói lời hư ngụy, nói láo, họ là người 
trì giới hay ác giới. 

-- Là người ác giới, bạch Thế Tôn. 


-- Những người ác giới, theo ác pháp là tà hạnh hay 
chánh hạnh? 


-- Là tà hạnh, bạch Thế Tôn. 


-- Những người tà hạnh là những người có tà kiến hay 
có chánh kiên? 


-- Là những người có tà kiến, bạch Thế Tôn. 

-- Và những người có tà kiến, có hợp lý chăng khi đặt 
tin tưởng vào họ? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

H.(1ii) 

25) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 
người đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ nhân phục 
vụ các dục chăng khác vị vua. Vê người này, họ hỏi: 


"-- Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 
bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị 
vua?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

"--Này Bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của 
vua và đem về châu báu. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 371 





đã thưởng người ây. Do vậy, người này được đeo vòng hoa, 
được đeo bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục 
chăng khác vị vua". 


H.(v) 


26) Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 
người hai tay bị trói chặt ra đăng sau... và bị chặt đâu tại cửa 
thành phía Nam. Về người này, họ hỏi: 


"-- Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 
ra đăng sau... tại cửa thành phía Nam?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

"-- Này Bạn, người này đã từ làng hay từ ngôi rừng lấy 
những vật không cho, được gọi là ăn trộm. Do vậy, những 
người của nhà vua bắt người này và đôi xử như vậy với 
người này". 

27) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 
giờ thây hay nghe một người như vậy chăng? 


-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 
vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 


28)-- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn, 
hay Bà-la-môn nào nói như vậy, thấy như sau: "Ai lấy của 
không cho; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu". Họ 
nói đúng sự thật hay họ nói láo?... (như trên số 24)... Và 
những người có tà kiến, có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng 
vào họ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
H.(v) 


372 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





29) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 
người đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ nhân phục 
vụ các dục chăng khác vị vua. Vê người nảy, họ nói: 


- "Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 
bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị 
vua?" 


Các Ông trả lời về người ây như sau: 


-- "Này Bạn, người này có tà hạnh với những người vợ 
của kẻ thù nghịch của vua. Nhà vua hoan hỷ với người ây 
nên đã thưởng người ây. Do vậy, người ây được đeo vòng 
hoa, được đeo bông taI... được các nữ nhân phục vụ các dục 
chăng khác vị vua". 

H.(vi) 

30)-- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 
người hai tay bị trói chặt... và bị chặt đâu tại cửa thành phía 
Nam. Về người này, họ nói: 


"Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 
ra đăng sau... tại cửa thành phía Nam?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

-"Này Bạn, người ấy đã phạm tà hạnh với các phụ nữ 
và các con gái các gia đình. Do vậy, các người của nhà vua 
bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy". 

31) Ông nghĩ thế nào, này Thôn trưởng? Ông có bao 
giờ thây hay nghe một người như vậy chăng? 

-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 
vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 

32) -- Ở đây, này Thôn trưởng, những người Sa-môn, Bà- 
la-môn nảo nói như sau, thây như sau: "Ai có tà hạnh trong các 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 373 





dục; tất cả, ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu" Họ nói đúng 
sự thật hay họ nói láo?... (như trên sô 24)... Và những người có 
tà kiên, có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


33) -- Nhưng ở đây, này Thôn trưởng, chúng ta thấy có 
người đeo vòng hoa, đeo bông tai... được các nữ nhân phục 
vụ các dục chăng khác vị vua. Về người ây, họ nỏi: 


--"Người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo 
bông tai... được các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị 
vua?" 


Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

--"Này Bạn, người này làm cho vua cười với lời nói láo. 
Nhà vua hoan hỷ với người ây nên đã thưởng người ây. Do 
vậy, người ây được đeo vòng hoa, được đeo bông tai... được 
các nữ nhân phục vụ các dục chăng khác vị vua". 

H.(viii) 

34) -- Nhưng này Thôn trưởng, ở đây, chúng ta thấy có 
người hai tay bị trói chặt... và bị chặt đầu tại cửa thành phía 
Nam. Về người này, họ hỏi: 

--"Này Bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt 
ra đàng sau... tại cửa thành phía Nam?" 

Các Ông trả lời về người ấy như sau: 

"Này Bạn, người ấy đo nói láo, đã phá hại tài sản của 
người gia chủ hay con của người gia chủ. Do vậy, các 1800 
của nhà vua bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy". 


35) Này Thôn trưởng, Ông nghĩ thế nào? Ông có bao 
giờ thây hay nghe một người như vậy chăng? 


374 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





-- Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như 
vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. 


36) Ở đây, này Thôn trưởng, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nảo nói như sau, thấy như sau: "Ai nói láo; tất cả, ngay trong 
hiện tại, cảm thọ khổ ưu". Họ nói đúng sự thật hay nói láo... 
(như trên số 24)... Và những người có tà kiến, có hợp lý 
chăng khi đặt tin tưởng vào họ? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
IH 


37) Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch 
Thế Tôn! Con có một ngôi nhà nghỉ mát, tại đây có những 
giường, có những chỗ ngồi, có những đèn dầu. Có vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào đến trú ngụ tại đấy, tùy theo khả năng, 
tùy theo sức lực, con chia sẻ với các vị Ấy. Thuở trước, bạch 
Thế Tôn, có bốn vị Đạo sư có quan điểm khác nhau, có kham 
nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau đến trú ngụ tại ngôi 
nhà nghỉ mát ấy. 

II.) 


38) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: "Không 
có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả 
dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời 
sau, không có cha, không có mẹ, không có loại hóa sanh ; ở 
đời, không có những vị Sa-môn, những vị Bả-la-môn chánh 
hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này 
đời khác, và truyền dạy lại". 

HI.đi) 

39) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: "Có bố 
thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, 
có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có loại hóa sanh ; ở 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 375 





đời, có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh 
hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này đời khác, và 
truyền dạy lại". 

IH.(1i) 

40) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: “Tự làm, 
hay khiến người làm, chém giết, hay tự mình chém giết, đốt 
nấu, hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn, hay khiến 
người gây phiền muộn, gây ảo não, hay khiến người gây ảo 
não, tự mình gây sợ hãi, hay khiển người gây sợ hãi, sát 
sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, 
đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giụt, tư thông vợ 
người, nói láo. Do duyên như vậy, không có tội ác, không có 
đi đến tội ác. Nếu lẫy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả 
chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng 
thịt; do duyên ấy, cũng không có tội ác, không đi đến tội ác. 
Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông, Hăng giết hại, tàn 
sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu, khiến người 
đốt nấu; do duyên ấy cũng không có tội ác, không đi đến tội 
ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bồ thí, khiến 
người bồ thí, tế lễ, khiến người tế lễ; do duyên ấy, không có 
công đức, không đi đến công đức". 


II.(iv) 


41) Một vị Đạo sư nói như sau, thấy như sau: "Tự mình 
làm hay khiến người làm, chém giết, hay tự mình chém giết, 
đốt nấu, hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn, hay khiến 
người gây phiền muộn, gây ảo não, hay khiến người gây ảo 
não, tự mình gây sợ hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát 
sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, 
đánh cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giụt, tư thông vợ 


376 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





người, nói láo. Hành động như vậy có tội ác, có đi đến tội ác. 
Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên 
cõi đất thành một đồng thịt, thành một chồng thịt; vì vậy có 
tội ác, có đi đến tội ác. Nếu có người đi đến bờ phía Nam 
sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém 
giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, có tội ác; do duyên như 
vậy, có đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông 
Hằng bồ thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ; do 
duyên như vậy, có công đức, có đi đến công đức". 


HI.(v) 


42) -- Về vấn đề này, bạch Thế Tôn, con có phân vân, 
con có nghi ngờ. Giữa những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn 
này ; a1 là người nói sự thật, ai là người nói láo? 

-- Thôi vừa rồi, này Thôn trưởng, là sự phân vân của 
Ong. Thôi vừa rôi, là sự nghi ngờ của Ông. Chính do ở điêm 
phân vân mà nghi ngờ khởi lên. 

-- Bạch Thế Tôn, nhưng con có lòng tín thành như vậy 
đôi với Thê Tôn. Thê Tôn có thê thuyêt pháp cho con đê sự 
phân vân này có thê đoạn diệt. 


IV 


43)-- Này Thôn trưởng có pháp Thiền định 
(Dhammasamàdh1). Ø đây, nêu Ông chứng được tâm định 
(cittasamàdhi), thời Ông có thê đoạn diệt sự phân vân này 
của Ông. Và này Thôn trưởng, thê nào là pháp Thiên định? 

IV.@) 

44) Ở đây, này Thôn trưởng, vị Thánh đệ tử sau khi 


đoạn tận sát sanh, sông từ bỏ sát sanh. Sau khi đoạn tận lây 
của không cho, vị ấy sống từ bỏ lẫy của không cho. Sau khi 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 377 





đoạn tận tà hạnh trong các dục, vị ẫy sống từ bỏ tà hạnh 
trong các dục. Sau khi đoạn tận nói láo, vị ây sống từ bỏ nói 
láo. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai 
lưỡi. Sau khi đoạn tận nói lời độc ác, vị ây sông từ bỏ nói lời 
độc ác. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sông, từ bỏ 
nói lời phù phiếm. Sau khi đoạn tận tham dục, vị ầy sông từ 
bỏ lòng tham. Sau khi đoạn tận lòng sân, vị ấy sông từ bỏ 
lòng sân. Sau khi từ bỏ tà kiến, vị ấy sống theo chánh kiến. 


Vị Thánh đệ tử ấy, này Thôn trưởng, với lòng tham từ 
bỏ như vậy, với lòng sân từ bỏ như vậy, không có lòng sĩ, 
tỉnh giác, chánh niệm, sống biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với từ; cũng vậy, phương từ hai; cũng vậy, phương 
thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, cùng khắp thế 
giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô 
biên giới. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. VỊ ẫy suy tư như sau: "VỊ Đạo 
sư nói như sau, thấy như sau: 'Không có bố thí, không có lễ 
hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha, 
không có mẹ, không có loại hóa sanh. Ở đời không có những 
vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình 
chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác, và truyền dạy lại". 
Nếu vị Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không 
có tội lỗi gì. Vì ta không có hại một aI, kẻ yếu hay kẻ mạnh, 
ở đây cả hai phương diện, ta là kẻ gieo quẻ gặp may. Thân ta 
được hộ trì, lời nói được hộ trì, ý được hộ trì. Và sau khi thân 
hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này". Với vị ấy, hân hoan sanh khởi; do hân hoan, hỷ 
sanh khởi; do hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc 
thọ được cảm giác; với người cảm giác lạc thọ, tâm được 
định tĩnh. Này Thôn trưởng, đây là pháp Thiền định. Ở đây, 


378 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





nếu Ông được tâm định như vậy, sự phân vân của Ông được 
đoạn diệt. 

IV.) 

45) Vị Thánh đệ tử ấy, này Thôn trưởng, với lòng tham 
được từ bỏ như vậy, với lòng sân được từ bỏ như vậy, không 
có lòng si, sông tỉnh giác, chánh niệm, biến mãn một phương 
với tâm câu hữu với từ; cũng vậy, phương thứ hai; cũng vậy, 
phương thứ ba; cũng vậy, phương thứ tư; như vậy, cùng khắp 
thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên giới. VỊ ẫy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vị ấy suy tư như 
sau: "VỊ Đạo sư nói như sau, thấy như sau: 'Có bố thí, có lễ 
hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời 
này, có đời sau, có cha, có mẹ, có các loại hóa sanh. Ở đời, 
có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 
đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác và truyền 
đạy lại". Nếu vị Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng 
không có tội lỗi gì, vì ta không hại một al, kẻ yếu hay kẻ 
mạnh. Ở đây, cả hai phương diện, ta là kẻ gieo quẻ gặp may. 
Thân ta được hộ trì. Lời nói ta được hộ trì. Ý ta được hộ trì. 
Và sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này". Với vị ấy hân hoan sanh khởi... 
(như trên, sỐ 44)... như vậy, sự phân vân của Ông được đoạn 
diệt. 

IV.(đi) 

46) VỊ Thánh đệ tử, này Thôn trưởng, với lòng tham 
được từ bỏ như vậy... biến mãn một phương với tâm câu hữu 
với từ... không hận, không sân. VỊ ẫy suy tư như sau: "VỊ 
Đạo sư nói như sau, thấy như sau: 'Tự làm hay khiến người 
làm... (như trên, số 40)... hành động như vậy không có tội ác 
gì. Nếu vị Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 379 





không có tội lỗi gì..". (như trên, sỐ 44)... như vậy, sự phân 
vân của Ông được đoạn diệt. 


IV.(iv) 


47) VỊ Thánh đệ tử, này Thôn trưởng, với lòng tham 
được từ bỏ như vậy... biên mãn một phương tâm câu hữu với 
từ... không hận, không sân. VỊ ây suy tư như sau: "VỊ Đạo sư 
nói như sau, thây như sau: "Tự làm hay khiên người khác 
làm... (như trên, sô 4I)... do duyên ây, có tội ác, có đi đên tội 
ác... do nhân duyên ây, có công đức, có đi đên công đức". 
Nêu Tôn giả Đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có 
tội lôi gì..". (như trên, sô 44)... như vậy, sự phân vân của Ong 
được đoạn diệt. 

V 

V.() 

48) VỊ Thánh đệ tử, này Thôn trưởng... (hoản toàn 
giông như đoạn (1) sô 44, chỉ khác, trước là tâm câu hữu với 
từ, nay là tâm câu hữu với bị. .. tâm câu hữu với hý. .. tâm 
câu hữu với xả). 

V.(i) 

49)... (giỗng như đoạn (ii) số 45, chỉ khác, đây với tâm 
câu hữu với bi. .. tâm câu hữu với hÿ... tâm câu hữu với xả). 

V.(ii) 

50)... (giống như đoạn (iii) số 46, chỉ khác, đây với tâm 
câu hữu với bi... tâm câu hữu với hỷ... tâm câu hữu với xả). 

V.(iv) 

51)... (giống như đoạn (iv) số 47, chỉ khác, ở đây với 
tâm câu hữu với bi... tâm câu hữu với hỷ... tâm câu hữu với 
xả). 


380 Chương VIII: Tương Ung Thôn Trưởng 





52) Khi được nói vậy, thôn trưởng Pàtaliya bạch Thế 
Tôn: 

-- Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, bạch 
Thê Tôn!... Từ nay cho đên mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


Chương IX: Tương Ưng Vô Vi 


Phần Một - Phẩm Một 


I. Thân (S.iv,359) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vi và 
con đường đưa đên vô vi (asankhata). Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận sĩ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vI. 


3) Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Thân niệm (kàyagatà sati), này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là con đường đưa đên vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vi. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải 
làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi 
lên lòng từ mẫn đối với họ ; tất cả, Ta đã làm đối với các 
Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng 
dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các Ông. 


32 Chương IX: Tương Ung Vô Vi 





H. Chỉ (Samatha) (S.1v,360) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về vô 
vi và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 


2) Và này các Tý-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận sĩ. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 

3) Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi, chỉ và quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vI... (như trên)... 

III. Tầm (S.iv,360) 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Có định có tâm, có tứ; có định không tâm, có tứ; có 
định không tâm, không tứ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con 
đường đưa đên vô vI. 

IV. Không 

1-2)... 

3) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô v1? Không định, Vô tướng định, Vô nguyện định. Này các 
Ty-kheo, đây là con đường đưa đến vô vI. 

V. Niệm Xứ. 

1-2)... 

3) --Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Bôn niệm xứ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vI. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 383 





VI. Chánh Cần. 

1<). 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Bôn chánh cân, này các Ty-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 

VII. Như Ý Túc. 

1-2)... 

3) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Bôn như ý túc, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 

VIH. Căn. 

1-2)... 

3) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô v1? Năm căn, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên 
VÔ VI. 
1X. Lực. 

1-2)... 

3) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô v1? Năm lực, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên 
VÔ VI. 

X. Giác Chỉ. 

1-2)... 

3) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vI. 

XI. Với Con Đường (S.1v,361) 


384 Chương IX: Tương Ung Vô Vi 
1-5}: 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Con đường Thánh đạo Tám ngành, này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường đưa đền vô vI. 





4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi; Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vi. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải 
làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mẫn, vì khởi 
lên lòng từ mẫn đối với họ ; tất cả, Ta đã làm đối với các 
Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có phóng 
dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các Ông. 


Phần Hai - Phẩm Hai 


I. Vô Vi 
I. Chỉ (S.iv,362) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi, và về con 
đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 

2) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận s1; này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vI. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô 
vi? Chỉ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 385 





4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vi. 

5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải 
làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mân, vì khởi 
lên lòng từ mân đôi với họ; tât cả, Ta đã làm cho các Ông. 

6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, hãy tu tập Thiên định. Chớ có phóng 
dật. Chớ đê hôi hận vê sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các Ông. 

II. Quán. 

I)-- Và này các Tyỷ-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
vô vi và con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 

2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận sĩ ; này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vI. 

3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến vô 
vi? Quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi. 

4-6)... (như trên). 

IH. Sáu Định (S. 1v. 62) 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Định có tâm có tứ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đền vô vI... (như trên)... 

IV. Sáu Định (2) 

1-2)... 


386 Chương IX: Tương Ủng Vô Vi 





3)-- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Định không tâm, chỉ có tứ ; này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 

V. Sáu Định (3) 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Định không tâm không tứ; này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 

VI. Sáu Định (4) 

|2}; 

3) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Không định, này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vi... 

VHI. Sáu Định (5) 

1-2)... 

3) -- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Định Vô tướng, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI... 

VIH. Sáu Định (6) 

1:2)... 

3)-- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Định Vô nguyện, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đền vô vI. 


IX. Bốn Niệm Xứ (1) (S.iv,363) 
1-2)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 387 





3)-- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán thân 
trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham 
ưu ở đời. Này các Tý-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô 
b II 


X - XI. Bốn Niệm Xứ (2-4) 
Ì⁄2) ¿› 


3)... Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán 
thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán pháp trên 
pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi... 


XI. Bốn Chánh Cần (1) 
I)«: 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế này là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát sanh lòng ước 
muốn rằng các ác bắt thiện pháp chưa sanh không cho sanh 
khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường đưa đến vô vi. 


XIV - XVI. Bốn Chánh Cần (2-4) 
LỰA 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo phát sanh lòng ước 
muốn rằng. các ác bất thiện pháp đã sanh được đoạn tận, tinh 
cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí... phát sanh lòng ước muốn 
rằng các thiện pháp chưa sanh được sanh khởi... phát sanh 
lòng ước muốn rằng các thiện pháp đã sanh được an trú, 
không tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu 
tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì chí. Này 
các Tý-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 


388 Chương IX: Tương Ủng Vô Vi 





XVI. Bốn Như Ý Túc (1) (S.iv,365) 
l2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo thế nào là con đường đưa đến 
vô vĩ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu 
hữu với dục Thiên định, tính cân hành. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là con đường đưa đên vô vi... 

XVII-XX. Bốn Như Ý Túc (2-4) 

1<)... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo tu tập như ý túc, câu 
hữu với tâm Thiền định, tinh cần hành... câu hữu với tinh tấn 
Thiên định... câu hữu với tư duy Thiên định, tính cân hành. 
Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 

XXI. Năm Căn (1) (S.1v,365) 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập tín căn, y cứ 
viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các 
Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi... 

XXII-XXYV. Năm Căn (2-5) 

1<} 

3)-- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tắn căn... tu tập niệm 
căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y cứ viễn ly, y cứ ly 
tham, y cứ diệt tận, hướng đên từ bỏ. Này các Tyỷ-kheo, đây 
là con đường đưa đên vô vi... 

XXYVI-XXX. Năm Lực (1-5) (S.1v,336) 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 389 





1-2)... 

3)-- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... tân lực... niệm 
lực... định lực... tuệ lực... y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ diệt 
tận, hướng đên từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đền vô vi... 

XXXI-XXXVIH. Bảy Giác Chỉ (1-7) (S.1v,367) 

92V 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác chi... trạch 
pháp giác chi... tính tân giác chi... hỷ giác chi... khinh an giác 
chi... định giác chi... xả giác chị, y cứ viên ly, y cứ ly tham, y 
cứ diệt tận, hướng đên từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vi... 

XXXYVIHII-XLV. Tám Chánh Đạo (1-8) (S.1v,367) 

1-2]. 


3)-- Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri kiến... chánh 
tư duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... chánh mạng... chánh 
tinh tấn... chánh niệm... chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly 
tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này các Tý-kheo, đây 
là con đường đưa đến vô vi... 


H. Đích Cuối Cùng (Antam) (S.iv,368) 

I-XLV. 

1)-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về mục đích cuối cùng 
và con đường đưa đên mục đích cuôi cùng, hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-khco, thế nào là mục đích cuối 
cùng?... (giông như đoạn vê Vô VI, từ I đên XLV). 


390 Chương IX: Tương Ủng Vô Vi 





II. Vô Lậu (S.1v,360) 
I-XLYV. 


1)-- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết về vô lậu và con 
đường đưa đên vô lậu, hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vô lậu?... (giống như 
đoạn về Vô VỊ, từ I đên XLV). 


IV. Sự Thật (Saccam))... 

V, Bờ Bên Kia (Pàram)... 

VI. Tế Nhị (Nipunam)... 

VI. Khó Thấy Được (Sududdasam)... 
VIHII. Không Già (AJaJjaram)... 

IX. Thường Hằng (Dhuvam)... 

X. Không Suy Yếu (Apalokitam)... 
XI. Không Thấy (Anidassanam)... 
XII. Không Lý Luận (Nippapam))... 
XIH. Tịch Tịnh (Santam)... 

XIV. Bất Tử (Amatam)... 

XV. Thù Thắng (Paniitam)... 

XYVI. An Lạc (Sivam)... 

XVII. An Ôn (Khemam) 

XVIII. Ái Đoạn Tận... 

XIX. Bắt Khả Tư Nghì (Acchariyam)... 
XX. Hy Hữu (Abhutam)... 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 391 





XXI. Không Tai Họa (Anitika)... 
XXII. Không Bị Tai Họa (Anitakdhamma)... 
XXII. Niết Bàn... 

XXIV. Không Tôn Tại (Avyàpajjho)... 
XXYV. Ly Tham (Viràgo)... 

XXYVI. Thanh Tịnh.... 

XXYVTHI. Giải Thoát (MuttI)... 

XXYVIII. Không Chứa Giữ (Anàlayo)... 
XXIX. Ngọn Đèn (Dipa)... 

XXX. Hang ẩn (Lena)... 

XXXI. Pháo Đài (Tànam) ... 

XXXII. Quy Y (Saranam)... 

XXXIII. Đến Bờ Bên Kia (Paràyanam) 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về sự 
đên bờ bên kia và con đường đưa đên bờ bên kia, hãy lăng 
nghe. 


2) Này các Tý-kheo, thế nào là đến bờ bên kia? Này các 
Tỷ-kheo, sự đoạn tận tham, sự đoạn tận sân, sự đoạn tận si ; 
này các Tỷ-kheo, đây gọi là đên bờ bên kia. 

3) Và này các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa đến 
bờ bên kia? Thân niệm, này các Tỷ-kheo, là con đường đưa 
đên bờ bên kia. 

4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ 
bên kia, Ta thuyêt vê con đường đưa đên bờ bên kia. 


392 Chương IX: Tương Ung Vô Vi 





5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần phải 
làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ mân, vì khởi 
lên lòng từ mãn đôi với họ; tât cả, Ta đã làm đôi với các 
Ông. 

6) -- Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, hãy tu tập Thiên định. Chớ có phóng 
dật. Chớ đê hôi hận về sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các Ông. 

I-XLV 

...(Như trên)... 


Chương X: Tương Ưng Không Thuyết 


IL. Trưởng Lão Ni Khemà (SŠ.1v,374) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anàthapindika. 


2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, giữa 
Sàvatthi và Sàketà. 


3) Vua Pasenadi nước Kosala cũng đang đi từ Sảketa 
đên Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa Sàketa và 
Sàvatth1. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và nói: 

-- Hãy đến, này Người kia. Ông có biết vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nảo ở tại Toranavatthu đê hôm nay ta có thê đên 
yêt kiên vị ây? 

-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 
khăp Toranavatthu không thây có vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào đê vua Pasenadi nước Kosala có thê đên yêt kiên. 


5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 
Toranavatthu; sau khi thây, người ây đi đên vua Pasenadi 
nước Kosala và thưa: 


-- Tâu Đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa-môn 
hay Bả-la-môn nào để Đại vương có thê yết kiến. Nhưng tâu 
Đại vương, có Tỷ-kheo-ni Khemà là đệ tử của Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 


394 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





truyền đi vê bậc nữ Tôn giả ây: "Nữ Tôn giả là bậc hiện trí, 
thông minh, có trí, nghe nhiêu, lời nói đên tâm, ứng đáp lanh 
lợi". Đại vương có thê đên yêt kiên vị ây. 


6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Ty-kheo-m 
Khemà; sau khi đến, đảnh lễ vị ấy rồi ngồi xuống một bên. 


7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 
Ty-kheo-ni Khemà: 

-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết 
không? 

-- Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 
tôn tại sau khi chêt". 

8) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tồn tại 
sau khi chêt? 

-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt”. 

9) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tồn tại và 
không tôn tại sau khi chêt? 

-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 

10) -- Thế là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tồn tại 
và không không tôn tại sau khi chêt? 

-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt”. 

I1) -- Được hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tồn tại 
sau khi chêt không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, 
Thê Tôn không trả lời: “Như Lai có tôn tại sau khi chêt"". 
Được hỏi: "Thê là, thưa Nữ Tôn giả, có phải Như Lai không 
tôn tại sau khi chêt không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 395 





vương, Thế Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết"", Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, có 
phải Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi chết?", Nữ 
Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: 
“Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết"", Được 
hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, có phải Như Lai không tôn tại 
và không không tồn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: 
"Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai 
không tổn tại và không không tồn tại sau khi chết"". Thưa 
Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả 
lời? 

12)-- Vậy thưa Đại vương, ở đây, tôi sẽ hỏi Đại vương. 
Đại vương kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy. 


13) Đại vương nghĩ thế nào, thưa Đại vương, Đại 
vương có người kế toán nào, chưởng ấn nào (muddiko), toán 
số nào có thê đếm được cát sông Hằng có số hột cát như vậy, 
có số trăm hột cát như vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số 
trăm ngàn hột cát như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 


14) -- Đại vương có người kế toán nào, có người 
chưởng ấn nào, có người toán số nào có thể đong lường được 
nước của biển lớn có số đấu nước như vậy, có số trăm đấu 
nước như vậy, có số ngàn đầu nước như vậy, có số trăm ngàn 
đầu nước như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 
-- Vì sao? 


-- Thưa Nữ Tôn giả, vì răng biên lớn thâm sâu, vô 
lường, khó dò đên đáy. 


396 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





15) -- Cũng vậy, thưa Đại vương, nếu có người muốn 
định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân (rupeena), nhưng sắc 
thân ây, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gôc rề, làm cho như 
thân cây ta-la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thê 
sanh khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng 
của sắc thân. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô 
lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói rằng: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết", không thể chấp nhận. Nói rằng: 
"Như Lai không có tồn tại sau khi chết", cũng không thể 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không tồn tại 
sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai 
không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê chấp nhận. 


16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua 
cảm thọ, nhưng cảm thọ Ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 
gốc rễ, làm cho như thân cây ta-la, làm cho không thể tái 
sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được giải 
thoát khỏi sự ước lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như 
Lai là thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 
lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi chết", không thể 
chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 


17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua các 
tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng thức ấy, Như 
Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta- 
la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi 
trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. 
Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô lường, không thê 
đến tận đáy, như biển lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại sau 
khi chết", không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không 
có tồn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. Nói răng: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 397 





"Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê châp nhận. Nói răng: "Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chêt", cũng không thê châp 
nhận. 


20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hý, tín thọ lời 
của Tý-kheo-ni Khemà, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tỷ- 
kheo-ni Khemà, thân phía hữu hướng về Nữ Tôn giả rồi ra 
đi. 

21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời gian, 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. 


22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế 
Tôn: 

-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại sau khi chết 
không? 

-- Thưa Đại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chêt". 

23) Thế là, thưa Thế Tôn, Như Lai không có tôn tại sau 
khi chêt? 

-- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt". 

24-25)... (Như trên)... 

26-34... (Như trên, từ số 11 đến số 19, với những thay 
đôi cân thiêt)... 

35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! Vì răng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý 
nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đông, 


398 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 
văn cú. 

36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-ni 
Khemà và hỏi về ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ấy đã trả lời cho 
con về ý nghĩa này với những câu này, với những lời này, 
giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là 
hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì rằng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý 
nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, 
có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều công 
vụ, nhiều việc phải làm. 

-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 

37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời 


Thế Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


HE. Anuràdha. (S.1v380) 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở Trùng 
Các giảng đường. 


2) Lúc bấy giờ Tôn giả Anuràdha đang ở một ngôi chòi 
trong rừng không xa Thê Tôn bao nhiêu. 


3) Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến Tôn giả 
Anuràdha; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuràdha những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 399 





4) Ngồi một bên, các ngoại đạo du sĩ ẫy thưa với Tôn 
giả Anuràdha: 


_- Này Hiền giả Anuràdha, Như Lai là bậc Thượng 
Nhân, là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối 
thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường 
hợp: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không 
tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại 
sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết". 


-- Thưa chư Hiền, Như Lai ấy là bậc Thượng nhân, bậc 
Tôi thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc 
Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp sau đây: 
"Như Lai có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai có tỒn tại và không tỒn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết". 


Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ây nói với 
Tôn giả Anuràdha: 


-- Tý-kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia không bao lâu. 
Hay nêu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu s1, không có 
thông minh. 


5) Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách 
(apasàdetvà) Tôn giả Anuràdha là người mới tu và ngu sĩ, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


6) Rồi Tôn giả Anuràdha, sau khi các du sĩ ngoại đạo 
ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ: "Nếu các du sĩ ngoại 
đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để 
câu ta trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế 
Tôn, ta không có xuyên tạc Thế tôn với điều không thật. Ta 


400 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những aI nói lời tương ứng 
đúng pháp, không có cơ hội đê chỉ trích". 


7) Rồi Tôn giả Anuràdha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
đảnh lễ Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


8) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Anuràdha bạch Thế 
Tôn: 

-_ Ở đây, bạch Thế Tôn, con trú trong một ngôi chòi 
trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi, bạch Thế Tôn, 
rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con, sau khi đến, nói lên với 
con những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ẫy nÓI VỚI 
con: "Này Hiền giả Anuràdha, Như Lai là bậc Thượng nhân, 
là bậc Tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. 
Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp: 
“Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại 
sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tôn tại sau 
khi chết”". Bạch Thế Tôn, khi được nói Vậy, con nói với các 
du sĩ ngoại đạo ây như sau: "Thưa chư Hiền, Như Lai là bậc 
Thượng nhân, là bậc Tối thăng nhân, là bậc đã đạt được địa 
vị tôi thắng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn 
trường hợp như sau: “Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại 
và không tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và 
không không tồn tại sau khi chết"". Khi được nói vậy, các du 
sĩ ngoại đạo ấy nói với con: "Tỷ-kheo này có lẽ là mới tu, 
xuất gia chưa bao lâu. Hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là 
ngu si, không có thông minh". Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau 
khi chê trách con là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy và ra đi. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 401 





9) Bạch Thế Tôn, khi các vị du sĩ ngoại đạo ấy đi 
không bao lâu con suy nghĩ như sau: "Nếu các vị du sĩ ngoại 
đạo ây hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để 
câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời 
Thê Tôn, ta không có xuyên tạc Thê Tôn với điêu không thật. 
Ta trả lời đúng pháp, thuận pháp và những aI nói lời tương 
ưng đúng pháp, không có cơ hội đê chỉ trích". 

10)-- Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, sắc là thường 
hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Thọ là thường hay vô thường?. .. Tưởng là thường 
hay vô thường?... Các hành là thường hay vô thường?. .. 
Thức là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái 
này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


402 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





11) -- Do vậy, này Anuràdha, phàm có sắc gì quá khứ, 
vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt 
hay thắng, hoặc xa .hay gân; tất cả sắc cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ răng: "Cái này không phải của tôi. Cái này 
không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi". Phàm 
có thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại... Phàm có tưởng gì... Phàm 
có các hành gì... Phàm có thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, 
hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc 
xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí 
tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là 
tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi". 

12) Thấy vậy, này Anuràdha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán 
đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối 
với thức. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham. Do ly tham nên vị 
ây được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí biết rằng: 
"Ta đã được giải thoát". Vị ấy biết rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa". 


13) Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có quán sắc 
là Như Lai không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán thọ là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán tưởng là Như Lai không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán các hành là Như Lai không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 403 





-- Ông có quán thức là Như Lai không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


14-18) -- Ông nghĩ thế nào, này Anuràdha, Ông có 
quán Như Lai ở trong sắc không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong các hành không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài các hành không? 
-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở trong thức không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


404 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





19-20) -- Ông nghĩ như thế nào, này Anuràdha, Ông có 
quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay không? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

-- Ông có quán Như Lai là không có sắc, không có thọ, 
không có tưởng, không có các hành, không có thức hay 
không? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


21) ¬ Ở đây, này Anuràdha, Ông ngay trong hiện tại 
không có năm được Như Lai một cách chân thật, một cách 
xác chứng, thời có hợp lý chăng khi Ông tuyên bố về Như 
Lai răng: 


"Thưa chư Hiền, Như Lai là bậc Thượng nhân, là bậc 
Tối thắng. nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc 
Như Lai ấy được biết đến ngoài bốn trường hợp sau đây: 
“Như Lai có tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tỒn tại sau 
khi chết. Hay Như Lai không tôn tại và không không tồn tại 
sau khi chết", 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


22) -- Lành thay, lành thay! Này Anuràdha. Trước đây 
và hiện nay, này Anuràdha, Ta chỉ nói lên sự khô và sự diệt 
khô. 

HH. Sàriputta-Kotthika (1) (hay Trú trước) (S.1v,384) 

l) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Barànasl, tại Isipatana, trong vườn Nai. 

2) Rồi Tôn giả Mahà Kotthika, vào buôi chiều, từ chỗ 
Thiên tịnh đứng dậy, đi đên Tôn giả Sàriputta, sau khi đên, 
nói lên với Tôn giả SàrIputta những lời chào đón hỏi thăm; 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 405 





sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Mahà Kotthika nói với Tôn 
giả SàrIputta: 

-- Thưa Hiền giả Sàriputta, Như Lai có tồn tại sau khi 
chêt hay không? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có 
tôn tại sau khi chêt". 


4)-- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai không tổn tại sau 
khi chết? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
không tôn tại sau khi chêt". 


5)-- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại và không 
tôn tại sau khi chêt? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


6)-- Thế là, thưa Hiền giả, Như Lai không tôn tại và 
không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt”. 


7) -- Được hỏi: "Thưa Hiền giả, Như Lai có tồn tại sau 
khi chết không?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn 
không trả lời: “Như Lai có tồn tại sau khi chết"". Được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, thế là Như Lai không tồn tại sau khi chết?", 
Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: 
“Như Lai không tồn tại sau khi chết”". Được hỏi: "Thế là, 
thưa Hiền giả, Như Lai có tỒn tại và không tồn tại sau khi 
chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa Hiền giả, Thế Tôn cũng không 


406 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





trả lời: “Như Lai có tồn tại và không tổn tại sau khi chết". 
Được hỏi: "Thưa Hiền giả, thế là Như Lai không tôn tại và 
không không tồn tại sau khi chết?", Hiền giả trả lời: "Thưa 
Hiền giả, Thế Tôn cũng không trả lời: “Như Lai không tồn 
tại và không không tổn tại sau khi chết"". Thưa Hiền giả, do 
nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời? 


8) "Như Lai có tồn tại sau khi chết", thưa Hiền giả, là 
chấp trước sắc. "Như Lai không có tôn tại sau khi chết" là 
chấp trước sắc. "Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết" là chấp trước sắc. "Như Lai không tồn tại và không 
không tôn tại sau khi chết" là chấp trước sắc. 


9) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước thọ. 
"Như Lai không có tổn tại sau khi chết" là chấp trước thọ. 
"Như Lai có tồn tại và không tổn tại sau khi chết" là chấp 
trước thọ. "Như Lai không tổn tại và không không tôn tại sau 
khi chết" là chấp trước thọ. 


10) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước 
tưởng. "Như Lai không tồn tại sau khi chết" là chấp trước 
tưởng. "Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết" là 
chấp trước tưởng. "Như Lai không tôn tại và không không 
tồn tại sau khi chết" là chấp trước tưởng. 


11) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước các 
hành. "Như Lai không tổn tại sau khi chết" là chấp trước các 
hành. "Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi chết" là 
chấp trước các hành. "Như Lai không tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết" là chấp trước các hành. 

12) "Như Lai có tồn tại sau khi chết" là chấp trước 
thức. "Như Lai không tổn tại sau khi chết" là chấp trước 
thức. "Như Lai có tồn tại và không tổn tại sau khi chết" là 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 407 





chấp trước thức. "Như Lai không tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chêt" là châp trước thức. 


13) Này Hiền giả, do nhân này, do duyên này, Thế Tôn 
không trả lời. 
IV. Sàriputta - Kotthika (2) (hay Tập khởi) (S.1v,387) 

l) Một thời, Tôn giả Sàrputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Bàranasi (Ba-la-nại), tại Isipatana, chỗ vườn 
Nai... 


2-7) -- Thưa Hiền giả, do nhân gì Thế Tôn không trả lời 
câu hỏi ấy? 

8) -- Thưa Hiền giả, do không như thật biết, như thật 
thấy sắc; do không như thật biết, như thật thấy sắc tập khởi; 
do không như thật biết, như thật thấy sắc đoạn diệt; do không 
như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến sắc đoạn diệt 
nên mới có quan điểm rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. 
Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có 
tồn tại và không tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết..". 


9-]1). .. thọ... tưởng... các hành... 


12) Do không như thật biết, như thật thấy thức; do 
không như thật biết, như thật thấy thức tập khởi; do không 
như thật biết, như thật thấy thức đoạn diệt; do không như thật 
biết, như thật thấy con đường đưa đến thức đoạn diệt nên 
mới có quan điểm rằng: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. 
Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai có 
tồn tại và không có tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 


13) Do như thật biết, như thật thấy sắc; do như thật biết, 
như thật thây sắc tập khởi; do như thật biệt, như thật thầy sắc 


408 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





đoạn diệt; do như thật biết, như thật thấy con đường đưa đến 
sắc đoạn diệt nên không có quan điểm rằng: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết. Hay Như Lai không có tôn tại sau khi chết. 
Hay Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không tồn tại và không không tổn tại sau khi chết". 


14-16). .. thọ... tưởng... các hành... 


17) Do như thật biết, như thật thấy thức; do như thật 
biết, như thật thấy thức tập khởi; do như thật biết, như thật 
thấy thức đoạn diệt; do như thật biết, như thật thấy con 
đường đưa đến thức đoạn diệt nên không có quan điểm Tăng: 
"Như Lai có tồn tại sau chết. Hay Như Lai không có tồn tại 
sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi 
chết. Hay Như Lai không tồn tại và không không tôn tại sau 
khi chết". 


18) Thưa Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý 
do mà Thế Tôn không trả lời vấn đề ấy. 


V. Sàriputta - Kotthika (3) (hay Á¡) (S.iv,368) 

l) Một thời, Tôn giả Sàrnputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Bàranasi (Ba-la-nạl), tại Isipatana, chỗ vườn 
Nai... 


2-7) -- Thưa Hiền giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn 
không trả lời câu hỏi ấy? 

8) -- Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối 
với sắc, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái, chưa đoạn trừ 
khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời 
người ấy có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không có tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn 
tại và không tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chết". 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 409 





9-11)... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... 


12) Thưa Hiền giả, đối với ai chưa đoạn trừ tham đối 
với thức, chưa đoạn trừ dục, chưa đoạn trừ ái chưa đoạn trừ 
khát, chưa đoạn trừ nhiệt tâm, chưa đoạn trừ khát ái, thời 
người ấy có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay 
Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn 
tại và không tôn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tôn tại 
và không không tôn tại sau khi chết". 

13) Này Hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ tham đối với 
sắc, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã 
đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, người ẫy sẽ không có 
quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai 
không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và 
không tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết". 


14-16)... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các 
hành... 


17) Này Hiền giả, đối với ai đã đoạn trừ lòng tham đối 
với thức, đã đoạn trừ dục, đã đoạn trừ ái, đã đoạn trừ khát, đã 
đoạn trừ nhiệt tâm, đã đoạn trừ khát ái, thời người ấy không 
có quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau chết. Hay Như Lai 
không có tồn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tồn tại và 
không tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 
không không tổn tại sau khi chết". 


18) Này Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý 
do mà Thê Tôn không trả lời vân đê ây. 


VỊ. Sàriputta - Kotthika (4) (hay Vườn) (S.1v,388) 


410 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





I 

l) Một thời Tôn giả Sàriputta và Tôn giả Mahà 
Kotthika trú ở Bàranasì, tại Isipatana, ở vườn Nai. 

2) Rồi Tôn giả Sàriputta, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư 
đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahà Kotthika; sau khi đến, nói 
lên với Tôn giả Mahà Kotthika những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. 

3) Ngồi một bên, Tôn giả Sảriputta nói với Tôn giả 
Kotthika: 

-- Thưa Tôn giả Kotthika, Như Lai có tồn tại sau khi 
chết?... Như Lai không tổn tại và không không tồn tại sau khi 
chết?... Được hỏi vậy, Hiền giả trả lời: "Thế Tôn không trả 
lời: 'Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tôn tại 
và không không tổn tại sau khi chết"". 


Do nhân gì, thưa Hiền giả, do duyên gì, Thế Tôn không 
trả lời vẫn đề ấy? 

4) -- Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc sắc, ưa thích sắc, 
hoan hỷ sắc, không như thật biết, như thật thấy. sắc đoạn diệt, 
thời người ấy có quan. điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... Như Lai không tổn tại và không không tồn tại sau khi 
chết". Thưa Hiền giả, với ai còn ái lạc thọ, ưa thích thọ, hoan 
hỷ thọ, không như thật biết, như thật thấy thọ đoạn diệt, thời 
người ây có các quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết"... tưởng... các hành... Thưa Hiển giả, với ai còn ái lạc 
thức, ưa thích thức, hoan hỷ thức, không như thật biết, như 
thật thấy thức đoạn diệt, thời người ấy có các quan điểm: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 4I1 





"Như Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tỒn tại và 
không không tổn tại sau khi chết". 

5) Này Hiền giả, đối với ai không ái lạc sắc, không ưa 
thích sắc, không hoan hỷ sắc, như thật biết, như thật thấy sắc 
đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm: "Như Lai 
có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết". Thưa Hiền giả, với ai không còn 
ái lạc thọ... tưởng... các hành... không ái lạc thức, không ưa 
thích thức, không hoan hỷ thức, như thật biết, như thật thấy 
thức đoạn diệt, thời người ấy không có các quan điểm: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tổn tại và không 
không tồn tại sau khi chết". 


6) Này Hiền giả, đây là nhân, đây là duyên, đây là lý do 
mà Thế Tôn không trả lời về vấn đề ấy. 


H 
7) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do đây Thế Tôn 
không trả lời vê vân đê ây? 
-- Thưa có, này Hiền giả. 


8) Ai còn ái lạc hữu, thưa Hiền giả, ưa thích hữu, hoan 
hỷ hữu, không như thật biết, không như thật thấy hữu đoạn 
diệt, thời người ấy có các quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau 
khi chết... Như Lai không tồn tại và không không tổn tại sau 
khi chết". 

9) Ai không còn ái lạc hữu, thưa Hiền giả, không ưa 
thích hữu, không hoan hý hữu, như thật biết, như thật thấy 
hữu đoạn diệt, thời người ẫy không có các quan điểm: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết... Như Lai không tổn tại và không 
không tôn tại sau khi chết". 


412 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





10) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời về vân đê ây. 
II 
11) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời vê vân đê ây? 
-- Thưa có, này Hiền giả. 


12) Ai còn ái lạc thủ, thưa Hiền giả, ưa thích thủ, hoan 
hỷ thủ, không như thật biết, như thật thấy thủ đoạn diệt, thời 
người ấy có những quan điểm: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết... Như Lai không tổn tại và không không tồn tại sau khi 
chêt"”. 

13) Ai không còn ái lạc thủ, thưa Hiền giả, không ưa 
thích thủ, không hoan hỷ thủ, như thật biệt, như thật thây thủ 
đoạn diệt, thời người ây không có những quan điêm: "Như 
Lai có tôn tại sau khi chêt... Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chêt". 

14) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời vê vân đê ây. 

IV 

15) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời vê vân đê ây? 

-- Thưa có, này Hiền giả. 

16) Với ai còn ái lạc ải, thưa Hiền giả, ưa thích á1, hoan 
hỷ ái, không như thật biệt, không như thật thây ái đoạn diệt, 
thời người ây có những quan điêm: "Như Lai có tôn tại sau 
khi chết... Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chêt"”. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 413 





17) Với ai, thưa Hiền giả, không còn ái lạc ái, không ưa 
thích ái, không hoan hỷ ái, và như thật biệt, như thật thây ái 
đoạn diệt, thời người ây không có các quan điêm: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt... Như Lai không tôn tại và không 
không tôn tại sau khi chêt". 

18) Thưa Hiền giả, đây là lý do vì sao Thế Tôn không 
trả lời về vân đê ây. 

V 

19) -- Thưa Hiền giả, có lý do nào khác, do vậy Thế 
Tôn không trả lời vê vân đê ây? 

-- Ở đây, thưa Hiền giả Sàriputta, sao Hiền giả còn 
muôn hỏi thêm chi nữa. Đôi với Tỷ-kheo đã được giải thoát 
nhờ đoạn tận ái, thời không còn gì đê nêu rõ là được tăng 
trưởng. 

VI. Mogøalàna (hay Xứ) (S.1v.391) 


Nà 

2) Rồi du sĩ Vacchagota đi đến Tôn giả Mahà 
Mogøalàna; sau khi đên, nói với Tôn giả Mahà Moggalàna 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu liên ngôi xuông một bên. 

3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Tôn giả 
Mahà Moggalàna: 

-- Thưa Tôn giả Moggalàna, thế giới là thường còn? 

-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
thường còn". 

4) -- Vậy thưa Tôn giả Moggalàna, thế giới là vô 
thường? 


414 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế giới 
là vô thường". 
5) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thế giới là hữu 
biên? 
-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là hữu 
biên”. 
6) -- Vậy thưa Tôn giả Moggalàna, thế giới là vô biên? 
-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Thế giới 
là vô biên". 
7) - Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải sinh mạng và 
thân thê là một? 
- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Sinh mạng và 
thân thê là một”. 
— 8)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy sinh mạng và thân 
thê là khác? 
-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Sinh 
mạng và thân thê là khác”. 
9)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai có tồn 
tại sau khi chêt? 
- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chêt". 
- 10)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không có 
tôn tại sau khi chêt? 
- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt". 
11) -- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai có tồn tại 
và không tôn tại sau khi chêt? 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 415 





-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


12)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, vậy Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt”. 


13)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, do nhân gì, do duyên gì 
các vị du sĩ ngoại đạo, khi được hỏi như thế này, thời trả lời 
như thế này: "Thế giới là thường còn. Hay thế giới là vô 
thường. Hay thế giới là hữu biên. Hay thế giới là vô biên. 
Hay sinh mạng và thân thê là một. Hay sinh mạng và thân 
thể là khác. Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai không có tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tổn tại và 
không tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết? 


14) Thưa Tôn giả Mogøgalàna, do nhân gì, do duyên gì, 
Sa-môn Gotama, khi được hỏi như thế này, thời không trả lời 
như thế này: "Thế giới là thường còn. Hay thế giới là vô 
thường. Hay thế giới là hữu biên. Hay thế giới là vô biên. 
Hay sinh mạng và thân thê là một. Hay sinh mạng và thân 
thể là khác. Hay Như Lai có tồn tại sau khi chết. Hay Như 
Lai không có tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai có tổn tại và 
không tổn tại sau khi chết. Hay Như Lai không tồn tại và 
không không tổn tại sau khi chết"? 


15) -- Này Vaccha, vì rằng các du sĩ ngoại đạo quán 
con mắt là: "Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự 
ngã của tôi"”;... quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán 
thân... quán ý là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi. Cái này là 
tự ngã của tôi". Do vậy, các du sĩ ngoại đạo, nên khi được 


416 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





hỏi như vậy, trả lời như vầy: "Thế giới là thường còn... Hay 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 


16) Và Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, này 
Vaccha, quán con mắt là: "Cái này không phải của tôi. Cái 
này không phải là tôi. Cái này không phải tự ngã của tôi"... 
quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: 
"Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái 
này không phải là tự ngã của tôi". Do vậy, Như Lai khi được 
hỏi như vậy, không có trả lời như vây: "Thế giới là thường 
còn... Như Lai không tổn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 

17) Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến 
Thế Tôn; sau khi đi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. 

18) Ngồi một bên, Vacchagotta bạch Thế Tôn: 

-- Thưa Tôn giả Gotama, thế giới thường còn? 


-- Này Vaccha, Ta không trả lời: "Thế giới là thường 
còn”. 
19-26)... (như trên)... 


27) -- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 


28) -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì 
các du sĩ ngoại đạo, khi được hỏi như vậy, thời trả lời như 
vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết"? Thưa Tôn giả Gotama, do 
nhân gì, do duyên gì, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 417 





lại không trả lời như vây: "Thế gIỚI là thường còn... Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 


29)-- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán con mắt là: 
"Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi”, 
quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: 
"Cái này là của tôi. Cái này là tôi. Cái này là tự ngã của tôi". 
Do vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, nên trả lời 
như vây: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tôn tại sau khi chết". 


30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, quán con mắt là: "Cái này không phải của tôi. 
Cái này không phải là tôi. Cái này không phải là tự ngã của 
tôi”, quán tai... quán mũi... quán lưỡi... quán thân... quán ý là: 
"Cái này không phải của tôi. Cái này không phải là tôi. Cái 
này không phải là tự ngã của tôi”. Do vậy, Như Lai khi được 
hỏi như vậy, không trả lời như vây: "Thế giới là thường 
còn... Như Lai không tồn tại và không không tôn tại sau khi 
chêt". 


31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotamal Thật hy 
hữu thay, thưa Tôn giả Gotama! Vì rằng giữa Đạo sư với 
nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự 
tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là 
tối thượng văn cú. 


32) Thưa Tôn giả Gotama, nay con đi đến Sa-môn 
Mahà Moggalàna và nói về ý nghĩa này. Sa-môn Moggalàna, 
với những câu như thế này, với những lời như thế này đã trả 
lời về ý nghĩa này giống như Tôn giả Gotama. Vì rằng giữa 
Đạo sư với nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn 
ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu 
thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 


418 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





VIHHI. Vaccha (hay Trói buộc) (S.1v,395) 


lệ 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. 


3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, thế giới có phải là thường 
còn? 
-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Thế giới là thường 


t† 


còn... 
4-11)... (như trên)... 


-— 12) - Thưa Tôn giả Gotama, có phải Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Ta không có trả lời: "Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 


13) -- Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, 
các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, thời trả lời như 
vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tồn tại sau khi chết"? Do nhân gì, do duyên gì, 
thưa Tôn giả Gotama, khi Tôn giả Gotama được hỏi như vậy, 
lại không trả lời: "Thế giới là thường còn... Như Lai không 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 


14) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là 
tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ như là tự ngã... quán tưởng... 
quán các hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 419 





có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do 
vậy, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời 
như vây: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tồn tại sau khi chết". 


15) Như LaI, này Vaccha, là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không phải 
có sắc, hay sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không ở 
trong sắc. Như Lai quán thọ không phải tự ngã... quán 
tưởng... quán các hành... quán thức không phải là tự ngã, hay 
tự ngã không phải có thức, hay thức không ở trong tự ngã, 
hay tự ngã không ở trong thức. Do vậy, Như Lai khi được 
hỏi như vậy, lại không trả lời như vầy: "Thế giới là thường 
còn... Như Lai không tổn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 

16) Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi đến Tôn giả Mahà Moggalàna; sau khi đến, nói lên 
với Tôn giả Mahà Moggalàna những lời chào đón hỏi thăm, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi 
ngồi xuống một bên. 

17) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả 
Mahà Moggalàna: 


-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải thế giới là thường 
còn? 
-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Thế giới là 
thường còn". 
18-26)... (như trên)... 
__—_27)-- Thưa Tôn giả Moggalàna, có phải Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


420 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





-- Này Vaccha, Thế Tôn không có trả lời: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt". 


28) -- Thưa Tôn giả Mogøgalàna, do nhân gì, do duyên 
gì, các du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như 
vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tồn tại sau khi chết"? Do nhân gì, do duyên gì, 
thưa Tôn giả Moggalàna, Sa-môn Gotama khi được hỏi như 
vậy, lại không trả lời như vây: "Thế giới là thường còn... 
Như Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"? 


29) -- Này Vaccha, các du sĩ ngoại đạo quán sắc như là 
tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay 
tự ngã ở trong sắc. Họ quán thọ... quán tưởng... quán các 
hành... quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, 
hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do vậy, các 
du sĩ ngoại đạo khi được hỏi như vậy, liền trả lời như vầy: 
"Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết". 


30) Còn Như Lai, này Vaccha, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, quán sắc không phải là tự ngã, hay tự ngã không 
phải có sắc, quán sắc không ở trong tự ngã, hay tự ngã không 
ở trong sắc. Như Lai quán thọ... quán tưởng... quán các 
hành... quán thức không phải là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Do 
vậy, Như Lai khi được hỏi như vậy, không có trả lời như 
vầy: "Thế giới là thường còn... Như Lai không tồn tại và 
không không tổn tại sau khi chết". 


31) -- Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Moggalàna! Vì 
rằng, giữa Đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn 
ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không 
có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 421 





32) Thưa Tôn giả Moggalàna, nay tôi đi đến Sa-môn 
Gotama, sau khi đến tôi hỏi về ý nghĩa này. Sa-môn Gotama 
với những câu văn, với những lời văn đã trả lời về ý nghĩa 
này giống như Tôn giả Moggalàna. Thật vi diệu thay, Tôn 
giả Moggalànal Thật hy hữu thay, Tôn giả Moggalànal Vì 
rằng, giữa Đạo sư và nam đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn 
ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không 
có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. 


IX. Luận Nghị Đường (Kutùhalasảàlà) (S.1v,398) 


Hà 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. 


3) Ngồi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 


-- Thưa Tôn giả Gotama, những ngày về trước, những 
ngày về trước nữa, rất nhiều Sa-môn, Bả-la-môn là du sĩ 
ngoại đạo ngồi tụ tập, tụ hội tại Luận nghị đường, và câu 
chuyện sau đây được khởi lên: "VỊ Pùrana Kassapa này là vị 
hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có 
danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng". 
Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói sanh xứ của 
vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại chỗ 
này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng nhân, đã đạt 
địa vị tối thắng, khi vị này từ trần, mệnh chung, họ nói sanh 
xứỨ của vị p`Í như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh 
tại chỗ này". 


4-9) Makkhali Gosảla... Nigantha Nàtaputta... SanJaya 
Belatthiputta... Pakuddha Kaccàyana... vị AJita Kesakambala 
này là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có 


422 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng 
tôn sùng. Khi nói về một đệ tử từ trần, mệnh chung, họ nói 
sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này 
sanh tại chỗ này". Nếu đệ tử là vị thượng nhân, tối thượng 
nhân, đã đạt địa vị tối thăng, khi vị này từ trần, mệnh chung, 
họ nói sanh xứ của vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. 
Vị này sanh tại chỗ này". 


10) Còn Sa-môn Gotama này là vị hội chủ, vị giáo 
trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh VỌnE, 
khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Khi nói về một 
đệ tử đã từ trần, đã mệnh chung, Sa-môn Gotama nói sanh xứ 
của vị ấy như sau: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này sanh tại 
chỗ này". Nếu đệ tử là bậc thượng nhân, tối thắng nhân đã 
đạt địa vị tối thượng, khi vị này từ trần, mệnh chung, Sa-môn 
Gotama không có trả lời: "Vị này sanh tại chỗ này. Vị này 
sanh tại chỗ này". Nhưng Ngài nói về vị ấy như sau: "Vị ấy 
đã chặt đứt ái, đã phá hủy các kiết phược, nhờ chơn chánh 
thấy rõ kiêu mạn, đã đoạn tận khổ đau". 


I1) Thưa Tôn giả Gotama, con có khởi lên phân vân và 
nghi ngờ như sau: "Như thê nào, cân phải thâu hiêu pháp của 
Sa-môn Gotama?" 


12) -- Này Vaccha, thôi vừa rồi sự phân vân của Ông. 
Thôi vừa rồi sự nghi ngờ của Ông. Chính do trên điểm Ông 
phân vân mà nghi ngờ được khởi lên. Ta tuyên bố sự sanh 
khởi, này Vaccha, đôi với những ai có chấp thủ, không phải 
đối với ai không có chấp thủ. 

13) Ví như, này Vaccha, một ngọn lửa cháy đỏ khi nào 
có nhiên liệu (saupàdàna), không phải không có nhiên liệu. 
Cũng vậy, này Vaccha, Ta tuyên bố về sanh khởi đối với 
người có chấp thủ (sanh y), không phải với người không có 
chấp thủ. 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 423 





14) -- Thưa Tôn giả Gotama, trong khi có gió thổi ngọn 
lửa đi thật xa, thời Tôn giả Gotama tuyên bô cái gì làm nhiên 
liệu cho ngọn lửa này? 


-- Này Vaccha, trong khi có gió thôi ngọn lửa đi thật 
xa, thời Ta nói chính gió là nhiên liệu. Trong khi ây, này 
Vaccha, chính gió là nhiên liệu (upàdàna). 


15) -- Thưa Tôn giả Gotama, trong khi một loài hữu 
tình quăng bỏ thân này đê sanh vào một thân khác, thời Tôn 
giả Gotama tuyên bô cái gì làm nhiên liệu cho thân này? 


-- Này Vaccha, trong khi một loài hữu tình quăng bỏ thân 
này và sanh vào một thân khác, này Vaccha, Ta tuyên bô răng 
trong khi ây chính ái (tanhà) là nhiên liệu (upàdànam). 

X. Ananda (hay Sự có mặt của ngã) (S.1v,400) 

là 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
nói lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi thăm, sau khi 


nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. 


3) Ngôi một bên, du sĩ Vacchagotta thưa với Thế Tôn: 
-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Khi được hỏi vậy, Thế Tôn im lặng. 

-- Thưa Tôn giả Gotama, có tự ngã không? 

Lần thứ hai, Tôn giả Gotama giữ im lặng. 

Rồi du sĩ Vacchagotta từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


4) Rồi Tôn giả Ananda, sau khi du sĩ Vacchagotta ra đi 
không bao lâu, liên bạch Thê Tôn: 


424 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





-- Bạch Thế Tôn, vì sao Thế Tôn không trả lời câu hỏi 
của du sĩ Vacchagotta? 


5) -- Này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã không?", 
và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Có tự ngã", như vậy, 
này Ananda, thuộc về phái các Sa-môn, Bà-la-môn chấp 
thường kiến. 


6) Và này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải không có tự 
ngã?"Và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Không có tự 
ngã", như vậy, này Ananda, là thuộc về phái các Sa-môn, Bà- 
la-môn chấp đoạn kiến. 


7) Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có tự ngã 
không?" và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: "Có tự ngã", 
như vậy, câu trả lời của Ta có phù hợp với trí khởi lên răng: 
'"Tât cả các pháp là vô ngã"? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


8) -- Lại nữa, này Ananda, nếu được hỏi: "Có phải 
không có tự ngã?" và Ta trả lời cho du sĩ Vacchagotta là: 
"Không có tự ngã”, như vậy, này Ananda, lại làm cho du sĩ 
Vacchagotta càng ngơ ngác bôi rôi hơn nữa: "Trước đây ta 
có tự ngã, nay không có tự ngã nữa". 

XI.Sabhiya (S.1v,401) 

1) Một thời, Tôn giả Sabhiya Kaccàna trú ở Nàtka, tại 
ngôi nhà băng gạch. 

2) Rồi du sĩ Vacchagotta đi đến Tôn giả Sabhiya 
Kaccàna; sau khi đên, nói lên với Tôn giả Sabhiya Kaccàna 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chảo 
đón hỏi thăm thân hữu rôi ngôi xuông một bên. 

3) Ngôi một bên, du sĩ Vacchagotta nói với Tôn giả 
Sabhiya Kaccàna như sau: 


Tương Ung Bộ Kinh - Tập 4 425 





-- Thưa Tôn giả Kaccàna, có phải Như Lai có tồn tại 
sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chêt". 


4) ¬ Thê là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không tồn 
tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
không tôn tại sau khi chêt". 


5) Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai có tỒn tại và 
không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt”. 


6) -- Thế là, thưa Tôn giả Kaccàna, Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chêt? 


-- Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chêt”. 


7) -- Thưa Tôn giả Kaccảàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai có tôn tại sau khi chêt?", Tôn giả lại nói: "Này Vaccha, 
Thê Tôn không có trả lời: “Như Lai có tôn tại sau khi chêt”"? 


8) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết?", Tôn giả lại nói: "Này 
Vaccha, Thế Tôn không trả lời: 'Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết""? 


9) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai có tồn tại và không có tôn tại sau khi chết?", Tôn giả lại 
nói: "Này Vaccha, Thế Tôn không trả lời: “Như Lai có tồn tại 
và không có tồn tại sau khi chết"? 


426 Chương X: Tương Ung Không Thuyết 





10) Thưa Tôn giả Kaccàna, vì sao khi được hỏi: "Như 
Lai không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết?" Tôn 
giả lại nói: "Này Vaccha, Thế Tôn cũng không trả lời: °Như 
Lai không tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 


I1) Thưa Tôn giả Kaccảna, do nhân gì, do duyên gì, 
Sa-môn Gotama lại không trả lời vê vân đê ây? 


12) -- Này Vaccha, do nhân gì, do duyên gì, mà trình 
bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay 
không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng, 
thì khi nhân ấy, duyên ấy được đoạn diệt không có dư tàn, 
một cách toàn diện, một cách hoàn toàn, khi ây lây cái gì để 
trình bày người ấy là có sắc, hay không có sắc, có tưởng hay 
không có tưởng, không có tưởng hay không không có tưởng? 


13) -- Này Tôn giả Kaccàna, Tôn giả xuất gia đã bao 
lâu? 


-- Thưa Hiên giả, không lâu, chỉ có ba năm. 


14) -- Hãy xem, với thời gian ngăn như vậy, lại được 
thây nhiêu như vậy. Còn nói gì đên các vân đê vi diệu! 


MỤC LỤC 


Chưtữñø T; Tữờng [JiE Sáu: Xi bung 0M lblaisddiossddtssnai 5 
Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhắt.........................-..----:--: 5 
Phần Hai - Năm Mươi Kinh Thứ Hai......................-..---55:5552 35 
Phần Ba - Năm Mươi Kinh Thứ Ba.......................... -..-----:5552 099 
Phần Bồn - Năm Mươi Kinh Thứ Tư........................--..-----:--: 159 

Chương TỊ: Tương ỦHG THỦ tx¿o4210se0s6asQ@ aNi04A566)/1205406Ase 929/9) 
Phẩn MOI-iPHamiC 01G sa sAiz004460/2 001092 g06:2 8 cAisa: 222 
Phần Hai - Phẩm Sống Một Mình ...........................---2 2 55+ 235 

Chương III: Tương Ưng Nữ Nhân ..............................---- ¿55555555552 258 
Phần Một - Phẩm Trung Lưược.....................----2- 2 2 s2 s+czzszce+ 258 
Phần Hai - Phẩm Trung Lược .....................----- 5-52 22 2222524 262 
Phần: Ha;- Phẩm C4 Sử: MIAHH .¿1s2x666)424As20090103xng 263 

Chương IV: Tương Ưng Jambukhàdaka........................... .---- ------ 271 

Chương V: Tương Ưng Sàmandaka...................... . ¿25+ 5+ s+s+s++ 281 

Chương VI: Tương Ưng Mogsalàna.........................----- 555525555552 282 

Chương VI: Tượng DJ TẠP x2 is miaibpditl(0iduiaandvlao 296 

Chương VII : Tương Ưng Thôn Trưởng.................. . --------‹-:-- 324 

Chương IX: Tương he Võ V¿niauaitfHi-bujodqu8iinatuii 381 
Phần: Một,x Phẩm MỘT xuecnsds6si6scteUÄvoliduhisadfroubaboe 381 
Phần: Hai PBiimc Hai seo i691tosscs001010i5 SẠn 404B eo sô 384 


